PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 

*&*+•*& 


TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ SÁU 


Bộ SONG ĐỐI 

(YAMAKA) 

QUYỂN THƯỢNG 
VA 

QUYỂN HẠ 

CẢO BẢN 


Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahãthero Saốtakicco 
Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli - Thái sang tiếng Việt 
Phật lịch 2519 - Dương lịch 1975 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 



Bộ THỨ SÁU 

Bộ SONG ĐỐI 

(YAMAKA) 


Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravãda) - Việt Nam 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 

Phường Yên Hòa, cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37822845 - Fax (04).37822841 

Chịu trách nhiệm xuất bản: Nguyễn Công Oánh 

Biên tập: Đỗ Thị Quỳnh 

Trình bày: Tỳ kheo Siêu Thiện 

Trình bày bìa: Mỳ Hà 

Đối tác liên kết: Thư viện Phật Giáo Nguyên Thuỷ, 171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q.Thủ 
Đức, TpHCM. 


In 500 bản, khổ 20.5 X 29 cm tại xí nghiệp in FaHaSa số 774 Trường Chinh, Q.Tân Bình, Tp.HCM. ĐT: (84.8) 
38153297 - Fax: (84.8) 38153297.' số xuat bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. 

Xin xong và nộp lưu chiếu quý II năm 2012. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Thượng (Cảo bản). 


3 


MỤC LỤC 

CĂN SONG.7 

Xiển Thuật Căn Song.7 

Khởi Phần Xiển Minh.10 

UẲNSONG.17 

Phần định danh.17 

Phần Xiển Thuật.17 

Phần Xiển Minh.19 

Phần Hành Vi uẩn Song.28 

Phận Hành Vi Sanh.28 

Phận Hành Vi Diệt.37 

Phần Hành Vi Sanh Diệt.45 

Phần Đạt Tri.53 

XỨ SONG.56 

Phần Định Danh.56 

Phần Xiển Thuật.56 

Phần Xiển Minh.59 

Phần Hành Vi.63 

Phần Hành Vi Sanh.63 

Phần Hành Vi Diệt.102 

Phần Hành Vi Sanh Và Diệt.131 

Phận Đạt Tri.148 

Phần Định Danh (Pannattỉvara) .150 

Phần Xiển Thuật (Uddesavara) .150 

Phần Xiển Minh (Nỉddesavara) .151 

Phần Hành Vi (Pavattỉvara) .155 

Phần Sanh (Uppadavãra) .155 

Phần Đạt Tri (Parinnavara) .156 

ĐẾ SONG.157 

Phần Định Danh (Pannattivara) .157 

Phần Xiển Thuật (Uddesavãra) .157 

Phần Xiển Minh (Niddesavara) .158 

Phần Hành Vi (Pavattỉvara) .161 

Phần Sanh (Uppadavãra) .161 

Phần Diệt (Nirodhavãra) .177 

Phần Sanh Và Diệt (Uppãdanỉrodhavãra) .189 

Phần Đạt Tri (Parỉnnavara) .197 

Phần Định Danh (Pannattỉvara) .199 

Phần Xiển Thuật (Uddeasavãra) .199 

Phần Xiển Minh (Niddesavãra) .200 

Phần Bình Nhựt (Pavattivara) .202 

Phần Sanh (Uppadavãra) .202 

Phần Diệt (Nỉrodhavãra) .216 

Phần Sanh Diệt (Uppãdanỉrodhavãra'.) .228 

Phần Đạt Tri (Patỉnnỉvara) .235 

TÙY MIÊN SONG.236 

Phần Tùy Miên (Anusayavãra) .236 

















































4 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phần Tự Y Tùy Miên (Sanusayavãra) .268 

Phần Trừ Tùy Miên (Pạịahanavãra) .296 

Phần Đạt Trừ (Parinnavara) .327 

Phần Đã Trừ (Pahinavara) .357 

Phần Vần Sanh (Uppajjanavara) .385 

Phần Giới (Dhatuvara) .385 

TÂM SONG.399 

Phần Xiển Thuật (Puggalavãruddeso) .399 

Xiển Thuật Phần Nhân.399 

Xiến Thuật Phần Pháp (Dhammavãruddeso) .402 

Xiến Thuật Phần Người Và Pháp (Puggaladhammavãruddeso) .404 

Xiến Thuật Phần Hồn Tạp (Missakavãruddeso) .406 

Phần Xiển Minh..407 

Xiến Minh Phần Nhân (Puggaỉavãraniddeso) .407 

Xiến Minh Phần Pháp (Dhammavãraniddeso) .412 

Xiến Minh Phần Người Và Pháp (Puggaỉadhammavãraniddeso) .416 

PHÁP SONG.420 

Phần Án Trí (Pannattivãra) .420 

Phần Xiển Thuật (Uddesavãra) .420 

Phần xiến Minh (Niddesavãra) .421 

Phần Hành Vi (Pavattivãra) .424 

Phận Hành Vi Sanh.424 

Phần Diệt (Nirodhavãra) .439 

Phần Sanh Diệt (Uppãdanỉrodhavãra) .454 

Phần Tu Tiến (Bhavanavara) .470 

QUYỀN SONG.471 

Phần Án Trí (Pannattỉvãra) .471 

Xiển Thuật (Uddesa) .471 

Phần Xiển Minh (Nỉddesa) .479 

Phần Hành Vi (Pavattỉvãra) .502 

Phần Hành Vi Sanh.502 

Phần Chu Tường (Parinnãvãra) .660 



































Bộ THỨ SÁU 


Bộ SONG ĐỐI 

(YAMAKA) 


QUYỂN THƯỢNG 




CẢO BẢN 



6 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đổi (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


7 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI 


CĂN SONG 

Xiền Thuât Căn Song 

1 . 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn thiện? Hay là căn nào là căn thiện 
đều gọi là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, pháp ấy đều đồng căn với căn thiện? Hay là căn nào đồng căn 
với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào đồng căn với căn thiện những pháp ấy đều gọi là căn hồ tương với căn 
thiện? Hay là căn nào hồ tương với căn thiện, những căn ấy đều gọi là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn thiện? Hay là căn nào gọi căn 
là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn thiện? Hay là 
căn nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn hồ 
tương với căn thiện? Hay là căn nào là căn gọi căn hồ tương với căn thiện những căn 
ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện? Hay là căn nào có căn thiện, 
những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện? Hay là căn nào 
có căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào có căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hồ tương với căn 
thiện? Hay là căn nào có căn hồ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện? Hay là căn nào có căn 
gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn thiện? Hay là 
căn nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện? 

* Mồi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn hỗ 
tương với căn thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn thiện, những căn 
ấy đều là pháp thiện? 

2 . 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn bất thiện? Hay là căn nào là bất 
thiện, những căn ấy đều gọi pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều đồng căn với căn bất thiện? Hay là căn 
nào đồng căn với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 




8 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Mồi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn hồ tương với căn 
bất thiện? Hay là căn nào gọi căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều gọi 
pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn bất thiện? Hay là căn nào 
gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn bất thiện? 
Hay là căn nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất 
thiện? 

* Mồi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn 
hồ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào gọi căn là căn hồ tương với căn bất thiện, 
những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện? Hay là căn nào có căn 
bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện? Hay là 
căn nào có căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với 
căn bất thiện? Hay là căn nào có căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là 
pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi là căn bất thiện? Hay là căn 
nào có căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện? 
Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất 
thiện? 

* Mồi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn 
hồ tương với căn bất thiện? Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn bất thiện, 
những căn ấy đều là pháp bất thiện? 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn vô ký? Hay là căn nào là vô ký, 
những căn ấy đều gọi pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là vô ký, pháp ấy đều đồng căn với căn vô ký? Hay là căn nào đồng căn 
với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ấy đều gọi căn hồ tương với căn vô 
ký? Hay là căn nào hồ tương với căn vô ký, những căn ấy đều gọi pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn vô ký? Hay là căn nào gọi 
căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn vô ký? Hay là 
căn nào gọi căn là căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy là căn gọi căn hồ 
tương với căn vô ký? Hay là căn nào là căn gọi căn hồ tương với căn vô ký, những căn 
ấy đều là pháp vô ký? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


9 


* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn vô ký? Hay là căn nào có căn vô ký, 
những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đồng với căn vô ký? Hay là căn nào 
có căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn hồ tuơng với căn 
vô ký? Hay là căn nào có căn hồ tuơng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô 
ký? 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô ký? Hay là căn nào có 
căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký. 

* Mồi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký? Hay là 
căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn hồ 
tuơng với căn vô ký? Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tuơng với căn vô ký, những 
căn ấy đều là pháp vô ký? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn danh? Hay là căn nào là căn danh, 
đều gọi danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều đồng căn với căn danh? Hay là căn nào 
đồng căn với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ấy đều gọi căn hồ tuơng với căn 
danh? Hay là căn nào hồ tuơng với căn danh, những căn ấy đều gọi danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào gọi căn 
là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn đồng với căn danh. Hay là 
căn nào gọi căn là căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là căn gọi căn đồng với căn danh những pháp ấy đều là căn gọi căn hồ 
tuơng với căn danh? Hay là căn nào gọi căn hồ tuơng với căn danh, những căn ấy đều 
là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh? Hay là căn nào có căn danh, 
những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hồ tuơng với căn 
danh? Hay là căn nào có căn hồ tuơng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều gọi căn là căn danh? Hay là căn nào có căn 
gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn đồng với căn danh? Hay là căn nào 
có căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hồ tuơng với căn 
danh? Hay là căn nào có căn hồ tuơng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn danh? Hay là căn nào có căn 
gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp? 

* Mồi pháp nào là thiện những pháp ấy là nhơn thiện... nhơn duyên thiện... bổn sanh 
thiện... nguồn gốc thiện... nguyên nhân thiện... vật thực thiện... cảnh thiện... duyên 
thiện... căn nguyên thiện. 



10 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Căn, nhơn, nhơn duyên, bốn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, căn 
nguyên... 

Dứt phần xiến thuật căn song 


Khởi Phần Xiễn Minh 

6 . 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn thiện phải chăng? Căn thiện chỉ có 3 
mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện... 

Hay là căn nào là thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ẩy đều là căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do thiện làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, còn 
thiện nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện. 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn 
thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn thiện là căn đồng và là căn hồ 
tương với căn thiện; còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn thiện, căn đồng với căn 
thiện mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào là căn hồ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng: Phải rồi... 

7. 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ẩy đều là căn gọi căn thiện phải chàng? Căn gọi 
căn thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp thiện ngoài ra đó, là phi căn thiện. 

Hay là những căn là căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn đồng với căn thiện phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn thiện mà phi 
thiện, còn thiện nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện. 

* Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn ho 
tương với căn thiện phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng với căn thiện, là căn gọi 
căn đồng và căn hồ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện, là căn gọi 
căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hồ tương. 

Hay là căn nào gọi căn là căn hồ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện 
phải chăng? Phải rồi... 

8 . 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn thiện phải chăng? Phải rồi... 

Hay là căn nào có nương căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải chăng? sắc do 
thiện làm sở sanh, có nương căn thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn thiện và 
cũng là thiện. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


11 


* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn thiện phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn thiện mà phi thiện, 
còn thiện có nương căn đồng với căn thiện và cũng là thiện. 

* Mỗi pháp nào có căn đong với căn thiện, những pháp ấy đều có căn hổ tương với căn 
thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn thiện, là căn đồng và căn 
hồ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn thiện có căn đồng với căn thiện 
mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn hồ tương với căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Phải rồi... 

9. 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn thiện phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn thiện, những căn ấy đều là pháp thiện phải 
chăng? Sắc do Thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn thiện mà phi thiện, còn thiện 
có nương căn gọi căn thiện và cũng là thiện. 

* Mỗi pháp nào là thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn đong với căn thiện phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn thiện, những căn ấy đều là pháp 
thiện phải chăng? sắc do thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng nhau với căn 
thiện mà phi thiện, còn thiện có nương căn gọi căn đồng với căn thiện và cũng là thiện. 

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn 
ho tương vói căn thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn 
thiện là căn gọi căn đồng và căn hồ tương với căn thiện, còn những pháp ngoài ra căn 
thiện, có căn gọi căn đồng với căn thiện mà phi căn gọi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn thiện những căn ấy đều là pháp thiện 
phải chăng? Phải rồi... 

10 . 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ẩy đều là căn bất thiện phải chăng? Căn bất 
thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất thiện. 

Hay là căn nào là bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ẩy đều là căn đồng với căn bất thiện phải 
chăng? Bất thiện vô nhơn không đồng với căn bất thiện. Bất thiện hữu nhơn mới đồng 
căn với căn bất thiện. 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? sắc do bất thiện làm sở sanh nương căn đồng với căn bất thiện mà phi 
thiện, còn bất thiện nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện. 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn bất thiện, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn 
bất thiện phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng và căn 
hồ tương với căn bất thiện, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn bất thiện là căn 
đồng với căn bất thiện mà phi căn hồ tương. 



12 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là căn nào là căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? Phải rồi... 

11 . 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều là căn gọi căn bất thiện phải chăng? 
Căn gọi căn bất thiện chỉ có 3 mà thôi, những pháp bất thiện ngoài ra đó, là phi căn bất 
thiện. 

Hay là căn nào gọi căn là căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải 
chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ẩy đều là căn gọi căn đong với căn bất thiện 
phải chăng? Bất thiện vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện. 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn bất thiện những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? sắc do bất thiện làm sở sanh, nương căn gọi căn đồng nhau với căn bất 
thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng 
là bất thiện. 

* Mỗi pháp nào gọi căn là căn đồng với căn bất thiện, những pháp ẩy đều là căn gọi 
căn ho tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn gọi căn đồng sanh với căn bất 
thiện, là căn gọi căn đồng với căn hồ tương và căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra 
căn bất thiện, là căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn hồ tương. 

Hay là căn nào gọi căn là căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất 
thiện phải chăng? Phải rồi... 

12 . 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn bất thiện phải chăng? Bất thiện 
vô nhơn không có căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn bất thiện. 

Hay là căn nào có nương căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện phải chăng? 
Sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn bất thiện mà phi bất thiện, còn bất thiện có 
nương căn bất thiện và cũng là bất thiện. 

* Mồi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn đồng với căn bất thiện phải 
chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn đồng với căn bất thiện, bất thiện hữu nhân mới 
có căn đồng với căn bất thiện. 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là bất thiện 
phải chăng? sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn đồng với căn bất thiện, mà phi 
bất thiện, còn bất thiện có nương căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất thiện. 

* Mỗi pháp có căn đồng với căn bất thiện, những pháp ẩy đều có căn hỗ tương với căn 
bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn bất thiện, là căn đồng 
và căn hồ tương với căn bất thiện, còn những pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn đồng 
với căn bất thiện mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? Phải rồi... 

13. 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ấy đều có căn gọi căn bất thiện phải chăng? 
Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn bất thiện, còn bất thiện hữu nhơn mới có căn 
gọi căn bất thiện. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


13 


Hay là căn nào có nương căn gọi căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp bất thiện 
phải chăng? sắc do bất thiện làm sở sanh, có nương căn gọi căn bất thiện, mà phi bất 
thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn bất thiện và cũng là bất thiện. 

* Mỗi pháp nào là bất thiện, những pháp ẩy đều có căn gọi căn đồng với căn bất thiện 
phải chăng? Bất thiện vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, bất thiện 
hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn bất thiện. 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp 
bất thiện phải chăng? sắc do bất thiện làm sở sanh có nương căn gọi căn đồng với căn 
bất thiện, còn bất thiện có nương căn gọi căn đồng với căn bất thiện và cũng là bất 
thiện. 

* Moi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn bất thiện, những pháp ẩy đều có căn gọi 
căn hỗ tương với căn bất thiện phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh 
với căn bất thiện là căn gọi căn đồng và căn hồ tương với căn bất thiện, còn những 
pháp ngoài ra căn bất thiện, có căn gọi căn đồng với căn bất thiện mà phi căn gọi căn 
hồ tương. 

Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn bất thiện, những căn ấy đều là pháp 
bất thiện phải chăng? Phải rồi... 

14 . 

* Mỗi pháp nào là vô kỷ, những pháp ẩy đều là cần vô ký phải chăng? Căn vô ký chỉ có 
3 mà thôi, những pháp vô ký ngoài ra đó, là phi căn vô ký. 

Hay là căn nào là vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là vô kỷ, những pháp ấy đều là căn đong với căn vô ký phải chăng? Vô 
ký vô nhơn không đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn với căn vô ký. 

Hay là căn nào đồng căn với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? 
Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô ký, những pháp ẩy đều là căn hỗ tương với căn vô 
ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hồ tương 
với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn đồng với căn vô 
ký mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào là căn hồ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rồi... 

15 . 

* Mỗi pháp nào là vô kỷ, những pháp ấy đều là càn gọi căn vô kỷ phải chăng? Căn vô 
ký chỉ có 3 mà thôi, những pháp ngoài ra đó, là phi căn vô ký. 

Hay là căn nào gọi căn là căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải 
rồi... 

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều là cần gọi căn đồng với cần vô kỷ phải 
chăng? Vô ký vô nhơn không đồng căn với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới đồng căn 
với căn vô ký. 

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rồi... 



14 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Mỗi pháp nào đồng căn với căn vô kỷ, những pháp ấy đều là căn hỗ tương với căn vô 
ký phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn hồ tương 
với căn vô ký, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn vô ký, là căn gọi căn đồng với 
căn vô ký mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào gọi căn là căn hồ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rồi... 

16 . 

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ẩy đều có căn vô ký phải chăng? Vô ký vô nhơn 
không có căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn đong nhau với căn vô kỹ phải 
chăng? Vô ký vô nhơn không có căn đồng với căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn 
đồng với căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn đồng với căn vô ký những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? 
Phải rồi... 

* Mỗi pháp nào có căn đồng với căn vô ký, những pháp ẩy đều có căn hỗ tương với căn 
vô ký phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn vô ký, là căn đồng và căn 
hồ tương với căn vô ký, có căn đồng với căn vô ký mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn hồ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải 
chăng? Phải rồi... 

17 . 

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn vô kỷ phải chăng? Vô ký vô 
nhơn không có căn gọi căn vô ký, vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn gọi căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký phải chăng? Phải 
rồi... 

* Mỗi pháp nào là vô ký, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn vô ký phải 
chăng? Vô ký hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn vô ký. 

Hay là căn nào có căn gọi căn đồng với căn vô ký; những căn ấy đều là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rồi... 

* Moi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn vô kỷ, những pháp ẩy đều có căn gọi căn 
hỗ tương với căn vô ký phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn 
vô ký, là căn gọi căn đồng và căn hồ tương với căn vô ký. Còn những pháp ngoài ra 
căn vô ký, có căn gọi căn đồng với căn vô ký mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn gọi căn hỗ tương với căn vô ký, những căn ấy đều là pháp vô ký 
phải chăng? Phải rồi... 

18 . 

* Mỗi pháp nào là danh những pháp ấy đều là căn danh phải chăng? Căn danh chỉ có 9 
mà thôi, còn danh pháp ngoài ra đó, là phi căn danh. 

Hay là căn nào là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


15 


* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ẩy đều là căn đồng với căn danh phải chăng? 
Danh pháp vô nhơn không đồng căn với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới đồng 
căn với căn danh. 

Hay là căn nào nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn danh phải 
chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn đồng nhau với căn danh mà phi danh, còn 
danh pháp nương căn đồng với căn danh và cũng là danh. 

* Mỗi pháp nào đồng căn với căn danh, những pháp ẩy đều là căn hỗ tương với căn 
danh phải chăng? Những căn nào đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hồ 
tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh ngoài ra căn danh, là căn đồng với căn 
danh mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào là căn hồ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rồi... 

19 . 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều là căn gọi căn danh phải chăng? Căn gọi 
căn danh chỉ có 9 mà thôi, còn những pháp ngoài ra đó, là phi căn danh. 

Hay là căn nào gọi căn là căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? Phải 
rồi... 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ẩy đều là căn gọi căn đồng với căn danh phải 
chăng? Danh pháp vô nhơn không nương căn gọi căn đồng với căn danh còn danh 
pháp hữu nhơn mới có nương căn gọi căn đồng với căn danh. 

Hay là căn nào gọi căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là căn gọi căn danh phải 
chăng? Sắc do danh làm sở sanh nương căn gọi căn đồng nhau với căn danh mà phi 
danh, còn danh pháp nương căn gọi căn đồng với căn danh và cũng là danh. 

* Những pháp nào nương căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều là căn gọi 
căn hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào gọi căn đồng sanh với căn 
danh, là căn gọi căn đồng và căn hồ tương với căn danh, còn những pháp đồng sanh 
ngoài ra căn danh, là căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào gọi căn hồ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rồi... 

20 . 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn danh phải chăng? Danh pháp vô 
nhơn không có căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải chăng? sắc do 
danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn danh mà phi danh, còn danh hữu nhơn có 
nương căn danh và cũng là danh. 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ẩy đều có căn đồng với căn danh phải chăng? 
Danh pháp vô nhơn không có căn đồng với căn danh, còn danh pháp hữu nhơn mới có 
căn đồng với căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn đồng với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn đồng nhau với căn danh mà 
phi danh, còn danh hữu nhơn có nương căn đồng với căn danh và cũng là danh. 



16 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Mỗi pháp có căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn hỗ tương với căn danh 
phải chăng? Những căn nào có căn đồng sanh với căn danh, là căn đồng và căn hồ 
tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn danh có căn đồng với căn danh mà 
phi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn hồ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Phải rồi... 

21 . 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ẩy đều có căn gọi căn danh phải chăng? Danh 
pháp vô nhơn không có căn gọi là căn danh đó còn danh pháp hữu nhơn mới có căn 
gọi căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn danh, những căn ấy đều là danh pháp phải 
chăng? Sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn danh mà phi danh, 
còn danh hữu nhơn có nương căn danh và cũng là danh. 

* Mỗi pháp nào là danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn đồng với căn danh phải 
chăng? Danh pháp vô nhơn không có căn gọi căn đồng với căn danh, còn danh pháp 
hữu nhơn mới có căn gọi căn đồng với căn danh. 

Hay là căn nào có nương căn gọi căn đồng với căn danh những căn ấy đều là danh 
pháp phải chăng? sắc do danh hữu nhơn làm sở sanh, có nương căn gọi căn đồng với 
căn danh mà phi danh; còn danh hữu nhơn có nương căn gọi căn đồng với căn danh và 
cũng là danh. 

* Mỗi pháp nào có căn gọi căn đồng với căn danh, những pháp ấy đều có căn gọi căn 
hỗ tương với căn danh phải chăng? Những căn nào có căn gọi căn đồng sanh với căn 
danh, là căn gọi căn đồng và căn hồ tương với căn danh, còn những pháp ngoài ra căn 
danh có căn gọi căn đồng với căn danh mà phi căn gọi căn hồ tương. 

Hay là căn nào có căn gọi căn hồ tương với căn danh, những căn ấy đều là danh pháp 
phải chăng? Phải rồi... 

22 . 

* Mồi pháp nào là thiện, những pháp ấy là nhơn thiện... Nhơn duyên thiện, Bổn sanh 
thiện, nguồn gốc thiện, nguyên nhân thiện, vật thực thiện, cảnh thiện, duyên thiện, căn 
nguyên thiện. 

* Mồi pháp nào bất thiện, mồi pháp nào là vô ký... Mồi pháp nào là danh, những pháp ấy 
đều là nhơn danh... nhơn duyên danh, bổn sanh danh, nguồn gốc danh, nguyên nhân 
danh, vật thực danh, cảnh danh, duyên danh, căn nguyên danh... 

Căn, nhơn, nhơn duyên, bổn sanh, nguồn gốc, nguyên nhân, vật thực, cảnh, duyên, 
căn nguyên... 


Dứt phần Căn song. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


17 


UẨN SONG 

PHÀN ĐỊNH DANH 

23 . 

Năm uẩn: sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn... 

Phần Xiễn Thuật 

24 . 

Sắc, sắc uẩn? Sắc uẩn, sắc?... Thọ, thọ uẩn? Thọ uẩn, thọ?... Tuởng, tuởng uẩn? Tuởng 
uẩn, tưởng?... Hành, hành uẩn? Hành uẩn, hành?... Thức, thức uẩn? Thức uẩn, thức?... 

25 . 

Phi sắc, phi sắc uẩn? Phi sắc uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi thọ uẩn? Phi thọ uẩn, phi 
thọ?... Phi tưởng, phi tưởng uẩn? Phi tưởng uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi hành uẩn? 
Phi hành uẩn, phi hành?... Phi thức, phi thức uẩn? Phi thức uẩn, phi thức?... 

26 . 

* Sắc, sắc uẩn? Uẩn, thọ uẩn?... sắc, sắc uẩn? uẩn, tưởng uẩn?... sắc, sắc uẩn? uẩn, 
hành uẩn?... sắc, sắc uẩn? uẩn, thức uẩn?... 

* Thọ, thọ uẩn? uẩn, sắc uẩn?... Thọ, thọ uẩn? uẩn, tưởng uẩn?... Thọ, thọ uẩn? uẩn, 
hành uẩn?... thọ, thọ uẩn? uẩn, thức uẩn?... 

* Tưởng, tưởng uẩn? uẩn, sắc uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn?... uẩn, thọ uẩn? Tưởng, tưởng 
uẩn? Uẩn, hành uẩn?... Tưởng, tưởng uẩn? uẩn, thức uẩn?... 

* Hành, hành uẩn? uẩn, sắc uẩn?... Hành, hành uẩn? uẩn, thọ uẩn?... Hành, hành uẩn? 
Uẩn, tưởng uẩn?... Hành, hành uẩn? uẩn, thức uẩn?... 

* Thức, thức uẩn? uẩn, sắc uẩn?... Thức, thức uẩn? uẩn, thọ uẩn?... Thức, thức uẩn? 
Uẩn, tưởng uẩn?... Thức, thức uẩn? uẩn, hành uẩn? ... 

27 . 

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?... 

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?... 

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?... 

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?... 

* Phi hành, phi hành uẩn? - Phi uẩn, phi thức uẩn?... 




18 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi sắc uẩn?... 

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi thọ uẩn?... 

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng uẩn?... 

* Phi thức, phi thức uẩn? - Phi uẩn, phi hành uẩn?... 

28 . 

Sắc, uẩn? Uẩn, sắc?... Thọ, uẩn? uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? uẩn, tưởng?... Hành, uẩn? 
Uẩn, hành?... Thức, uẩn? uẩn, thức?... 

29 . 

Phi sắc, phi uẩn? Phi uẩn, phi sắc?... Phi thọ, phi uẩn? Phi uẩn, phi thọ?... Phi tưởng, 

phi uẩn? Phi uẩn, phi tưởng?... Phi hành, phi uẩn? Phi uẩn, phi hành?... Phi thức, phi 

uẩn? Phi uẩn, phi thức?... 

30. 

Sắc, uẩn? Uẩn, thọ?... sắc, uẩn? uẩn, tưởng?... sắc, uẩn? uẩn, hành?... sắc, uẩn? uẩn, 
thức?... Thọ, uẩn? uẩn, Sắc?...Thọ, uẩn? uẩn, tưởng?... Thọ, uẩn? uẩn, hành?... Thọ, 
uẩn? Uẩn, thức?... Tưởng, uẩn? uẩn, sắc?... Tưởng, uẩn? uẩn, thọ?... Tưởng, uẩn? 
Uẩn, hành?... Tưởng, uẩn? uẩn, thức?... Hành, uẩn? uẩn, sắc?... Hành, uẩn? uẩn, 
thọ?... hành uẩn? uẩn, tưởng? hành, uẩn? uẩn, thức?... Thức, uẩn? uẩn, sắc?... Thức, 
uẩn? Uẩn, thọ?... Thức, uẩn? uẩn, tưởng?... Thức, uẩn? uẩn, hành? 

31. 

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?... 

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?... 

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?... 

* Phi sắc, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?... 

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?... 

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?... 

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?... 

* Phi thọ, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?... 

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?... 

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?... 

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?... 

* Phi tưởng, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?... 

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?... 

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?... 

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?... 

* Phi hành, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thức?... 

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi sắc?... 

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi thọ?... 

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi tưởng?... 

* Phi thức, phi uẩn? - Phi uẩn, phi hành?... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


19 


Phần Xiễn Minh 

32 . 

Sắc, sắc uân phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uấn, còn sắc uấn 
gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải. 

Sắc uẩn, sắc phải chăng? Phải rồi... 

33 . 

Thọ, thọ uấnphải chăng? Phải rồi... 

Thọ uẩn, thọ phải chăng? Phải rồi... 

34 . 

Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn 
tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải. 

Tưởng uẩn, tưởng phải chăng? Phải rồi... 

35 . 

Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải, 

Hành uẩn, hành phải chăng? Phải rồi... 

36 . 

Thức, thức uấn phải chăng? Phải rồi... 

Thức uẩn, thức phải chăng? Phải rồi... 

37 . 

Phỉ sắc, phi sắc uấnphải chăng? Phải rồi... 

Phi uẩn, phi sắc phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý, phi sắc uẩn mà còn gọi là sắc trừ ra sắc 
và sắc uẩn rồi, những pháp chơn tướng ngoài ra đó, phi sắc uẩn và phi sắc. 

38 . 

Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Phi thọ uẩn, phi thọ phải chăng? Phải rồi... 

39 . 

Phi tưởng, phi tưởng uấnphải chăng? Phải rồi... 

Phi tưởng uẩn, phi tưởng phải chăng? Kiến tưởng phi tưởng uẩn mà còn gọi là tưởng 
trừ ra tưởng và tưởng uẩn rồi. Những pháp chon tướng ngoài ra đó, phi tưởng uẩn và 
phi tưởng. 

40 . 

Phi hành, phi hành uắn phải chăng? Phải rồi... 

Phi hành uẩn, phi hành phải chăng? Trừ ra hành uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi 
hành uẩn mà còn gọi là hành, còn trừ ra hành và hành uẩn, những pháp chon tướng 
ngoài ra đó, phi hành uẩn và phi hành. 

41 . 

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Phi thức uẩn, phi thức phải chăng? Phải rồi... 




20 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phần Câu Lọc Căn Luân 

42 . 

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn 
gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải. 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

43 . 

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn 
gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải. 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

44 . 

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn 
gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải. 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, 
gọi uẩn mà không gọi hành uẩn. 

45 . 

* Sắc, sắc uẩn phải chăng? sắc ái, sắc mãn ý gọi sắc mà không gọi sắc uẩn, còn sắc uẩn 
gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải. 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra, gọi 
uẩn mà không gọi thức uẩn. 

46 . 

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

47 . 

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

48 . 

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà uẩn mà không gọi hành uẩn. 

49 

* Thọ, thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

50 . 

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn 
tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải. 

* Uẩn sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


21 


51 . 

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn 
tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải. 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

52 . ' “ " 

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn 
tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải. 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn. 

53 . 

* Tưởng, tưởng uẩn phải chăng? Kiến tưởng gọi tưởng mà không gọi tưởng uẩn, còn 
tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải. 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

54 . 

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải. 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

55 . 

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải. 

* Uẩn thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà 
không gọi thọ uẩn. 

56 . 

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải. 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, 
gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

57 . 

* Hành, hành uẩn phải chăng? Trừ hành uẩn rồi, hành ngoài ra đó, gọi hành mà không 
gọi hành uẩn, còn hành uẩn gọi hành cũng phải và hành uẩn cũng phải. 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

58 . 

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi sắc cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

59 . 

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 



22 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

60 . 

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi tưởng cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, 
còn những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

61 . 

* Thức, thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn. 

62 . 

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi sắc, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

63 . 

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thọ, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

64 . 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi tưởng, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

65 . 

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


23 


* Phi hành, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

66 . 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

67 . 

Sắc, uânphảỉ chăng? Phải rồi... 

Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

68 . 

Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

69 . 

Tưởng, uấn phải chăng? Phải rồi... 

Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

70 . 

Hành, uăn phải chăng? Phải rồi... 

Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn. 

71 . 

Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

72 . 

Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi là 
uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn cũng 
phải 

Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

73 . 

Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi là 
uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn cũng 
phải 

Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 


74 . 



24 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uẩn cũng phải 

Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

75 . 

Phi hành, phi uẩn phải chăng? Trừ ra hành rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi hành mà 
còn gọi là uẩn. Trừ ra hành và uẩn rồi những pháp ngoài ra đó, phi hành cũng phải và 
phi uẩn cũng phải. 

Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

76 . 

Phi thức, phi thức uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và 
phi uẩn cũng phải. 

77 . 

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

78 . 

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi tưởng uẩn. 

79 . 

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải còn những uẩn ngoài ra đó, 
gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn. 

80 . 

* Sắc, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn. 

81 . 

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

82 . 

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn. 

83 . 

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn. 

84 . 

* Thọ, uẩn phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


25 


* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thức uẩn. 

85 . 

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là sắc uẩn. 

86 . 

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là thọ uẩn. 

87 . 

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là hành uẩn. 

88 . 

* Tưởng, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

89 . 

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

90 . 

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải và thọ uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thọ uẩn. 

91 . 

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi là tưởng uẩn. 

92 . 

* Hành, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thức uẩn phải chăng? Thức uẩn gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi thức uẩn. 

93 . 

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, sắc uẩn phải chăng? sắc uẩn gọi uẩn cũng phải và sắc uẩn cũng phải, còn những 
uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi sắc uẩn. 

94 . 

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, thọ uẩn phải chăng? Thọ uẩn gọi uẩn cũng phải, còn những uẩn ngoài ra đó, gọi 
uẩn mà không gọi thọ uẩn. 



26 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


95 . 

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, tưởng uẩn phải chăng? Tưởng uẩn gọi uẩn cũng phải và tưởng uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn cũng phải và thức uẩn cũng phải. 

96 . 

* Thức, uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Uẩn, hành uẩn phải chăng? Hành uẩn gọi uẩn cũng phải và hành uẩn cũng phải, còn 
những uẩn ngoài ra đó, gọi uẩn mà không gọi hành uẩn. 

97 . 

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi 
là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

98 . 

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi 
là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

99 . 

* Phi sắc, phi uẩn cũng phải chăng? Trừ ra sắc, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn 
gọi là uẩn. Trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

100 . 

* Phi sắc, phi uẩn phải chăng? Trừ ra sắc rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi sắc mà còn gọi 
là uẩn, trừ ra sắc và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi sắc cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

101 . 

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uẩn, trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

102 . 

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

103 . 

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


27 


* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

104 . 

* Phi thọ, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thọ rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thọ mà còn gọi 
là uẩn. Trừ ra thọ và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thọ cũng phải và phi uẩn 
cũng phải. 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

105 . 

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

106 . 

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

107 . 

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng cũng phải và 
phi uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng. Phải rồi... 

108 . 

* Phi tưởng, phi uẩn phải chăng? Trừ ra tưởng rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi tưởng mà 
còn gọi là uẩn, trừ ra tưởng và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi tưởng uẩn cũng 
phải và phi uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

109 . 

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

110 

* Phi hành, phi uẩn phải chăng, Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

111 . 

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

112 . 

* Phi hành, phi uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Phi uẩn, phi thức uẩn phải chăng? Phải rồi... 

113 . 

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uẩn; trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uẩn cũng phải 



28 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi uẩn, phi sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

114 . 

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uẩn. Trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi thọ uẩn phải chăng? Phải rồi... 

115 . 

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi, những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uẩn cũng phải... 

* Phi uẩn, phi tưởng uẩn phải chăng? Phải rồi... 

116 . 

* Phi thức, phi uẩn phải chăng? Trừ ra thức rồi những uẩn ngoài ra đó, phi thức mà còn 
gọi là uẩn, trừ ra thức và uẩn rồi, những pháp ngoài ra đó, phi thức cũng phải và phi 
uẩn cũng phải. 

* Phi uẩn, phi hành uẩn phải chăng? Phải rồi... 

Dứt phần định danh 


PHÀN HÀNH VI UẨN SONG 

Phần Hành Vi Sanh 

117 . 

Sắc uân đang sanh với người nào, thời thọ uân đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người đang sanh cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh 
với người ấy còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng 
đang sanh. 

Hay là thọ uẩn đang sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn 
cũng đang sanh. 

118 . 

Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với cõi ấy, còn cõi 
Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh. 

Hay là thọ uẩn đang sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẩn thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

119 . 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân đang sanh với người ẩy, cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, với cõi Vô tưởng sắc uẩn đang sanh mà 
thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn 
với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang sanh. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


29 


Hay là thọ đang sanh với người nào, cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người thọ uẩn đang sanh cõi Vô sắc, với cõi Vô sắc, thọ uẩn đang sanh 
mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Ngũ 
uẩn, với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

120 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với người nào, thời thọ uân chang phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà 
thọ uẩn đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử, sắc uẩn chẳng phải đang 
sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang 
sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, thọ uẩn chẳng phải 
đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

121 . 

Sắc uân chang phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn chang phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chang? Đang sanh. 

122 . 

Sắc uắn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uăn chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô sắc với cõi Vô sắc, sắc 
uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử sắc uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thòi sắc uẩn chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi Vô 
tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh, mà sắc uẩn đang sanh vói người ấy cõi ấy; còn 
tất cả người đang tử thọ uẩn chẳng phải đang sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. 

123 . 

Sắc uân từng sanh với người nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

124 . 

Sắc uấn từng sanh với cõi nào, thời thọ uăn từng sanh với cõi ẩy phải chàng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn sắc 
uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy. 

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không từng sanh vói cõi ấy, còn cõi Ngũ 
uẩn, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng sanh với cõi ấy. 

125 . 

Sắc uân từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không 



30 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn từng sanh 
và thọ uẩn cũng từng sanh. 

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc uẩn không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn từng sanh 
và sắc uẩn cũng từng sanh. 

126 . 

Sắc uấn không từng sanh với người nào, thời thọ uân không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có... 

127 . 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Từng sanh... 

Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh... 

128 . 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với cõi Vô sắc, sắc uẩn không từng sanh 
mà thọ uẩn từng sanh. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, sắc uẩn không từng sanh và 
thọ uẩn cũng không từng sanh. 

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng với cõi Vô tưởng, thọ uẩn không từng 
sanh, mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tịnh cư với cõi Tịnh cư, 
thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh. 


129 . 

Sắc uấn sẽ sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi nhập Níp-bàn với cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc 
uẩn sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn sẽ sanh và sắc 
uẩn cũng sẽ sanh với người ấy. 

130 . 

Sắc uân sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn 
sẽ sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh với cõi ấy. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ 
sanh, mà sắc uẩn cũng sẽ không sanh với cõi ấy. 

131 . 

Sắc uãn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi Vô tưởng, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


31 


không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với cõi ngũ uẩn, sắc 
uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ 
sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

132 . 

Sắc uấn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, sắc uẩn sẽ không sanh, 
mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn những người kiếp chót, sắc uẩn sẽ không sanh 
và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy. 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

133 . 

Sắc uấn sẽ không sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy phải chăng? 
Sẽ sanh... 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? Sẽ sanh... 

134 . 

Sắc uấn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh 
mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những cõi ấy, 
sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không 
sanh mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người kiếp chót với những 
cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 

135 . 

Sắc uân đang sanh với người nào, thời thọ uân từng sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh mà sắc 
uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi nhứt 
uẩn, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

136 . 

Thọ uân đang sanh với người nào, thời tưởng uân từng sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng sanh 
mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang sanh. 


137 . 



32 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc uân đang sanh với cõi nào, thời thọ uân tìmg sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, 
sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng sanh. 

Hay là thọ uẩn từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh, còn cõi Ngũ uẩn, thọ 
uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

138 . 

Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn từng sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

139 . 

Sắc uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn 
đang sanh mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng từng 
sanh. 

Hay là thọ uẩn từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uẩn từng sanh và sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẩn vói những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

140 . 

Thọ uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn từng sanh với ngtrời ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà 
tưởng uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn mà ngoài ra đó vói những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng từng sanh. 

Hay là tưởng uẩn từng sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn 
từng sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng đang 
sanh. 

141 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với người nào, thời thọ uắn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh... 

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Không có... 

142 . 

Thọ uấn chang phải đang sanh với người nào, thời tưỏng uấn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Không có. 

143 . 

Sắc uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


33 


Hay là thọ uẩn không từng sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 

144 . 

Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uắn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với cõi nào, thòi thọ uẩn chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

145 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uấn và người vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người từ cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh. 

Hay là thọ uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, thọ uẩn không từng sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

146 . 

Thọ uấn chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uấn với những cõi ấy, 
thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và người nưong cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ 
uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng không từng sanh. 

Hay là tưởng uẩn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
tưởng uẩn không từng sanh mà thọ uẩn đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người đang 
nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không 
từng sanh mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 


147 . 

Sắc uân đang sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh 
với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn 
đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người tử và người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ 
sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

148 . 

Thọ uãn đang sanh với người nào, thời tưởng uăn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn đang sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh với người 
ấy. Ngoài ra đó, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, thòi thọ uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ sanh mà 



34 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh. 

149 . 

Sắc uấn đang sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc 
uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh, mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ 
uẩn, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

150 . 

Thọ uấn đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

151 . 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy, cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó vói những cõi ấy, sắc uẩn đang sanh 
và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nưong cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng đang sanh. 

152 . 

Thọ uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh mà 
tưởng uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ 
sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ sanh và thọ uẩn cũng đang sanh. 

153 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng 
phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi 
Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không sanh 
mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và 
người kiếp chót cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng chẳng phải đang 
sanh. 


154 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


35 


Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng 
phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ 
uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn sẽ không sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thòi thọ uẩn chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, tưởng uẩn sẽ không 
sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, tưởng uẩn sẽ 
không sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

155 . 

Sắc uân chang phải đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? Đang sanh... 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 

156 . 

Thọ uấn chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uăn sẽ không sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thòi thọ uẩn chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

157 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với ngtrời nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người 
đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót 
cõi Vô sắc người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà 
sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

158 . 

Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uấn với những cõi ấy, 
thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang nhập Níp-bàn và nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang 
sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, 
tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy, còn người đang 
nhập Níp-bàn và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không 
sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 


159 . 



36 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc uân timg sanh với người nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy, còn người 
ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào, thòi sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

160 . 

Thọ uân từng sanh với người nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không sanh vói người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh vói người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

161 . 

Sắc uân từng sanh với cõi nào, thời thọ uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc 
uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy, còn cõi Ngũ uẩn, thọ 
uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 

162 . 

Thọ uấn từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

163 . 

Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nưong cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong 
cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nưong cõi Vô sắc vói những cõi ấy, thọ uẩn sẽ sanh mà sắc uẩn 
không từng sanh với người ấy cõi ấy, còn người nưong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
thọ uẩn sẽ sanh và sắc uẩn cũng từng sanh. 

164 . 

Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn cũng sẽ sanh. 

Hay là tưởng uẩn sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

165 . 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Từng sanh... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


37 


166 . 

Thọ uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh... 

167 . 

Sắc uấn không từng sanh với cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? Sẽ sanh... 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh... 

168 . 

Thọ uấn không từng sanh với cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh vói cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

169 . 

Sắc uân không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ 
uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không sanh. 

Hay là thọ uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uẩn sẽ không sanh và sắc uẩn cũng không từng sanh. 

170 . 

Thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ 
không sanh mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư 
với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vỉ sanh 


Phần Hành Vi Diẽt 

171 . 

Sắc uân đang diệt với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ẩy phải chăng? 
Người đang tử cõi Vô tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng đang 
diệt. 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt vói người ấy phải 
chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang 
diệt. 




38 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


172 . 

Sắc uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uân đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, 
sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn cũng đang diệt. 

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi 
vô Sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy, còn cõi Ngũ 
uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 

173 . 

Sắc uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn 
chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn 
đang diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà sắc 
uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 

174 . 

Sắc uăn chang phải đang diệt với người nào, thời thọ uân chang phải đang diệt với 
người ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ 
uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc uẩn chẳng phải đang diệt 
và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt 
mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, thọ uẩn chẳng phải 
đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

175 . 

Săc uân chăng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang diệt với cõi 
ấy phải chăng? Đang diệt... 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt vói cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với 
cõi ấy phải chăng? Đang diệt... 

176 . 

Săc uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô sắc, sắc uấn chang phải 
đang diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh với 
những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang sanh vói những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt sắc uẩn cũng chẳng 
phải đang diệt. 

177 . 

Sắc uấn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải chàng? Phải 
rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


39 


Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt vói người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

178 . 

Sắc uấn từng diệt với cõi nào, thời thọ uân từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn sắc 
uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt vói cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ 
uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 

179 . 

Sắc uân từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nưong cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi phàm ngũ uẩn vói những 
cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân từng diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà 
sắc uẩn không từng diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi phàm ngũ uẩn với 
những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 

180 . 

Sắc uân không từng diệt với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Không có... 

181 . 

Sắc uân không từng diệt với cõi nào, thời thọ uân không từng diệt với cõi ẩy phải 
chăng? Từng diệt... 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Từng diệt... 

182 . 

Sắc uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân không tìmg diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không từng 
diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt. 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không 
từng diệt mà sắc uẩn từng diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt. 


183 . 

Sắc uân sẽ diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ 
uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 


184 . 



40 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc uân sẽ diệt với cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng, 
sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn sẽ diệt 
và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ 
diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 

185 . 

Sắc uấn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưorig cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ 
diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ 
không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ diệt. 

186 . 

Sắc uân sẽ không diệt với người nào, thời thọ uân sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người đang tử sẽ sanh lên cõi Vô sắc 
rồi nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

187 . 

Sắc uân sẽ không diệt với cõi nào, thời thọ uắn sẽ không diệt với cõi ấy phải chăng? 
Sẽ diệt... 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với cõi ấy phải 
chăng? Sẽ diệt... 

188 . 

Sắc uản sẽ không diệt với ngiĩời nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không diệt 
mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những cõi 
ấy, sắc uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không 
diệt mà sắc uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những 
cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn sẽ không diệt. 


189 . 

Sắc uấn đang diệt với người nào, thời thọ uấn tìmg diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh tử cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn từng 
diệt và sắc uẩn cũng đang diệt với người ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


41 


190 . 

Thọ uân đang diệt với người nào, thời tưởng uấn từng diệt với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn từng diệt mà 
thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, 
tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

191 . 

Sắc uân đang diệt với cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc 
uẩn đang diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uẩn từng diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ 
uẩn, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang diệt. 

192 . 

Thọ uấn đang diệt với cõi nào, thời tưởng uấn từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn từng diệt vói cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

193 . 

Sắc uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn tìmg diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó vói những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ 
uẩn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt. 

194 . 

Thọ uân đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uân tìmg diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà 
tưởng uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt và tưởng uẩn cũng từng diệt. 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn 
từng diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

195 . 

Sắc uấn chang phải đang diệt với người nào, thời thọ uấn không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt... 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi... 


196 . 



42 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Từng diệt... 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Không có.. 

197 . 

Sắc uẩn trong cõi nào nên sắp cho đầy đủ. 

198 . 

Sắc uân chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uắn không từng diệt với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nưong cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng 
phải đang diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt. 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư, người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn đang diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ 
uẩn không từng diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

199 . 

Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưởng uấn không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chàng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang sanh cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn 
chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng không từng diệt. 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang Níp-bàn cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, tưởng uẩn không từng diệt mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn không 
từng diệt và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 


200 . 

Sắc uân đang diệt với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người 
ấy. Còn người tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó, sắc uẩn đang diệt và thọ 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn sẽ 
diệt mà sắc uẩn cũng đang diệt. 

201 . 

Thọ uấn đang diệt với người nào, thời tưỏng uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người ấy. 
Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, thọ uẩn đang diệt và tưởng 
uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh, người đang tử cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


43 


uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn tưởng 
uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

202 . 

Sắc uấn đang diệt với cõi nào... 

203 . 

Sắc uân đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc uẩn đang diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang tử cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn đang diệt và thọ uẩn 
cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nưong cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt 
và sắc uẩn cũng đang diệt. 

204 . 

Thọ uấn đang diệt với người nào cõi nào, thời tưỏng uấn sẽ diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng 
uẩn sẽ không diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn đang diệt mà tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ 
diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang diệt. 

205 . 

Sắc uân chang phải đang diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải 
đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, 
sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thòi sắc uẩn chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, thọ uẩn sẽ không diệt 
mà sắc uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, thọ uẩn 
sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

206 . 

Thọ uấn chang phải đang diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Đang diệt. 

207 . 

Sắc uân chăng phải đang diệt với cõi nào... 

208 . 

Sắc uân chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không diệt với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nưong cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 



44 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang diệt 
vói người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

209 . 

Thọ uân chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tưỏng uăn sẽ không diệt với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và tưởng uẩn cũng 
sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, 
tưởng uẩn sẽ không diệt, mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Vô tưởng với cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn chẳng phải đang diệt. 


210 . 

Sắc uân từng diệt với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn từng diệt mà thọ uẩn sẽ không diệt 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

211 . 

Thọ uấn từng diệt với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với ngirời ẩy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn thọ uẩn từng diệt mà tưởng uẩn sẽ không diệt vói người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

212 . 

Sắc uấn từng diệt với cõi nào... 

213 . 

Sắc uấn từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc uẩn từng diệt nhưng thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng diệt và thọ uẩn cũng 
sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng diệt. 

214 . 

Thọ uăn từng diệt với người nào cõi nào, thời tưỏng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


45 


Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà 
thọ uẩn không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn 
mà ngoài mà đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng diệt. 

215 . 

Sắc uấn không từng diệt với người nào, thời thọ uân sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Từng diệt... 

216 . 

Thọ uấn không từng diệt với người nào, thời tưởng uân sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt... 

217 . 

Sắc uân không từng diệt với cõi nào... 

218 . 

Sắc uấn không từng diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uắn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uẩn không từng diệt mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không 
từng diệt và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng diệt. 

219 . 

Thọ uấn không từng diệt với người nào cõi nào, thời tưỏng uẩn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn 
không từng diệt mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp- 
bàn cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt 
và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
tưởng uẩn sẽ không diệt và thọ uẩn cũng không từng diệt. 

Dứt phần hành vỉ diệt. 


Phần Hành Vi Sanh Diẽt 

220 . 

Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uân đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải... 




46 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải... 

221 . 

Thọ uân đang sanh với người nào, thời tưởng uẩn đang diệt với người ấy phải chăng? 

Không phải... 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải... 

222 . 

Sắc uấn đang sanh với cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với cõi ấy phải chàng? Cõi Vô 
tưởng sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn 
sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng đang diệt. 

Hay là thọ uẩn đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, thọ uẩn đang diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẩn, thọ uẩn đang diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 

223 . 

Thọ uân đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn đang diệt vói cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

224 . 

Sắc uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không phải... 

Hay là thọ uẩn đang diệt với người nào cõi nào, sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không phải... 

225 . 

Thọ uân đang sanh với người nào cõi nào, thời tưỏng uân đang diệt với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Không phải... 

Hay là tưởng uẩn đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Không phải... 

226 . 

Sắc uắn chang phải đang sanh với người nào, thời thọ uân chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sắc uẩn, chẳng phải đang 
sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc người đang 
tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng 
phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, 
người đang tử cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải 
đang sanh. 

227 . 

Thọ uân chang phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn chang phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, thọ uẩn chẳng phải 
đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy. Còn người nưong cõi Vô tưởng, thọ 
uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


47 


Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, tưởng uẩn 
chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người ấy. Còn người nương cõi Vô 
tưởng, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

228 . 

Sắc uân chang phải đang sanh vói cõi nào, thời thọ uân chang đang diệt với cõi ấy 
phải chăng? Đang diệt... 

Hay là thọ uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Đang sanh... 

229 . 

Thọ uân chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tưởng uấn chăng phải đang diệt với 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn chẳng phải đang diệt với cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

230 . 

Săc uãn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uấn với những 
cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang sanh cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn 
chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là thọ uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc uân chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uấn cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt mà sắc uẩn đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Vô sắc, người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang diệt và sắc uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

231 . 

Thọ uấn chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uân với 
những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và 
tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là tưởng uấn chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời thọ uân chăng 
phải đang sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Tứ uấn, Ngũ 
uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn chẳng phải đang diệt mà thọ uẩn đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn chẳng phải đang sanh và 
tưởng uẩn cũng chẳng phải đang diệt. 


232 . 

Sắc uân tìmg sanh với người nào, thời thọ uấn tìmg diệt với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

233 . 

Thọ uấn từng sanh với người nào, thời tưởng uân từng diệt với người ẩy phải chăng? 

Phải rồi... 



48 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

234 . 

Sắc uấn từng sanh với cõi nào... 

235 . 

Sắc uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn từng diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng từng diệt. 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ uẩn từng diệt mà sắc 
uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn vói những 
cõi ấy, thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng từng sanh. 

236 . 

Thọ uấn từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn từng diệt với người nào cõi nào, thòi thọ uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

237 . 

Sắc uân không từng sanh với người nào, thời thọ uân không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có... 

238 . 

Thọ uấn không từng sanh với người nào, thời tưởng uăn không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có... 

239 . 

Sắc uấn không từng sanh với cõi nào... 

240 . 

Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không 
từng sanh mà thọ uẩn từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn không từng diệt. 

Hay là thọ uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn không 
từng diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi tịnh cư với 
những cõi ấy, thọ uẩn không từng diệt mà sắc uẩn cũng không từng sanh với người ấy 
cõi ấy. 

241 . 

Thọ uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn không từng diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


49 


242 . 

Sắc uân sẽ sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ 
diệt mà sắc uẩn chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thọ 
uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng sẽ sanh. 

243 . 

Thọ uấn sẽ sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt vói người nào, thòi thọ uẩn sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ uẩn sẽ không sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

244 . 

Sắc uân sẽ sanh với cõi nào... 

245 . 

Sắc uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn sẽ sanh mà thọ uẩn sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ 
sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn 
cũng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 

246 . 

Thọ uân sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ 
uẩn sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng sẽ sanh. 

247 . 

Sắc uấn sẽ không sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi nhập Níp-bàn, 
sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn 
sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

248 . 

Thọ uân sẽ không sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh, thọ uẩn sẽ không sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với 
người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt. 



50 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

249 . 

Sắc lỉãn sẽ không sanh với cõi nào... 

250 . 

Sắc uân sẽ không sanh vói người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, sắc uẩn sẽ không sanh và thọ uẩn sẽ 
không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, thọ uẩn sẽ không 
diệt mà sắc uẩn sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn với những 
cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng sẽ không sanh. 

251 . 

Thọ uân sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ẩy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không 
sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn, người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không sanh và tưởng uẩn cũng sẽ 
không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


252 . 

Sắc uân đang sanh với người nào, thời thọ uân timg diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là thọ uẩn từng diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn từng diệt mà sắc uẩn 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, 
thọ uẩn từng diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 

❖ Trong phần sanh, Phật Ngài phân uẩn song hiện tại - quá khứ như thế nào thì phần 
sanh và diệt này cũng phân như thế đó. 

253 . 

Sắc uấn đang sanh với người nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn cõi Vô tưởng, thọ uẩn 
sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 

254 . 

Thọ uân đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô tưởng, tưởng uẩn sẽ diệt mà thọ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


51 


uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, 
tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 

255 . 

Sắc uấn đang sanh với cõi nào... 

256 . 

Sắc uân đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy cõi ẩy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc uẩn đang sanh mà thọ uẩn sẽ 
không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sắc uẩn đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn chẳng phải đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng đang sanh. 

257 . 

Thọ uấn đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, cõi nào, thời thọ uẩn đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ 
diệt mà thọ uẩn chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng đang sanh. 

258 . 

Sắc uấn chang phải đang sanh với người nào, thời thọ uân sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người đang sanh cõi Vô sắc, sắc uẩn chẳng phải 
đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn sắc uẩn 
chẳng phải đang sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

259 . 

Thọ uăn chăng phải đang sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô tưởng, thọ uẩn chẳng 
phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy? Còn người đang nhập Níp-bàn, thọ 
uẩn chẳng phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

260 . 

Sắc uấn chăng phải đang sanh với cõi nào... 

261 . 

Sắc uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời thọ uân sẽ không diệt với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn đang sanh cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc uẩn chẳng phải đang sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang nhập Níp-bàn, đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc uẩn chẳng 
phải đang sanh mà thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ 
uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập 



52 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Níp-bàn, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt và sắc 
uẩn cũng chẳng phải đang sanh. 

262 . 

Thọ uân chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uấn, Ngũ uấn với những cõi ấy, 
thọ uẩn chẳng phải đang sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy, Còn người 
đang nhập Níp-bàn và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn chẳng 
phải đang sanh và tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


263 . 

Sắc uân từng sanh với người nào, thời thọ uân sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang nhập Níp-bàn, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn không diệt với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

264 . 

Thọ uấn từng sanh với người nào, thời tưỏng uấn sẽ diệt với người ấy phải chàng? 
Người đang nhập Níp-bàn, thọ uẩn từng sanh mà tưởng uẩn sẽ không diệt với người 
ấy. Còn người ngoài ra đó, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt với người nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

265 . 

Sắc uấn từng sanh với cõi nào... 

266 . 

Sắc uân tìmg sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn và người cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, sắc uẩn từng sanh mà thọ uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưong 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc uẩn từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ 
diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nưong cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, thọ uẩn sẽ diệt mà sắc uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ diệt và sắc uẩn cũng từng 
sanh. 

267 . 

Thọ uấn tìmg sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uân từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn vói những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh mà tưởng 
uẩn sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, thọ uẩn từng sanh và tưởng uẩn cũng sẽ diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ diệt vói người nào cõi nào, thời thọ uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt 
mà thọ uẩn không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Tứ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ diệt và thọ uẩn cũng từng sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


53 


268 . 

Sắc uấn không từng sanh với người nào, thời thọ uân không diệt với người ấy phải 
chăng? Không có... 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào, thời sắc uẩn không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Từng sanh... 

269 . 

Thọ uân không từng sanh với người nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người người nào, thời thọ uẩn không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh... 

270 . 

Sắc uân không từng sanh với cõi nào... 

271 . 

Sắc uấn không từng sanh với người nào cõi nào, thời thọ uấn sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc vói 
những cõi ấy, sắc uẩn không từng sanh mà thọ uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc uẩn không 
từng sanh và thọ uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là thọ uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc uẩn không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn cõi Ngũ uẩn, người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn sẽ không diệt mà sắc uẩn từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người đang nhập Níp-bàn cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, thọ 
uẩn sẽ không diệt và sắc uẩn cũng không từng sanh. 

272 . 

Thọ uắn không từng sanh với người nào cõi nào, thời tưởng uấn sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, thọ uẩn 
không từng sanh mà tưởng uẩn sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, thọ uẩn không từng sanh và 
tưởng uẩn cũng sẽ không diệt. 

Hay là tưởng uẩn sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời thọ uẩn không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang nhập Níp-bàn với những cõi ấy, tưởng 
uẩn sẽ không diệt mà thọ uẩn từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang Níp-bàn 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tưởng uẩn sẽ không diệt và 
thọ uẩn cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vi sanh và diệt 


273 . 


PHẦN ĐẠT TRI 


* Người đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân, thời người ẩy đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn 
phải chăng? Phải rồi.. 


Hay là người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) 
sắc uẩn phải chăng? Phải rồi. 



54 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào chăng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn, thời người ấy chăng phải đang 
đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn phải chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy chẳng phải 
đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

274 . 

* Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uấnphải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ẩy cũng không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) thọ uân phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng đạt tri thọ uẩn, thời người ấy không từng đạt tri sắc uẩn 
phải chăng? Phải rồi. 

275 . 

* Người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uân phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uẩn phải chăng? Phải rồi... 

* Người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) sắc uắn, thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uấnphải chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy sẽ không đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Phải rồi... 

276 . 

* Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ 
uắn phải chàng? Không phải... 

Hay là người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải. 

* Người nào chang phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uân thời người ấy không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uẩn mà đã từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả La-hán 
đều chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) 
thọ uẩn. 

Hay là người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thì người ấy chẳng phải đang 
đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo chẳng phải từng đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn những người ngoài ra đạo quả 
La-hán đều không từng đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uẩn. 

277 . 

* Người nào đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uấn 
phải chăng? Không phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc 
uẩn phải chăng? Không phải... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


55 


* Người nào chang phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy sẽ không đạt tri 
(trừ tuyệt) thọ uẩn phải chẳng? Người nào sẽ đắc đạo, người ấy chẳng phải đang đạt 
tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm 
phu vô phần, chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uẩn. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn, thời người ấy chẳng phải đang 
đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán đạo sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ 
uẩn mà đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán (quả) và phàm phu vô phần sẽ 
không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng chẳng phải đang đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. 

278 . 

* Người nào đã từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uăn, thời người ấy cũng sẽ đạt tri (trừ tuyệt) 
thọ uắn phải chăng? Không phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy cũng từng đạt tri (trừ 
tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Không phải... 

* Người nào không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uấn thời người ấy sẽ không đạt tri (trừ 
tuyệt) thọ uẩn phải chăng? Bực sẽ đắc đạo không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn mà sẽ 
đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uẩn và cũng sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn thời người ấy không từng đạt tri 
(trừ tuyệt) sắc uẩn phải chăng? Bực La-hán quả sẽ không đạt tri (trừ tuyệt) thọ uẩn mà 
từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. Còn bực La-hán đạo và phàm phu vô phần sẽ không đạt 
tri (trừ tuyệt) thọ uẩn và cũng không từng đạt tri (trừ tuyệt) sắc uẩn. 


Dứt phần đạt tri và dứt phần uấn song 



56 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


XỨ SONG 

PHÀN ĐỊNH DANH 

279 . 

Thập nhị xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị 
xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. 

Phần Xiễn Thuật 

280 . 

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ, nhãn phải chăng? 

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ, nhĩ phải chăng? 

- Tỷ, tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ, tỷ phải chăng? 

- Thiệt, thiệt xứ phải chăng? Thiệt xứ, thiệt phải chăng? 

- Thân, thân xứ phải chăng? Thân xứ, thân phải chăng? 

- Sắc, sắc xứ phải chăng? sắc xứ, sắc phải chăng? 

- Thinh, thinh xứ phải chăng? Thinh xứ, thinh phải chăng? 

- Khí, khí xứ phải chăng? Khí xứ, khí phải chăng? 

- Vị, vị xứ phải chăng? Vị xứ, vị phải chăng? 

- Xúc, xúc xứ phải chăng? Xúc xứ, xúc phải chăng? 

- Ý, ý xứ phải chăng? Ý xứ, ý phải chăng? 

- Pháp, pháp xứ phải chăng? Pháp xứ, pháp phải chăng? 

281 . 

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ, phi nhãn phải chăng? 

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? 

- Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi tỷ xứ, phi tỷ phải chăng? 

- Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phi thiệt xứ, phi thiệt phải chăng? 

- Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phi thân xứ, phi thân phải chăng? 

- Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? 

- Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? 

- Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phi khí xứ, phi khí phải chăng 

- Phi vị, phi vị xứ phải chăng? Phi vị xứ, phi vị phải chăng? 

- Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? 

- Phi ý, phi ý xứ phải chăng? Phi ý xứ, phi ý phải chăng? 

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phi pháp xứ, phi pháp phải chăng? 

282 . 

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 

- Xứ, nhĩ xứ phải chăng? 

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


57 


- Xứ, tỷ xứ phải chăng? 

- Nhãn, nhãn xứ phải chăng? 

- Xứ, thiệt xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng? 

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? 

- Xứ, nhãn xứ phải chăng? 

- Nhĩ, nhĩ xứ phải chăng? 

- Xứ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ pháp xứ phải chăng? 

- Tỷ, tỷ xứ phải chăng?... Xứ, pháp xứ phải chăng? 

- Pháp, pháp xứ phải chăng? 

- Xứ, nhãn xứ phải chăng? 

- Pháp, pháp xứ phải chăng? 

- Xứ, nhĩ xứ phải chăng?... Xứ, ý xứ phải chăng? 

Nên kết cách phần nhãn. 

283 . 

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? 

- Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi thiệt xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? 

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? 

- Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng?... Phi xứ phi pháp xứ phải chăng? 

- Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? 

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? 

- Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng?... Phi xứ phi ý xứ phải chăng? 
Nên kết cách phần nhãn. 

284 . 

- Nhãn, là xứ phải chăng? 

- Xứ, là nhãn phải chăng? 

- Nhĩ, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là nhĩ phải chăng? 

- Tỷ, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là tỷ phải chăng? 

- Thiệt, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là thiệt phải chăng? 

- Thân, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là thân phải chăng? 

- Sắc, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là sắc phải chăng? 



58 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


- Thinh, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là thinh phải chăng? 

- Khí, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là khí phải chăng? 

- Vị, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là vị phải chăng? 

- Xúc, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là xúc phải chăng? 

- Ý, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là ý phải chăng? 

- Pháp, tức là xứ phải chăng? 

- Xứ, tức là pháp phải chăng? 

285 . 

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 

- Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi nhĩ phải chăng? 

- Phi tỷ, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi tỷ phải chăng? 

- Phi Thiệt, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi thiệt phải chăng? 

- Phi thân, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi thân phải chăng? 

- Phi sắc, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi sắc phải chăng? 

- Phi thinh, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi thinh phải chăng? 

- Phi khí, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi khí phải chăng? 

- Phi vị, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi vị phải chăng? 

- Phi Xúc, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi xúc phải chăng? 

- Phi ý, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi ý phải chăng 

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? 

- Phi xứ, phi pháp phải chăng? 


286 . 

- Nhãn là xứ phải chăng? Xứ là nhĩ phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


59 


- Nhãn là xứ phải chăng? Xử là pháp nhãn phải chăng? 

- Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng? 

- Nhĩ là xứ phải chăng? Xứ là pháp phải chăng? 

- Tỷ là xứ phải chăng? Xứ là nhãn phải chăng? 

- Xứ là pháp nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng? 

- Xứ là nhãn phải chăng? Pháp là xứ phải chăng? 

- Xứ là nhĩ phải chăng?... Xứ là ý phải chăng? 

(Cakam phan ditabbam) 

287 . 

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhĩ phải chăng? 

- Phi nhãn, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp phải chăng? 

- Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 

- Phi xứ, phi pháp phải chăng? 

- Phi tỷ, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 

- Phi xứ, phi pháp phải chăng? 

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ, phi nhãn phải chăng? 

- Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phi xứ phi nhĩ phải chăng? 
Phi xứ, phi ý phải chăng? 

(Cakam phanditabbam) 

Dứt phần xiến thuật 


Phần Xiền Minh 

288 . 

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi là nhãn mà không gọi là nhãn 
xứ, còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

Nhãn xứ là nhãn phải chăng? Phải rồi... 

* Nhĩ là nhĩ xứ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ, gọi là nhĩ mà không gọi nhĩ xứ. Còn nhĩ 
xứ gọi nhĩ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. 

Nhĩ xứ là nhĩ phải chăng? Phải rồi... 

* Tỷ là tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ xứ là tỷ phải chăng? Phải rồi... 

* Thiệt là thiệt xứ phải chăng? Phải rồi... 

Thiệt xứ là thiệt phải chăng? Phải rồi... 

* Thân là thân xứ phải chăng? Trừ thân xứ rồi, thân ngoài ra đó, gọi thân mà không gọi 
thân xứ, còn thân xứ gọi thân cũng phải và thân xứ cũng phải. 

Thân xứ là thân phải chăng? Phải rồi... 

* Sắc là sắc xứ phải chăng? Trừ sắc xứ ra rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi sắc mà không gọi 
sắc xứ, còn sắc xứ gọi sắc cũng phải và sắc xứ cũng phải. 

Sắc xứ là sắc phải chăng? Phải rồi... 

* Thinh là thinh xứ phải chăng? Phải rồi... 

Thinh xứ là thinh phải chăng? Phải rồi... 




60 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Khí là khí xứ phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí gọi là khí mà không gọi khí xứ, 
còn khí xứ gọi khí cũng phải và khí xứ cũng phải. 

Khí xứ là khí phải chăng? Phải rồi... 

* Vị là vị xứ phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, gọi vị mà không gọi vị xứ còn 
vị xứ gọi vị cũng phải và vị xứ cũng phải. 

Vị xứ là vị phải chăng? Phải rồi... 

* Xúc là xúc xứ phải chăng? Phải rồi... 

Xúc xứ là xúc phải chăng? Phải rồi... 

* Ý là ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

Ý xứ là ý phải chăng? Phải rồi... 

* Pháp là pháp xứ phải chăng? Trừ pháp xứ rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi pháp mà 
không gọi pháp xứ, còn pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. 

Pháp xứ là pháp phải chăng? Phải rồi... 

289 . 

* Phỉ nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi nhãn xứ phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, không gọi nhãn xứ mà gọi là 
nhãn. Còn trừ ra nhãn và nhãn xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi nhãn xứ. 

* Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi nhĩ xứ, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ xứ. Chỉ gọi là nhĩ. Còn trừ 
ra nhĩ và nhĩ xứ rồi, ngoài ra đó, gọi là phi nhĩ và phi nhĩ xứ. 

* Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi tỷ xứ phi tỷ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thiệt, phi thiệt xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi thiệt xứ phi thiệt phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi thân xứ, phi thân phải chăng? Trừ ra thân xứ rồi, thân mà ngoài ra đó, phi thân xứ 
chỉ gọi là thân. Neu trừ ra thân và thân xứ rồi ngoài ra đó, gọi phi thân và phi thân xứ. 

* Phi sắc, phi sắc xứ phải chăng? Phải rồi... phi sắc xứ, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc 
xứ rồi, sắc ngoài ra đó, phi sắc xứ mà còn gọi là sắc. Neu mà trừ ra sắc và sắc xứ rồi 
ngoài ra đó, phi sắc và phi sắc xứ. 

* Phi thinh, phi thinh xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi thinh xứ, phi thinh phải chăng? Phải rồi... 

* Phi khí, phi khí xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi khí xứ, phi khí phải chăng? Giới khí, định khí, tuệ khí, phi khí xứ mà còn gọi là 
khí. Neu trừ ra khí và khí xứ rồi, pháp ngoài ra đó, mới gọi phi khí và phi khí xứ. 

* Phỉ vị, phi vị xứ phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


61 


Phi vị xứ, phi vị phải chăng? Nghĩa vị, pháp vị, giải thoát vị, phi vị xứ mà còn gọi là 
vị. Còn trừ ra vị và vị xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi vị và phi vị xứ. 

* Phi xúc, phi xúc xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi xúc xứ, phi xúc phải chăng? Phải rồi... 

* Phỉ ý, phi ý xứ phải chăng? 

Phi ý xứ, phi ý phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

Phi pháp xứ phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi... pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ 
mà còn gọi là pháp. Neu trừ pháp và pháp xứ rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi pháp và phi 
pháp xứ. 

290 . 

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn, gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ, 
còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

* Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải và nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài 
ra đó, gọi xứ mà không gọi nhĩ xứ. 

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn xứ. 
Còn nhãn xứ gọi nhãn cũng phải và nhãn xứ cũng phải. 

* Xứ là tỷ xứ phải chăng? Tỷ xứ gọi xứ cũng phải và tỷ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra 
đó, gọi xứ mà không gọi tỷ xứ. 

* Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi là xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn 
những xứ ngoài ra đó, gọi xứ chớ không gọi pháp xứ. Nhĩ... tỷ... pháp là pháp xứ phải 
chăng? Trừ pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, gọi là pháp chớ không gọi pháp xứ. Còn 
pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. 

* Xứ là nhãn xứ phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ 
ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi nhãn xứ. 

* Pháp gọi pháp xứ phải chăng? Trừ ra pháp xứ rồi pháp ngoài ra đó, phi pháp xứ. Còn 
pháp xứ gọi pháp cũng phải và pháp xứ cũng phải. Xứ gọi nhĩ xứ phải chăng?... Xứ 
gọi ý xứ phải chăng? Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đo gọi 
là xứ mà phi ý xứ (người có trí nên kết phần nhãn từ câu thành căn). 

291 . 

* Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi nhãn, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi nhĩ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi tỷ, phi tỷ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 



62 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi pháp, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

(Ket phần nhãn sau mồi câu đều thêm hai chữ phải rồi). 

292 . 

* Nhãn là nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ là nhãn phải chăng? Nhãn xứ gọi xứ cũng 
phải và nhãn xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi là nhãn xứ. 

* Nhĩ là xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Tỷ... Thiệt... Thân... sắc... Thinh... Khí... Vị... Xúc... Ý... Pháp là xứ phải chăng? Phải 
rồi... 

* Xứ là pháp xứ phải chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn xứ 
ngoài ra đó, gọi xứ mà không gọi pháp xứ. 

293 . 

* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là xứ 
trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi nhĩ, phi xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... trừ ra tỷ... trừ ra thiệt rồi là phi xứ. 

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi sắc, phi xứ phải chăng? Trừ ra sắc... trừ ra thinh, trừ ra khí, trừ ra vị, trừ ra xúc,... 
là phi xứ. 

* Phi ý, phi xứ phải chăng? Trừ ra ý rồi, xứ ngoài ra đó, phi ý mà còn gọi là xứ. Còn trừ 
ra ý và xứ rồi, phi ý và phi xứ. 

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... 

294 . 

* Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Xứ là nhĩ xứ phải chăng? Nhĩ xứ gọi xứ cũng phải, nhĩ xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra 
đó, gọi là xứ mà không gọi nhĩ xứ. 

* Nhãn là xứ phải chăng? Phải rồi... Xứ gọi tỷ xứ phải chăng?... Xứ gọi pháp xứ phải 
chăng? Pháp xứ gọi xứ cũng phải và pháp xứ cũng phải. Còn ngoài ra đó, gọi xứ mà 
không gọi pháp xứ, nhĩ gọi xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Xứ gọi nhãn xứ phải chăng? Phi nhãn xứ... 

* Xứ gọi pháp xứ phải chăng?... Phi pháp xứ, tỷ xứ, thiệt xứ... 

* Pháp gọi xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Xứ gọi nhãn xứ phải chăng?... Xứ gọi ý xứ phải chăng? 

Ý xứ gọi xứ cũng phải và ý xứ cũng phải. Còn xứ ngoài ra đó, gọi là xứ mà không 
gọi ý xứ 

(Nên kết cách phần nhãn). 

295 . 

* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi là 
xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


63 


* Phi nhãn phi xứ phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, xứ mà ngoài ra đó, phi nhãn mà còn gọi 
là xứ. Trừ ra nhãn và xứ rồi ngoài ra đó, phi nhãn và phi xứ. 

* Phi xứ, phi tỷ xứ phải chăng? Phi xứ, phi pháp xứ phải chăng? Phải rồi... Phi nhĩ, phi 
nhĩ xứ phải chăng? Trừ ra nhĩ... Trừ ra tỷ... Trừ ra thiệt... là phi xứ. 

* Phi thân, phi thân xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

* Phi xứ, phi ý xứ phải chăng? Phải rồi....?. 

Dứt phần định danh 


PHẦN HÀNH VI 


Phần Hành Vi Sanh 

296 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn mà vô nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà nhĩ 
xứ cũng đang sanh. 

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ mà vô nhãn đang sanh nhĩ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ và hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

297 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng 
đang sanh. 

Hay là tỷ xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh tỷ xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

298 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc mà vô nhãn đang sanh, sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh sắc xứ đang sanh mà 
nhãn xứ cũng đang sanh. 

299 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 





64 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm mà vô nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

300 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ẩy phải chàng? 
Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang sanh pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

301 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chàng? Phải 
rồi... 

Hay là sắc xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu sắc mà vô tỷ đang sanh, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng đang sanh. 

302 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm mà vô tỷ đang sanh ý xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

303 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh. 
Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

304 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Người 
vô tâm đang sanh, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người hữu sắc hữu tâm đang sanh sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

Hay là ý xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người vô sắc đang sanh ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người hữu tâm hữu sắc đang sanh ý xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

305 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chàng? 
Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang 
sanh. 


306 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


65 


Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang 
sanh. 

307 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là nhĩ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

308 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc 
giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, 
nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

Hay là tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

309 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng sắc xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

310 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, ý xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ 
uẩn, ý xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

311 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, pháp xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

312 . 

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới, sắc xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh vói cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, sắc xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

❖ Nên biết rằng tỷ xứ đang sanh trong cõi nào, thời ý xứ và pháp xứ cũng đang sanh 
trong cõi ấy. Tóm tắt phần sau này. 

313 . 

Tỷ xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 



66 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và cõi Vô sắc, pháp xứ đang sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, pháp xứ đang sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

314 . 

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, sắc xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang 
sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

Hay là ý xứ đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, ý xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. Còn cõi Ngũ uẩn, ý xứ đang 
sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

315 . 

Sắc xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ đang sanh cõi nào, thời sắc xứ đang sanh cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
sắc pháp xứ đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn 
và cõi Vô tưởng pháp xứ đang sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

316 . 

Ý xứ đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với cõi nào, thời ý xứ đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô tưởng, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

317 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hữu nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh 
mà nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn và hữu nhĩ 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng đang sanh. 

Hay là nhĩ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang 
sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhĩ hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ đang sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

(Xứ nào đồng nhau tóm tắt chung lại cho gọn). 

318 . 

Ý xứ đong sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thòi ý xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với cõi ấy, pháp xứ đang sanh mà ý xứ chẳng 
phải đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh với những cõi ấy, 
pháp xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

319 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà nhĩ xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô 
nhĩ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


67 


sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô 
nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

320 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
mà tỷ xứ đang sanh với người ấy, còn tất cả người đang tử và người vô nhãn vô tỷ 
đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người vô tỷ mà hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô 
nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ chẳng phải đang sanh. 

321 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn và hữu sắc đang sanh nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với ngưò'i nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

322 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với ngirời nào, thời ý xứ chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh vói người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Phải rồi... 

323 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà 
pháp xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp 
xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

324 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chang phải đang sanh với 
người ấy phải chàng? Người vô tỷ mà hữu sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
mà sắc xứ đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, tỷ xứ chẳng 
phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh vói người nào, thòi tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với người 
ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ 
đang sanh. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


325 . 



68 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi... 

326 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp 
xứ chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

327 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chang phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh, mà ý xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý 
xứ cũng chẳng phải đang sanh với người ấy. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thòi sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ 
đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh và sắc 
xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

328 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

329 . 

Ý xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử ý xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

330 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào, thời nhĩ xứ chang phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

331 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chang phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 


332 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


69 


Nhãn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Cõi Vô tưởng nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh vói 
cõi ấy. Còn cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

333 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh vói cõi nào, thời ý xứ chang phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Vô tưởng, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

334 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chang phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Đang sanh... 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
vói cõi ấy phải chăng? Không có... 

335 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ đang sanh vói cõi ấy. 
Còn cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

336 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chàng? Cõi sắc giới và cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

337 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chang phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có... 

338 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời ý xứ chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đang sanh... 

Hay là ý xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Đang sanh... 

339 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Đang sanh... 



70 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có... 

340 . 

Ý xứ chăng phải đang sanh với cõi nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đang sanh... 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với cõi nào, thòi ý xứ chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có... 

341 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang sanh với những cõi 
ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô nhãn vô nhĩ đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang sanh vói 
những cõi ấy, nhĩ xứ chẳng phải đang sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn tất cả người đang tử và người vô nhĩ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ 
chẳng phải đang sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh.v.v... 

342 . 

Ý xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chăng phải đang sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ 
chẳng phải đang sanh mà pháp xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là pháp xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


343 . 

Nhãn xứ timg sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

344 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

345 . 

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ từng sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

346 . 

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... (những xứ sau cũng thế, chỉ đối tên và thời...) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


71 


347 . 

Nhãn xứ tìmg sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ tỉmg sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

348 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

349 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà 
nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

350 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

351 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ 
từng sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ 
uẩn vói những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

352 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giói với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

353 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 



72 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh 
mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới vói 
những cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

354 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ẩy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng 
sanh mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới 
với những cõi ấy, pháp xứ và tỷ xứ từng sanh. 

355 . 

Sắc xứ tìmg sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ tìmg sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà ý xứ không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ 
từng sanh và ý xứ cũng từng sanh. 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà sắc xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 

356 . 

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ tìmg sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà 
sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ cũng từng sanh. 

357 . 

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ẩy cõi ẩy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ từng sanh mà ý xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng từng sanh. 

358 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ không tìmg sanh với người ấy 
phải chăng? Không có... 

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có... tóm tắt. 

359 . 

Ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có... 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thòi ý xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có... 


360 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


73 


Nhãn xứ không từng sanh cõi nào .v.v... 

361 . 

Nhãn xứ không tỉmg sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

362 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, luôn những cõi ấy, tỷ xứ 
không từng sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh mà nhãn 
xứ không từng sanh. 

363 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ 
không từng sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy, cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh 
cư, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng 
sanh. 

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

364 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và ý xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

365 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng 
sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

366 . 

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng 
sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 



74 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


367 . 

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ 
không từng sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh 
cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng 
sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh vói người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

368 . 

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người 
ẩy cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng 
sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

369 . 

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thòi sắc xứ không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà 
sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
ý xứ không từng sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 

370 . 

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mà pháp xứ 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ 
không từng sanh mà pháp xứ cũng không từng sanh với người ấy cõi ấy. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

371 . 

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với người 
ẩy cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh 
mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, ý xứ không từng sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


372 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi.. 


373 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


75 


Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
nào sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

374 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi.... 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ, ý xứ sẽ sanh với người ấy. 

Các phần sau này giống như hai phần trước. 

375 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh 
với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

376 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... Người nào sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không 
sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

377 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ 
không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ 
sanh. 

378 . 

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ 
sanh? 

379 . 

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

380 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào.v.v... 


381 . 



76 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ sẽ sanh với ngirời nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

382 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với ngirời nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy, còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

383 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

384 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với ngirời nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

385 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thòi nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ 
sanh mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

386 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

387 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


77 


mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những 
cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

388 . 

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh 
và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

389 . 

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thòi pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

390 . 

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

391 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

392 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ấy. Còn người kiếp chót và người sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 

393 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

394 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà 



78 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

395 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc 
xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi 
viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

396 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc, rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không 
sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, tỷ xứ sẽ không sanh và 
pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

397 . 

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

398 . 

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

399 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào . 

400 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

401 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


79 


người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn 
xứ cũng sẽ không sanh. 

402 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà 
sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi Ngũ uẩn người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

403 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh 
mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

404 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với 
những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

405 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Ngưò'i nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà 
nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

406 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chàng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 
không sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người nương cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

407 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 
không sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những 
cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thòi tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


408 . 



80 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý 
xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót người với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

409 . 

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh 
mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót vói những cõi ấy, sắc xứ 
sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

410 . 

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


411 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng 
sanh mà nhãn xứ cũng đang sanh. 

412 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, pháp xứ từng sanh mà nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ từng 
sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

413 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thòi tỷ xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh mà tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ từng sanh 
mà tỷ xứ cũng đang sanh. 

414 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ... từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


81 


Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh, sắc xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ từng sanh 
và sắc xứ cũng đang sanh. 

415 . 

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy phải chàng? Phải 
rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh và ý xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ từng sanh 
và ý xứ cũng đang sanh. 

416 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào v.v... 

417 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chàng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà 
nhĩ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó, nhãn 
xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng từng sanh. 

Hay là nhĩ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang từ cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới 
với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ từng sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

418 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ 
xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới 
với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

Hay là tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người tử cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh cõi Dục giói với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

419 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà 
sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

420 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà ý 



82 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng từng sanh. 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nưong cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ từng 
sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

421 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà 
pháp xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, 
pháp xứ từng sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

422 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tưởng đang sanh cõi Dục giới, 
người nưong cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ từng sanh và tỷ xứ 
cũng đang sanh. 

423 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giói người 
nưong cõi sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà tỷ 
xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy? Còn người hữu tỷ đang sanh với những 
cõi ấy, ý xứ từng sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

424 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp 
xứ từng sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

425 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh 
mà ý xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


83 


Hay là ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ từng sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ từng sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

426 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà 
pháp xứ không từng sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc, pháp xứ từng 
sanh, mà sắc xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy.... pháp xứ từng sanh và sắc xứ 
cũng đang sanh. 

427 . 

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp 
xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra 
đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng từng sanh. 

Hay là pháp xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, 
pháp xứ từng sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ từng sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

428 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Không có 

429 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không 
từng sanh với người ấy phải chàng? Từng sanh... 

Pháp xứ không từng sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người 
ấy phải chăng? Không có. 

430 . 

Tỷ xứ... sắc xứ... ý xứ chang phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ không từng 
sanh với người ẩy phải chăng? Từng sanh... 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

431 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào... 

432 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, cõi 



84 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng không từng 
sanh. 

Hay là nhĩ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
nhĩ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ 
không từng sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

433 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tâm đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng không từng sanh. 

Hay là tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi sắc giới với những cõi ấy, 
tỷ xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 

434 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chàng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh 
cõi Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ 
cũng không từng sanh. 

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
sắc xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

435 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà 
ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng 
không từng sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng sanh 
và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

436 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


85 


ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh và pháp xứ cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư vói những cõi ấy, 
pháp xứ không từng sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 

437 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người đang sanh cõi Dục giới 
người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 

Hay là sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

438 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới người nương cõi sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư, cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng 
không từng sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

439 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những 
cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ 
cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

440 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người đang tử cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 

Hay là ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy.... ý xứ 
không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

441 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không tìmg sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người đang sanh cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. 



86 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh 
và pháp xứ cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp xứ không từng sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và sắc xứ cũng chẳng 
phải đang sanh. 

442 . 

Ý xứ chằng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh với 
những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng không từng sanh. 

Hay là pháp xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp 
xứ không từng sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang 
sanh. 


443 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
nhãn xứ đang sanh mà nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang 
sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

444 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, nhãn 
xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng đang 
sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 

445 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ 
đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng 
đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


87 


cũng đang sanh. 

446 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời ỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả 
người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và ý xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ không đang 
sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 

447 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh và 
pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
chẳng đang sanh với người ấy; còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 

448 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người đang sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ 
đang sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, tỷ xứ 
đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang 
sanh. 

449 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời ỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp 
chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy; còn 
người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang sanh với 
người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, ý xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

450 . ~ 

Tỷ xứ đang sanh với người nào thời pháp xứ sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang sanh và pháp xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng đang 
sanh với người ấy; còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang 
sanh. 

451 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào thời ỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chàng? Người 



88 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh YỚi người 
ấy; còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào, thì sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy; còn người hữu sắc đang sanh, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang 
sanh. 

452 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn sắc xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà ngoài ra đó, sắc xứ đang sanh và pháp 
xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thòi sắc xứ đang sanh vói người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ 
cũng đang sanh. 

453 . 

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh, ý xứ đang sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó, ý xứ đang sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh vói người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng 
đang sanh. 

454 . 

Sắc xứ đang sanh với cõi nào... 

455 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chàng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang 
sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy với 
những õi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới, nhĩ xứ sẽ sanh và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

456 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang sanh cõi sắc giới vói 
những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ 
đang sanh mà tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh vói người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới vói 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh vói người ấy cõi ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


89 


Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh và nhãn 
xứ cũng đang sanh. 

457 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, 
người nưong cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

458 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh 
mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh vói người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giói, người 
nưong cõi Vô sắc giới những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 

459 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang 
sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh vói những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ sanh mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với những cõi ấy. Còn người hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng đang sanh. 

460 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giói với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà 
sắc xứ sẽ không sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ cũng sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nưong cõi sắc giới vói những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh và 
tỷ xứ cũng đang sanh. 

Tỷ xứ đang sanh với ngirời nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giói vói những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà 
ý xứ sẽ không sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà ý xứ cũng sẽ sanh. 


461 . 



90 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

462 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà 
pháp xứ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ sanh và tỷ xứ chẳng phải đang sanh với những người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng đang sanh. 

463 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang sanh cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh và ý xứ 
cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ sanh mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

464 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang 
sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang sanh với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng đang sanh. 

465 . 

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, ý xứ đang sanh mà pháp xứ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang sanh mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý xứ đang sanh và pháp xứ sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ sanh mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng đang sanh. 

466 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


91 


người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thòi nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh 
sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người 
nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 

467 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên 
tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh 
sẽ sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang 
sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc 
và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không 
sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh 

468 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, 
người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thòi nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh 
sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người 
ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào 
đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ cũng chẳng 
phải đang sanh. 

469 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ sẽ sanh vói người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp 
chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh vói 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, ý xứ sẽ không sanh mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
chót cõi Vô sắc, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

470 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, 



92 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn pháp xứ sẽ không sanh 
mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người 
kiếp chót cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

471 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chàng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc, rồi viên 
tịch, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào đang sanh sẽ 
sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới 
và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh. 

472 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, 
người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không sanh 
mà tỷ xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải 
đang sanh. 

473 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh vói người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, 
người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh vói người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không sanh 
mà sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
chót cõi Vô sắc pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

Ý xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ẩy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh 
mà pháp xứ sẽ sanh vói người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang 
sanh mà pháp xứ cũng sẽ không sanh. 


474 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


93 


Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ không sanh mà ý xứ đang 
sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 

475 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào... 

476 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên 
tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

477 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người đang tử cõi sắc giới, người 
nương cõi Vô tưởng, vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người đang 
sanh cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người đang tử cõi sắc giới, 
người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và nhãn 
xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

478 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc 
xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

479 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà 
ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp 



94 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, ý xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

480 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhãn xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
sanh và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

481 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà 
sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp 
chót cõi Sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

482 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, 
người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới, với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, 
người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
tỷ xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, 
ý xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

483 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử người vô tỷ đang sanh với những cõi ấy, tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


95 


tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những 
cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

484 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, người đang tử cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người đang 
sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc, 
người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng 
chẳng phải đang sanh. 

485 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ không sanh mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

486 . 

Ý xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những 
cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ không sanh mà ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 


487 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà 



96 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


nhĩ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và nhĩ 
xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào, thòi nhãn xứ từng sanh vói người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

488 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng 
sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh vói người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh 
và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

489 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng sanh mà 
sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh 
và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

490 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót nhãn xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh vói người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

491 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ 
không sanh với người ấy, những người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ 
sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

492 . 

Tỷ xứ từng sanh với ngirời nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chàng? 
Người kiếp chót, tỷ xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những 
người ngoài ra đó, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

493 . 

Sắc xứ từng sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh vói người nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 


494 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


97 


Ý xứ tìmg sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

495 . 

Nhãn xứ từng sanh với cõi nào... 

496 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ẩy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà nhĩ xứ 
sẽ không sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn, mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và nhĩ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi! 

497 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới và người nưong cõi sắc giới với những cõi ấy, 
nhãn xứ từng sanh mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi 
Dục giói mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ xứ... Phải rồi! 

498 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ẩy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà sắc xứ 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nưong cõi Vô tưởng với cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

499 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà ý xứ sẽ 
không sanh với người ấy. Còn những người nưong cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó vói 
những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nưong cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà nhãn xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

500 . 

Nhãn xứ tìmg sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh mà 
pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nưong cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc vói những cõi ấy, pháp xứ sẽ 



98 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


sanh mà nhãn xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và nhãn xứ cũng từng sanh. 

501 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà sắc xứ sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà tỷ xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

502 . 

Tỷ xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh mà 
pháp xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh 
mà tỷ xứ không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng từng sanh. 

503 . 

Sắc xứ tìmg sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ẩy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc 
xứ từng sanh mà ý xứ sẽ không sanh với ngưò'i ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ 
uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và ý xứ cũng sẽ sanh. 

Hay là ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ sanh mà sắc xứ không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 

504 . 

Sắc xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh mà pháp xứ 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà sắc xứ 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn, nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh và sắc xứ cũng từng sanh. 

Ý xứ từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, ý xứ từng sanh mà pháp xứ sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, ý xứ từng sanh và pháp xứ cũng sẽ sanh. 


505 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaha) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


99 


Hay là pháp xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, pháp xứ sẽ sanh mà ý xứ không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ sanh và ý xứ cũng từng sanh. 

506 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người ẩy 
phải chăng? Không có! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Từng sanh! 

507 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không 
sanh với người ấy phải chăng? Không có! 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời nhãn xứ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Từng sanh! 

508 . 

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không từng sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Không có! 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Từng sanh! 

509 . 

Nhãn xứ không từng sanh với cõi nào... 

510 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ẩy phải chàng? Phải rồi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, 
nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng không từng sanh. 

511 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới 
với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh. 

512 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh vói 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, 



100 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và nhãn xứ cũng không từng 
sanh. 

513 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, người kiếp 
chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư, 
người kiếp chót cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh và nhãn xứ cũng không từng sanh. 

514 . 

Nhãn xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, nhãn xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng 
sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không sanh mà nhãn xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tịnh cư và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và 
nhãn xứ cũng không từng sanh. 

515 . 

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi sắc giới, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi sắc giới, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không 
từng sanh. 

516 . 

Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chàng? Người nương cõi sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
xứ không từng sanh mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi sắc 
giới, cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng 
sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi sắc giới, 
cõi Vô sắc và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và tỷ 
xứ cũng không từng sanh. 


517 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


101 


Tỷ xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
tỷ xứ không từng sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn ngời kiếp chót cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Dục giới với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ không sanh mà tỷ xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót cõi sắc 
giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng không từng 
sanh. 

518 . 

Sắc xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh 
mà ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Người nương cõi Tịnh cư và người kiếp chót cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và ý xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư, người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không 
sanh và sắc xứ cũng không từng sanh. 

519 . 

Sắc xứ không tìmg sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng 
sanh mà pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người 
kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ không sanh mà sắc xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư 
và người kiếp chót cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng 
không từng sanh. 

520 . 

Ý xứ không từng sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ không từng sanh mà 
pháp xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng sanh và pháp xứ cũng sẽ không sanh. 

Hay là pháp xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không sanh 
mà ý xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vi sanh 



102 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phần Hành Vi Diết 

521 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ xứ chẳng phải đang diệt vói 
người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng 
đang diệt. 

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ đang diệt và nhãn xứ 
cũng đang diệt. 

522 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang 
diệt. 

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ vô nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang 
diệt. 

523 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, sắc xứ đang diệt và nhãn xứ cũng 
đang diệt. 

524 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt vói người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm vô nhãn đang tử, ý xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, ý xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 

525 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt. 
Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ đang diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 

526 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu sắc vô tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 


527 . 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


103 


Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người hữu tâm vô tỷ đang tử, ý xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, ý xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

528 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thòi tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người vô tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt vói người ấy. 
Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

529 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Người 
hữu sắc vô tâm đang tử, sắc xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. 
Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt. 

Hay là ý xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Người vô sắc đang tử, ý xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. 
Còn người hữu sắc hữu tâm đang tử, ý xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

530 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chàng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô sắc đang tử, pháp xứ đang diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ đang diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

531 . 

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt vói người ấy phải chăng? 
Người vô tâm đang tử, pháp xứ đang diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. 
Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ đang diệt và ý xứ cũng đang diệt. 

532 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào... 

Trong phần sanh, diệt, sanh và diệt; đều giống nhau như các phần nói về cõi. 

533 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng?... Tỷ xứ, sắc xứ, ý xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phân ra cho rộng đồng nhau về những câu trong phần người và cõi. 

534 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà nhĩ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô nhĩ 
đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt 



104 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô 
nhĩ đang tử, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

535 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà 
tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô nhãn vô tỷ đang 
tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt, 
mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tỷ vô 
nhãn đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

536 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chăng phải đang diệt với 
người ẩy phải chăng? Người vô nhãn hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà sắc xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, 
nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

537 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chang phải đang diệt với người 
ấy phải chàng? Người vô nhãn hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý 
xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

538 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp 
xứ đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

539 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Người vô tỷ hữu sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ đang diệt 
với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng phải 
đang diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

540 . 

Tỷ xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chang phải đang diệt với người ấy 
phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang 
diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng 
phải đang diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


105 


Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

541 . 

Tỷ xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

542 . 

Sắc xứ chang phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chang phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ đang diệt 
với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và sắc 
xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

543 . 

Sắc xứ chang phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

544 . 

Ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ đang 
diệt với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ 
cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

545 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với cõi nào... 

546 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào... 

Trong phần người, người và cõi đều giống nhau.. 

547 . 

* Nhãn xứ tìmg diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi ỉ 

Trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt đều cho thuận tùng ịanuloma) hay 
đối lập (paccanika) cũng như nhau. 


548 . 



106 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

549 . 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người kiếp 
chót đang sanh cõi sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, 
nhãn xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ 
sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

550 . 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

551 . 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi 
viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ diệt. 

552 . 

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi sắc giói và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giói rồi viên 
tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt vói người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

553 . 

Tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

554 . 

Sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi 
viên tịch, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người ngoài ra 
đó, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

555 . 

Ý xứ sẽ diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Phải rồi! 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


107 


Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

556 . 

Nhãn xứ sẽ diệt với cõi nào... 

557 . 

Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ẩy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

558 . 

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nưong cõi sắc giới... Cõi Dục giới... Cõi Vô tưởng... Cõi Ngũ uẩn... Cõi 
Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn, cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc... Cõi Ngũ uẩn... 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người vô tưởng... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn... 

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ẩy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người vô sắc... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn... 

* Nhãn xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người vô tưởng, người vô sắc... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn 

559 . 

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi sắc giới... Cõi Dục giới, cõi sắc giới, cõi Vô sắc... Cõi Dục 
giới. 

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới... cõi dục giới ... 

* Tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi vô sắc giới -nt-cõi dục giới -nt- 



108 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


560 . 

* Sắc xứ sẽ diệt với ngirời nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? 
Người nương cõi vô tưởng ... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi vô sắc ... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn ... 

* Sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi vô sắc... người nương cõi ngũ uẩn và cõi ngũ uẩn, 
người nương cõi vô tưởng và cõi vô tưởng... 

561 . 

Ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng... Người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 

(Ve người và cõi trong phần sanh như thế nào, thì về phần diệt này cũng như thế 
ấy...) 

562 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

563 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh lên cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không diệt. 

564 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thòi nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

565 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ., pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn 
người đang viên tịch, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


109 


566 . 

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng?Ngườì kiếp chót đang sanh cõi sắc giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc 
giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

567 . 

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ 
sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt 
với người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

568 . 

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chàng? Người kiếp chót đang sanh cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

569 . 

Ý xứ sẽ không diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

570 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với cõi nào... 

571 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

572 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nưong cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt 
mà nhãn xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người 
nưong cõi Vô tưởng, nưong cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng sẽ không diệt. 


573 . 



110 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

574 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt mà ý 
xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người nương cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

575 . 

Nhãn xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhãn xứ sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

576 . 

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

577 . 

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 
không diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

578 . 

Tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ 
sẽ không diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

579 . 

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà ý xứ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


111 


sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
không diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt 
mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch vói những cõi ấy, ý xứ 
sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

580 . 

Sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt mà 
pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ 
sẽ không diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

581 . 

Ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt mà pháp xứ 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ sẽ không 
diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 


582 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi! 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ từng diệt và 
nhãn xứ cũng đang diệt. 

583 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ từng diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt mà nhãn 
xứ chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, pháp xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang diệt. 

584 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thòi tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng 
đang diệt. 


585 . 



112 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ từng diệt mà sắc xứ 
chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ từng diệt và 
sắc xứ cũng đang diệt. 

586 . 

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ từng diệt với người ẩy phải chàng? Phải 
rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ từng diệt và ý xứ 
cũng đang diệt. 

587 . 

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào... 

588 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
nhĩ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng từng diệt. 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới 
với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ từng diệt và nhãn xứ cũng 
đang diệt. 

589 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang tử cõi sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới 
với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn đang tử cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và 
nhãn xứ cũng đang diệt. 

590 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người... nhãn xứ đang diệt và sắc xứ 
cũng từng diệt. 

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, sắc xứ 
từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


113 


591 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý xứ 
không từng diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng từng diệt. 

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục giới và 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, ý xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang diệt. 

592 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà 
pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với những cõi ấy, 
pháp xứ từng diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 

593 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới và người 
nương cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và tỷ 
xứ cũng đang diệt. 

594 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới, người 
nương cõi sắc giới và cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử với những cõi ấy, ý xứ 
từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

595 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những cõi ấy, thời 
pháp xứ từng diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tỷ đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

596 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi 



114 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

Hay là ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nưong cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uẩn vói những cõi ấy, ý xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

597 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà 
pháp xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với những cõi ấy, pháp 
xứ từng diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc 
đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

598 . 

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ từng diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng từng diệt. 

Hay là pháp xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với những cõi ấy, 
pháp xứ từng diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
tâm đang tử với những cõi ấy, pháp xứ từng diệt và ý xứ cũng đang diệt. 

599 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ không tìmg diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Không có! 

600 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ không 
từng diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Không có! 

601 . 

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ chang phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ không từng diệt 
với ngirời ấy cõi ẩy phải chăng? Từng diệt! 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Không có! 

602 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với cõi nào... 

603 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ không từng diệt với 
người ẩy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục 
giới vói những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ từng diệt với người ấy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


115 


cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng không từng diệt. 

Hay là nhĩ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, nhĩ xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, nhĩ xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

604 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ từng diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng không từng 
diệt. 

Hay là tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ 
không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi 
Sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ 
không từng diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

605 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt mà sắc xứ từng diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ 
cũng không từng diệt. 

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, sắc xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt 
và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

606 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi Vô sắc vói những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng 
không từng diệt. 

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý 
xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và 
nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

607 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi 



116 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Dục giới và người nương cõi Vô sắc vói những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải diệt và pháp xứ cũng không từng diệt. 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt với ngưò'i ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ không từng diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và nhãn xứ cũng 
chẳng phải đang diệt. 

608 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà 
sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người nương 
cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng không từng 
diệt. 

Hay là sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

609 . 

Tỷ xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tịnh cư và người 
nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không 
từng diệt. 

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

610 . 

Tỷ xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những 
cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người nương cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải dang diệt và pháp xứ 
cũng không từng diệt. 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

611 . 

Sắc xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
sắc xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng không từng diệt. 

Hay là ý xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư và người đang tử 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


117 


612 . 

Sắc xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người đang tử cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và 
pháp xứ cũng không từng diệt. 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi 
ấy, pháp xứ không từng diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và sắc xứ cũng chẳng phải 
đang diệt. 

613 . 

Ý xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử với 
những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang diệt và pháp 
xứ cũng không từng diệt. 

Hay là pháp xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp xứ không từng diệt mà ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp xứ không từng diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang 
diệt. 

614 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ đang diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang diệt. 

615 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới 
rồi viên tịch, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu 
nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

Hay là tỷ xứ với người nào... 

616 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng?'Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn 
xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà 
ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ với người nào... 


617 . 



118 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nhãn xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy phải 
chăng?... 

618 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chàng? Người 
đang viên tịch cõi Dục giói và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ 
xứ đang diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà 
ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thòi tỷ xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt vói người ấy. Còn người hữu tỷ đang tử, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang diệt. 

619 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 
Người đang viên tịch cõi Dục giới, tỷ xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người đang tử mà ngoài ra đó, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ với người nào... 

620 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, sắc xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó, sắc xứ đang diệt và pháp xứ 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thòi sắc xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người hữu sắc đang tử, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng 
đang diệt. 

621 . 

Ý xứ đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người hữu 
tâm đang tử mà ngoài ra đó, ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thòi ý xứ đang diệt với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh và người vô tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người hữu tâm đang tử, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt. 

622 . 

Nhãn xứ đang diệt với cõi nào... 

623 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà nhĩ 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, 
nhãn xứ đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử cõi Dục giới với 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


119 


những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người hữu nhãn đang tử với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 

624 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử cõi sắc giới với những cõi 
ấy, nhãn xứ đang diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn 
đang tử cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và tỷ xứ cũng 
sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào... 

Trong 3 phần (hiện tại, quá khứ, vị lai) trước, thì ở đây phần quá khứ và hiện tại này 
giống như hai phần trước, còn về phần vị lai sẽ giải tiếp. 

625 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà sắc 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào... 

626 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt mà ý 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào?... 

627 . 

Nhãn xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt 
mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang tử mà ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang diệt vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử vói những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
nhãn đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang diệt. 

628 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà sắc xứ 
sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào... 

629 . 

Tỷ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới vói những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang tử mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tỷ xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời... 



120 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


630 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang tử 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời... 

631 . 

Sắc xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ đang diệt mà pháp 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc đang tử mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, sắc xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử vói những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu sắc 
đang tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang diệt. 

632 . 

Ý xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ đang diệt mà pháp xứ sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang tử mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
ý xứ đang diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tâm đang tử vói những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
tử với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang diệt. 

633 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thòi nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn 
người kiếp chót cõi Vô sắc, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang 
diệt. 

634 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi sắc giói và 
người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với 
người ấy. Còn người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, 
tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 


635 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


121 


Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ chẳng phải 
đang diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thòi nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn 
người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang 
diệt. 

636 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Vô sắc, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà 
nhãn xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, pháp xứ sẽ 
không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

637 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ẩy phải 
chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới và người kiếp chót 
cõi Vô sắc, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, sắc xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi sắc giới và người kiếp chót cõi Vô sắc, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ 
xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

638 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới, cõi Vô 
sắc giới, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người viên tịch cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới, pháp xứ sẽ 
không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

639 . 

Sắc xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ẩy phải chàng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử, sắc xứ chẳng 
phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc, 
sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, pháp xứ sẽ không diệt mà sắc 



122 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


xứ đang diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới, pháp xứ sẽ không 
diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

640 . 

Ý xứ chăng phải đang diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Sẽ diệt! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Đang diệt! 

641 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với cõi nào... 

642 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang tử 
cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà nhĩ xứ sẽ diệt vói 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ 
chẳng phải đang diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
nhĩ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Vô tưởng, cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng 
phải đang diệt. 

643 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới và người vô nhãn đang tử 
cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới và người đang tử 
cõi Sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người đang sanh cõi sắc giới và người nương cõi Vô tưởng, cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

644 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi 
Dục giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang 
diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

645 . 

Nhãn xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang tử cõi Dục 
giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà ý 
xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc và người nương 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


123 


cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
vói người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Vô sắc và người nưong cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

646 . 

Nhãn xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô nhãn đang tử với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy... 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang diệt 
vói người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải 
đang diệt. 

647 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới và người nương cõi Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ 
cũng chẳng phải đang diệt. 

648 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Dục giới, người vô tỷ đang tử cõi Dục giới 
và người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới, cõi Vô 
sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và 
ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ 
sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

649 . 

Tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô tỷ đang tử với những 
cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 



124 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Sắc giới, cõi Vô sắc giới vói những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ 
cũng chẳng phải đang diệt. 

650 . 

Sắc xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nưong cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Vô sắc và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ 
chẳng phải đang diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người đang tử cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy. ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang viên tịch cõi Vô sắc giới và người đang sanh cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

651 . 

Sắc xứ chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và người vô sắc đang tử với 
những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang diệt và pháp 
xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ không diệt mà sắc xứ đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải 
đang diệt. 

652 . 

Ý xứ chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt! 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Đang diệt! 

653 . 

Nhãn xứ tìmg diệt với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ 
sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thòi nhãn xứ từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi! 

654 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới và người nào 
đang tử sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ 
sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và tỷ xứ 
cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi! 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


125 


655 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với ngirời ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ từng diệt với người nào...? Phải rồi! 

656 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch, nhãn xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào...? Phải rồi! 

657 . 

Tỷ xứ từng diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ...? Phải rồi. 

658 . 

Tỷ xứ tìmg diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người đang viên tịch, tỷ xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ...? Phải rồi. 

659 . 

Sắc xứ tìmg diệt với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 
Người đang viên tịch, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, sắc xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ...? Phải rồi. 

660 . 

Ý xứ từng diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Người 
đang viên tịch, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy. Còn người mà 
ngoài ra đó, ý xứ từng diệt mà pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ...? Phải rồi... 

661 . 

Nhãn xứ từng diệt với cõi nào... 

662 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào; thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng?'Ngườì đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy; nhãn xứ từng diệt mà nhĩ 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Người nưong cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, nhãn 
xứ từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư vói những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt. 



126 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


663 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, 
nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

664 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà sắc 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng 
diệt. 

665 . 

Nhãn xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà ý 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng từng diệt. 

666 . 

Nhãn xứ tìmg diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi ngũ uẩn mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà 
nhãn xứ cũng từng diệt. 

667 . 

Tỷ xứ tìmg diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà sắc xứ 
sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và sắc xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, 
sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


127 


668 . 

Tỷ xứ tìmg diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt mà 
pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, tỷ xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc giới với những cõi ấy, pháp xứ sẽ 
diệt mà tỷ xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng từng diệt. 

669 . 

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy, cõi ấy 
phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô tưởng vói 
những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy, còn người 
nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và ý xứ cũng sẽ 
diệt. (arupavacaram erupanam). 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ 
uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng từng diệt. 

670 . 

Sắc xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt mà pháp 
xứ sẽ không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn ngoài ra đó, 
người vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt 
và sắc xứ cũng từng diệt. 

671 . 

Ý xứ từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, ý xứ từng diệt mà pháp xứ sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý xứ từng diệt và pháp xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng vói những cõi 
ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ cũng từng 
diệt. 

672 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào thì nhĩ xứ sẽ không diệt với người ẩy phải 
chăng? Không có... 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Từng diệt... 


673 . 



128 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ không từng diệt với người nào, thời tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ, pháp xứ sẽ không 
diệt với người ấy phải chăng? Không có... 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt... 

674 . 

Tỷ xứ... sắc xứ, ý xứ không tỉmg diệt với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ không từng diệt với người ấy 
phải chăng? Từng diệt... 

675 . 

Nhãn xứ không từng diệt với cõi nào... 

676 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư, người nưong cõi Vô tưởng, 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và nhĩ xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhĩ 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư người nương cõi Vô tưởng và người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
nhĩ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 

677 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới, người nương cõi sắc 
giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người nương cõi Tịnh cư, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 

678 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư cõi Vô tưởng vói những cõi ấy, nhãn 
xứ không từng diệt mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và sắc 
xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và nhãn 
xứ cũng không từng diệt. 

679 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


129 


viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt mà nhãn xứ từng diệt với ngưò'i ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
ý xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng không từng diệt. 

680 . 

Nhãn xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người 
ẩy cõi ẩy phải chàng? Người đanh sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô tưởng, 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà nhãn xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt 
và nhãn xứ cũng không từng diệt. 

681 . 

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt 
mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới vói 
những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không diệt và tỷ xứ sẽ không 
từng diệt. 

682 . 

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chàng? Người nương cõi sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không 
từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc giới, 
cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và ý xứ 
cũng sẽ không diệt? 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi sắc 
giới, cõi Vô sắc, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và tỷ 
xứ cũng không từng diệt. 

683 . 

Tỷ xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 



130 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Dục giới vói những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà tỷ xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và tỷ xứ cũng không từng 
diệt. 

684 . 

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
sắc xứ không từng diệt mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không từng diệt 
và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, thời ý xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư người đang viên tịch cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng không từng diệt. 

685 . 

Sắc xứ không từng diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, sắc xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Tịnh cư, người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, sắc xứ không 
từng diệt và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ không diệt mà sắc xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch 
cõi Tịnh cư và người đang viên tịch cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
diệt và sắc xứ cũng không từng diệt. 

686 . 

Ý xứ không tìmg diệt với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, ý xứ không từng diệt mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Tịnh cư với những cõi ấy, ý xứ không từng diệt và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang viên tịch với những cõi ấy, pháp xứ sẽ không 
diệt mà ý xứ từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Tịnh cư với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ không diệt và ý xứ cũng không từng diệt. 

Dứt phần hành vỉ diệt 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


131 


Phần Hành Vi Sanh Và Diệt 

687 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ đang diệt với ngiĩời ẩy phải chăng? 
Không phải! 

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 

688 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ, sắc xứ, pháp xứ đang diệt với người ấy 
phải chăng? Không phải! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 

689 . 

Ý xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không phải! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải! 

690 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào... 

Lời quyết định trong phần cõi thì không hiệp với những câu có chữ 'Không phải'; vì 
trong phần cõi hiệp với tất cả lời. 

Ngoài ra phần cõi là phần người, người và cõi tất cả đều đồng nhau. 

691 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không phải! 

Hay là nhĩ xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Không phải! 

692 . 

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ đang diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Không phải! 

Hay là pháp xứ đang diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Không phải! 

693 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu nhĩ đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô nhĩ đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ chẳng phải đang diệt. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhĩ đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, nhĩ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

694 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ chăng phải đang diệt với 
người ẩy phải chăng? Người vô tỷ đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ 



132 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tỷ đang tử, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh và tỷ xứ chẳng phải đang diệt. 

Hay là tỷ xứ chang phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, tỷ xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

695 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc 
xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô sắc đang tử, 
nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

696 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh và người vô tâm đang tử, nhãn 
xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

697 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp 
xứ đang diệt với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh và pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang 
diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô nhãn đang sanh, pháp xứ 
chẳng phải đang diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

698 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang tử tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà sắc xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô sắc đang tử, tỷ xứ chẳng 
phải đang sanh và sắc xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là sắc xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ 
đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang tử, người vô tỷ đang sanh, sắc xứ 
chẳng phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

699 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chang phải đang diệt với người 
ấy phải chăng? Người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang diệt 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


133 


với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, người vô tâm đang tử, tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh ý xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ xứ 
đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô tỷ đang sanh, ý xứ chẳng 
phải đang diệt và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

700 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà tỷ 
xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tỷ đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt 
và tỷ xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

701 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ chăng phải đang diệt với người 
ẩy phải chăng? Người hữu tâm đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ đang 
diệt vói người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, người vô tâm đang tử, sắc xứ chẳng 
phải đang sanh và ý xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là ý xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thòi sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, ý xứ chẳng phải đang diệt mà sắc xứ 
đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang tử, người vô sắc đang sanh, ý xứ 
chẳng phải đang diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 

702 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ chăng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người hữu sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà 
sắc xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô sắc đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang 
diệt và sắc xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

703 . 

Ý xứ chang phải đang sanh với ngtrời nào, thời pháp xứ chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, ý xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
đang diệt với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh và 
pháp xứ cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp xứ chẳng phải đang diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Người hữu tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang diệt mà 
ý xứ đang sanh với người ấy. Còn người vô tâm đang sanh, pháp xứ chẳng phải đang 
diệt và ý xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

704 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với cõi nào... 


705 . 



134 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào. 
Trong phần người, người và cõi đều giống nhau. 


706 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chàng? 

Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

(Câu hỏi về quá khứ trong phần sanh, phần diệt, phần sanh và diệt dầu cho thuận 
tùng hay đối lập cũng giống như trước). 


707 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người 
ngoài ra đó, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

708 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người nào 
đang tử sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy. Còn người ngoài ra đó, nhãn xứ sẽ sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, tỷ xứ sẽ 
diệt mà nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

709 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh, sẽ sanh cõi Vô sắc 
rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài 
ra đó, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

710 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chàng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ 
diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt 
và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

711 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


135 


Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi sắc giới, 
cõi Vô sắc, rồi viên tịch, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

712 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chàng? 
Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thòi tỷ xứ sẽ sanh vói người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi sắc giói, cõi Vô sắc rồi viên tịch 
pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ 
sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

713 . 

Sắc xứ sẽ sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, pháp xứ sẽ 
diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và 
sắc xứ cũng sẽ sanh. 

714 . 

Ý xứ sẽ sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng sẽ sanh. 

715 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với cõi nào... 

716 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn vói những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt 
mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

717 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ sanh mà tỷ xứ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt 
mà nhãn xứ cũng sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Dục giới 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

718 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 



136 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng với 
những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ 
sanh. 

719 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ 
sanh. 

720 . 

Nhãn xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng sẽ sanh. 

721 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới với những 
cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

722 . 

Tỷ xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới người 
nương vô sắc với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng sẽ sanh. 

723 . 

Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ không 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, sắc xứ sẽ 
sanh và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy? Còn người ngoài ra 
đó, nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh. 


724 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


137 


Sắc xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
nương cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô tưởng mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng sẽ sanh. 

725 . 

Ý xứ sẽ sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ 
uẩn, nương cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng 
sẽ sanh. 

726 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

727 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nào đang sanh cõi Vô sắc rồi 
viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên 
tịch cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, cõi Vô sắc, người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không diệt 
mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới người kiếp 
chót cõi Sắc giới, cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ 
xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 

728 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn người nào đang sanh sẽ sanh cõi Vô 
sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc người nào đang tử sẽ sanh cõi 
Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

729 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh người nào sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, 



138 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ không diệt với người ấy? Còn người đang viên 
tịch, nhãn xứ sẽ không sanh và pháp xứ sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ với người nào... Phải rồi... 

730 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn và người nào đang sanh sẽ sanh cõi 
Sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang 
tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc... xứ với người nào... Phải rồi... 

731 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nào sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên 
tịch, tỷ xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, 
tỷ xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy. 

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi... 

732 . 

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh và người nào sẽ sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, 
sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào... ? Phải rồi... 

733 . 

Ý xứ sẽ không sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người 
ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

734 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với cõi nào... 

735 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thòi nhĩ xứ không diệt với người ấy cõi 
ẩy phải chàng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ 
uẩn người nưong cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh và nhĩ xứ cũng không diệt. 

Hay là nhĩ xứ... với người nào cõi nào. Phải rồi... 

736 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ 
sẽ không sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục 
giới, người kiếp chót cõi sắc giới, người nương cõi Vô tưởng, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và tỷ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


139 


không diệt mà nhãn xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục 
giới, người kiếp chót cõi sắc giới, người nương cõi Vô tưởng nương cõi sắc giới với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 

737 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn 
xứ sẽ không sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

738 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh và 
ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

739 . 

Nhãn xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô 
tưởng, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ không sanh mà pháp xứ 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ sẽ 
không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

740 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới với 
những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh mà sắc xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang 
viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh 
và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

741 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt vói người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới, cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và ý 
xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

742 . 

Tỷ xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới, người nương cõi sắc giới, 
người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ sẽ không sanh và 
pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 



140 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


743 . 

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với 
những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt 
mà sắc xứ sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng sẽ không sanh. 

744 . 

Sắc xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ 
không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào cõi nào... Phải rồi... 

745 . 

Ý xứ sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nương cõi Vô tưởng với những cõi 
ấy, ý xứ sẽ không sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ không sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ sẽ không sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi... 


746 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ từng diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ từng diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt mà nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ từng diệt 
và nhãn xứ cũng đang sanh. 

(Những câu hỏi quá khứ trong phần sanh hiện tại như thế nào, kể luôn thuận hay 
nghịch thì trong phần sanh diệt cũng đều như thế đó). 


747 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 


748 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


141 


Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ sẽ không diệt với người 
ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ cũng 
sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào, thòi nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, tỷ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng 
đang sanh. 

749 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh vói người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, sắc xứ sẽ diệt và nhãn xứ 
cũng đang sanh. 

750 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng 
đang sanh. 

751 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Phải 
rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và 
nhãn xứ cũng đang sanh. 

752 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào, thời sắc xứ... ý xứ, pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng 
đang sanh. 

753 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 

Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng 
đang sanh. 

754 . 

Ý xứ đang sanh với ngirời nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi... 



142 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp xứ sẽ diệt vói người nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử và người vô tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy ; còn người hữu tâm đang sanh, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng 
đang sanh. 

755 . 

Nhãn xứ đang sanh với cõi nào?... 

756 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới với 
những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh vói người ấy. Còn 
người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang 
sanh. 

757 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người sắc giới đang sanh với những cõi ấy, nhãn xứ đang sanh mà tỷ xứ 
không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh cõi Dục giới với những 
cõi ấy, nhãn xứ đang sanh và tỷ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giói tỷ xứ 
sẽ diệt mà nhãn xứ cũng đang sanh. 

758 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới 
người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, sắc 
xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 

759 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi Dục giới, người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 

760 . 

Nhãn xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, pháp 
xứ sẽ diệt mà nhãn xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn 
đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và nhãn xứ cũng đang sanh. 


761 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


143 


Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là sắc xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 

phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 

nương cõi sắc giới với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn ngưò'i hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ sẽ diệt và tỷ xứ 
cũng đang sanh? 

762 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 

phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi Dục giới, người 

nương cõi sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt mà tỷ xứ 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh. 

763 . 

Tỷ xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh vói những cõi ấy, pháp xứ sẽ 
diệt mà tỷ xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh 
với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và tỷ xứ cũng đang sanh. 

764 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ đang sanh mà ý xứ sẽ 
không diệt với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn đang sanh với những cõi ấy, sắc xứ 
đang sanh và ý xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là ý xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, đang nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, ý 
xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh cõi Ngũ 
uẩn vói những cõi ấy, ý xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 

765 . 

Sắc xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người đang sanh cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
pháp xứ sẽ diệt mà sắc xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu 
sắc đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và sắc xứ cũng đang sanh. 

766 . 

Ý xứ đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là pháp xứ sẽ diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, pháp xứ 
sẽ diệt mà ý xứ chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tâm đang 
sanh với những cõi ấy, pháp xứ sẽ diệt và ý xứ cũng đang sanh. 



144 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


767 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là nhĩ xứ chẳng phải sẽ diệt với người nào, thòi nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi... 

768 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà tỷ xứ sẽ diệt vói người ấy. Còn người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang 
tử sẽ sanh cõi sắc giới rồi viên tịch, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ sẽ không 
diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi sắc giới, tỷ xứ sẽ không diệt mà 
nhãn xứ đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn người kiếp 
chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi sắc giới, cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ 
xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng chẳng phải đang sanh. 

769 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh mà sắc xứ sẽ diệt vói người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người 
kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi... 

770 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh, nhãn xứ chẳng 
phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, nhãn xứ 
chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt với người ấy. 

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi... 

771 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
mà sắc xứ sẽ diệt vói người ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót 
cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh cõi Vô sắc rồi viên tịch, tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ... với người nào... Phải rồi... 

772 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh, tỷ xứ chẳng phải 
đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt vói người ấy. Còn người đang viên tịch, tỷ xứ chẳng 
phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


145 


773 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào, thời ý xứ... pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh, sắc xứ chẳng 
phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, sắc xứ 
chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ... với người nào... Phải rồi... 

774 . 

Ý xứ chang phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh, ý xứ chẳng phải đang sanh 
mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy. Còn người đang viên tịch, ý xứ chẳng phải đang sanh 
và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi... 

775 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với cõi nào... ? 

776 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời nhĩ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà nhĩ xứ sẽ diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô tưởng, người 
nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và nhĩ xứ cũng sẽ 
không diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

777 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tỷ xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà tỷ xứ sẽ diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Dục giới, đang tử cõi sắc giới, nương cõi Vô 
tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và tỷ xứ 
cũng sẽ không diệt. 

Hay là tỷ xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang sanh cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ 
không diệt mà nhãn xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi 
Dục giới, đang tử cõi sắc giới, nương cõi Vô tưởng, nương cõi Vô sắc với những cõi 
ấy, tỷ xứ sẽ không diệt và nhãn xứ cũng sẽ không sanh. 

778 . 

Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà sắc 
xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi ngũ ẩn, nương cõi Vô sắc 
với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 


779 . 



146 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người vô nhãn đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà 
ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, nương cõi Vô tưởng vói 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

780 . 

Nhãn xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Tất cả người đang tử, người vô nhãn đang sanh với 
những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang viên tịch với những cõi ấy, nhãn xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ 
cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời nhãn xứ chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

781 . 

Tỷ xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời sắc xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Dục giới, người vô tỷ đang sanh cõi 
Dục giới, người nương cõi sắc giới với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà 
sắc xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, nương cõi 
Vô sắc với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và sắc xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là sắc xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

782 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi sắc giới, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch, người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang 
sanh và ý xứ cũng sẽ không diệt? 

Hay là ý xứ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

783 . 

Tỷ xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tỷ đang sanh với những 
cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch với những cõi ấy, tỷ xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không 
diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời tỷ xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

784 . 

Sắc xứ chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời ý xứ sẽ không diệt với ngirời 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn, người nương cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà ý xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang viên tịch, người đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang 
sanh mà ý xứ cũng sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


147 


Hay là ý xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, ý xứ sẽ 
không diệt mà sắc xứ đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch, người 
đang tử cõi Vô tưởng với những cõi ấy, ý xứ sẽ không diệt và sắc xứ cũng chẳng phải 
đang sanh. 

785 . 

Sắc xứ chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô sắc đang sanh với những 
cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người đang viên tịch với những cõi ấy, sắc xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng 
sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời sắc xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

786 . 

Ý xứ chang phải đang sanh với người nào, thời pháp xứ sẽ không diệt với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, ý xứ 
chẳng phải đang sanh mà pháp xứ sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang viên 
tịch với những cõi ấy, ý xứ chẳng phải đang sanh và pháp xứ cũng sẽ không diệt. 

Hay là pháp xứ sẽ không diệt với người nào cõi nào, thời ý xứ chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


787 . 

Nhãn xứ từng sanh với người nào, thời nhĩ xứ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
đang viên tịch cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót cõi Vô sắc và người nào đang tử sẽ sanh 
cõi Vô sắc rồi viên tịch sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ không diệt với người ấy. Còn 
người mà ngoài ra đó, sắc xứ từng sanh mà nhĩ xứ cũng sẽ diệt. 

Hay là nhĩ xứ sẽ diệt với người nào, thời nhãn xứ từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

Những câu hỏi quá khứ - vị lai trong phần diệt nói về người, cõi hoặc người và cõi, 
thuận hay nghịch đã phân như thế nào, thời phần quá khứ - vị lai trong sanh diệt cũng 
như thế đó. 

Dứt phần hành vỉ sanh và diệt 



148 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


788 . 


PHÀN ĐẠT TRI 


* Người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ 
phải chăng? Phải rồi... 


Hay là người nào đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 


* Người nào chang phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy chang phải đang 
đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào chẳng phải đang đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải 
đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

789 . 

* Người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ 
phải chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri (tuyệt trừ) 
nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 


* Người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ấy không từng đạt tri 
(tuyệt trừ) nhĩ xứ phải chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào không từng đạt tri (tuyệt trừ) nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri 
nhãn xứ phải chăng? Phải rồi... 

790 . 

* Người nào sẽ đạt tri (tuyệt trừ) nhãn xứ thời người ẩy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? 
Phải rồi... 


Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thì người ấy sẽ đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải 
rồi... 


* Người nào sẽ không đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải 
chăng? Phải rồi... 

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhãn xứ phải 
chăng? Phải rồi... 

791 . 

* Người nào đang đạt tri nhãn xứ thời ngirời ấy từng đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? 
Không phải... 

* Người nào chang phải đang đạt tri nhãn xứ thời người ẩy không từng đạt tri nhĩ xứ 
phải chăng? La-hán quả chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ mà từng đạt tri nhĩ xứ. Còn 
ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng không 
từng đạt tri nhĩ xứ. 

Hay là người nào không từng đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn 
xứ phải chăng? Bực cao tột không từng đạt tri nhĩ xứ mà đang đạt tri nhãn xứ. Còn 
ngoài ra La-hán quả và đạo cao tột đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng chẳng phải 
đang đạt tri nhãn xứ. 


792 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


149 


* Người nào đang đạt tri nhãn xứ, thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ, thời người ấy đang đạt tri nhãn xứ phải chăng? Phải 
rồi... 

* Người nào chang phải đang đạt tri nhãn xứ, thời người ẩy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải 
chăng? Người nào sẽ đắc đạo chẳng phải đang đạt tri mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực La- 
hán và phàm phu vô phần chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt tri nhĩ 
xứ. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ 
phải chăng? Bực cao tột sẽ không đạt tri nhãn xứ. Còn bực La-hán và phàm phu vô 
phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng chẳng phải đang đạt tri nhãn xứ. 

793 . 

* Người nào từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ đạt tri nhĩ xứ phải chăng? Không 
phải... 

Hay là người nào sẽ đạt tri nhĩ xứ thời người ấy từng đạt tri nhãn xứ phải chăng? 
Không phải... 

* Ngirời nào không từng đạt tri nhãn xứ thời người ấy sẽ không đạt tri nhĩ xứ phải 
chăng? Bực sẽ đắc đạo tột không từng đạt tri nhãn xứ mà sẽ đạt tri nhĩ xứ. Còn bực 
đạo cao tột và phàm phu vô phần đều không từng đạt tri nhãn xứ và cũng sẽ không đạt 
tri nhĩ xứ. 

Hay là người nào sẽ không đạt tri nhĩ xứ thời người ấy không từng đạt tri nhãn xứ phải 
chăng? La-hán quả sẽ không đạt tri nhĩ xứ nhưng từng đạt tri nhãn xứ. Còn đạo cao tột 
và phàm phu vô phần sẽ không đạt tri nhĩ xứ và cũng không từng đại tri nhãn xứ. 

Dứt phần đạt tri xứ song. 



150 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


GIỚI SONG 

(Dhãtu ỵamaka) 


794 . 


PHẰN ĐỊNH DANH (PANNATTIVARA) 


Thập bát giới là: nhãn giới (cakkhudhãtu), nhĩ giới (sotadhãtu), tỷ giới (ghãnadhãtu), 
thiệt giới Qivhãdhãtu), thân giới (kãyadhãtu), sắc giới (rũpadhãtu), thinh giới 
(saddadhãtu), khí giới (gandhadhãtu), vị giới (rasadhãtu), xúc giới 
(photthabbadhãtu), nhãn thức giới (cakkhuvinnanadhãtu), nhĩ thức giới 
(sotavinnanadhãtu), tỷ thức giới (ghãnavỉnnanadhãtu), thiệt thức giới 
(ịivhãvinnanadhãtu), thân thức giới (kãyavỉnnanadhãtu), ý giới (manodhãtu), ý thức 
giới ịmanovinnanadhãtu), pháp giới (dhammadhãtu). 


Phần ổn Thuâl (Uddesavara) 

795 . 

* Nhãn là giới phải chăng? Nhãn giới là nhãn phải chăng? 

* Nhĩ là giới phải chăng? Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? 

* Nhãn thức là nhãn thức giói phải chăng? Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? 

* Ý là ý giới phải chăng? Ý giói là ý phải chăng? 

* Ý thức là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới là ý thức phải chăng? 

* Pháp là pháp giới phải chăng? Pháp giới là pháp phải chăng? 

796 . 

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng? 

* Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? 

* Phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải 
chăng? 

* Phi ý, phi ý giới phải chăng? Phi ý giới, phi ý phải chăng? 

* Phi ý thức, phi ý thức giới phải chăng? Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? 

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? 


797 . 

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là nhĩ giới phải chăng? 

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Giới là pháp giới phải chăng? 

Trong phần căn luân của xứ song phân giải rộng như thế nào thì trong phần căn luân 
(cakka) của giới song cũng nên sắp đặt như thế đó. 

798 . 

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? 

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ giới phải chăng? 

* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phi giới, phi pháp giới phải chăng? 

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? 

* Phi pháp, phi pháp giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? 

Nên nói theo cách xoay chuyên (Cakkam bandhitabbam). 

799 . 

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng? 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


151 


* Nhĩ là giới phải chăng? Giói là nhĩ phải chăng? Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. 

* Nhãn thức là giới phải chăng? Giới là nhãn thức phải chăng? Nhĩ thức là giới phải 
chăng? Giới là nhĩ thức phải chăng? Tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 

* Ý là giới phải chăng? Giới là ý phải chăng? 

* Ý thức là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng? 

* Pháp là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng? 

800 . 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng? 

* Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? Phi tỷ, phi thiệt, phi thân, 
phi sắc, phi thinh, phi khí, phi vị, phi xúc. 

* Phi nhãn thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn thức phải chăng? 

* Phi nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi giới phải chăng? Phi giới, 
phi thân thức phải chăng? 

* Phi ý, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý phải chăng? 

* Phi ý thức, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng? 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng? 

801 . 

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là nhĩ phải chăng? 

* Nhãn là giới phải chăng? Giới là pháp phải chăng?... 

* Pháp là giới phải chăng? Giới là nhãn phải chăng?... 

* Pháp là giới phải chăng? Giới là ý thức phải chăng? 

Nên nói theo cách xoay chuyến ( Cakkam bandhitabbam). 

802 . 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhĩ phải chăng? 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi tỷ phải chăng?... 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Phi giới, phi pháp phải chăng? 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi nhãn phải chăng? 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phi giới, phi ý thức phải chăng? 

Nên nói theo cách xoay chuyến ( Cakkam bandhitabbam).. 

Dứt phần xiên thuật 


Phần Xiền Minh (Niddesavara) 

Phần Câu Lọc (Padasodhanavãra) 

803 . 

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn (pahhãcakkhu) 
gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi nhãn cũng phải, gọi nhãn 
giới cũng phải. 

Nhãn giới là nhãn phải chăng? Phải rồi. 

* Nhĩ là nhĩ giới phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (tahhãsota) gọi là nhĩ, mà 
không gọi là nhĩ giới. Còn nhĩ giới gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. 

Nhĩ giới là nhĩ phải chăng? Phải rồi. 

* Tỷ là tỷ giới phải chăng? Phải rồi. 

Tỷ giới là tỷ phải chăng? Phải rồi. 

Thiệt cũng như tỷ giới. 




152 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Thân là thân giới phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi là thân mà 
còn gọi phi thân giới. Còn thân giới gọi là thân cũng phải, gọi thân giới cũng phải. 

Thân giới là thân phải chăng? Phải rồi. 

* Sắc là sắc giới phải chăng? Trừ ra sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là sắc mà 
không gọi là sắc giới. Còn sắc giới gọi sắc cũng phải và gọi sắc giới cũng phải. 

Sắc giói là sắc phải chăng? Phải rồi. 

Thinh cũng đồng như tỷ. 

* Khí là khí giới phải chăng? Giới hưong (sĩlagandha) , định hưong (samdhigandha), 
huệ hương ịpaũũa gandha) gọi là khí ịgandha) mà còn gọi phi khí giói 
(gandhadhãtu). Còn khí giới gọi khí cũng phải, gọi khí giới cũng phải. 

Khí giới là khí phải chăng? Phải rồi. 

* Vị là vị giới phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải thoát vị 
(vimuttirasa) gọi là vị mà còn gọi phi vị giới. Còn vị giới gọi vị cũng phải, gọi vị giới 
cũng phải. 

Vị giới là vị phải chăng? Phải rồi. 

Xúc cũng đồng như tỷ. 

* Nhãn thức là nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Nhãn thức giới là nhãn thức phải chăng? Phải rồi. 

Nhĩ thức... tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 

* Ý là ý giới phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là ý mà còn gọi phi ý 
giới. Còn ý giới gọi là ý cũng phải và gọi là ý giới cũng phải. 

Ý giới là ý phải chăng? Phải rồi. 

* Ý thức là ý thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Ý thức giới là ý thức phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp là pháp giới phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là pháp 
mà còn gọi là phi pháp giới. Còn pháp giới gọi là pháp cũng phải gọi là pháp giới cũng 
phải. 

Pháp giới là pháp phải chăng? Phải rồi. 

804 . 

* Phi nhãn, phi nhãn giói phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhãn giới, phi nhãn phải chăng? Thiên nhãn (dibbacakkhu), tuệ nhãn 
(pahhãcakkhu) là phi nhãn giới mà còn gọi là nhãn. Trừ ra nhãn và nhãn giới rồi, giới 
mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi nhãn giới. 

* Phi nhĩ, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhĩ giới, phi nhĩ phải chăng? Thiên nhĩ (dibbasota), ái nhĩ (tahhãsota) là phi nhĩ 
giới mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhĩ và 
phi nhĩ giới. 

* Phi tỷ, phi tỷ giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi tỷ giới, phi tỷ phải chăng? Phải rồi. 

Trong hai phần, Đức Phật Ngài nói dón gọn và đáp là phải ịyam samịittam ubhato 
ãmantã). 

* Phi thiệt... phi thân, phi thân giới phải chàng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


153 


Phi thân giới, phi thân phải chăng? Trừ ra thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, là phi 
thân giới mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân giới rồi, thân mà ngoài ra đó, gọi 
là phi thân và còn gọi là phi thân giới. 

* Phi sắc, phi sắc giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi sắc giói, phi sắc phải chăng? Trừ ra sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó gọi là phi sắc 
mà còn gọi là sắc. Còn trừ ra sắc và sắc giới rồi, sắc mà ngoài ra đó, gọi là phi sắc và 
còn gọi là phi sắc giới. 

* Phỉ thinh... phi khí, phi khí giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi khí giới, phi khí phải chăng? Giói hưong (sĩlagandha) , định hưong 
(samadhigandha), tuệ hương (pahhãdandha) là phi khí giới mà còn gọi là khí. Còn trừ 
ra khí và khí giới rồi, khí mà ngoài ra đó, gọi là phi khí và còn gọi là phi khí giới. 

* Phi vị, phi vị giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi vị giới, phi vị phải chăng? Nghĩa lý vị (attharasa), pháp vị (dhammarasa), giải 
thoát vị (vỉmuttirasa) là phi vị giới mà còn gọi là vị. Còn trừ ra vị và vị giói rồi, vị mà 
ngoài ra đó, gọi là phi vị và gọi là phi vị giới. 

* Phi xúc... phi nhãn thức, phi nhãn thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhãn thức giới, phi nhãn thức phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ nhĩ thức, phi tỷ thức, phi thiệt thức, phi thân thức, phi ý, phi ý giới phải chăng? 
Phải rồi. 

Phi ý giới, phi ý phải chăng? Trừ ra ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, là phi ý giới mà còn 
gọi là ý. Còn trừ ra ý và ý giới rồi, ý mà ngoài ra đó, gọi là phi ý và còn gọi là phi ý 
giới. 

* Phi ý thức, phi ý thức giói phải chăng? Phải rồi. 

Phi ý thức giới, phi ý thức phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp, phi pháp pháp giới phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp giới, phi pháp phải chăng? Trừ ra pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, gọi là 
phi pháp giới, mà còn gọi là pháp. Còn trừ ra pháp và pháp giới rồi, pháp mà ngoài ra 
đó, gọi là phi pháp và còn gọi là phi pháp giói. 


Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamulacakkavara) 

805 . 

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn ( dibbacakkhu ), tuệ nhãn (pahhãcakkhu) 
gọi là nhãn mà không gọi là nhãn giới. Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi là 
nhãn giới cũng phải. 

Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhĩ giới cũng phải. 
Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới. 

* Nhãn là nhãn giới phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi là nhãn mà phi nhãn giới. 
Còn nhãn giới gọi là nhãn cũng phải và gọi nhãn giới cũng phải. 

Giói là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giói gọi giói cũng 
phải và gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 

Trong phần định danh của xứ song như thế nào thì trong phần định danh của giới 
song cũng nên nói theo cách xoay chuyến như thế đó (yathã ãyatanayamake pannatti 
evam dhãtuyamakepi pahhatti cakkarn bandhitabbam). 


806 . 



154 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi nhãn, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giới, phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giói phải chăng? Phải rồi. 

Trong hai phần của giới song ngoài ra thì đáp là phải rồi. 

Nên nói theo cách xoay chuyến ịcakkam bandhitabbam sabbe ãmantã ubhatopi 
sesepi). 


Phần Thuần Giói (Suddhadhatuvara) 

807 . 

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là nhãn giới phải chăng? Nhãn giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn giới cũng 
phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhãn giới. 

* Nhĩ là giới phải chăng? Phải rồi... 

Tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. 

* Nhãn thức là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là nhãn thức giới phải chăng? Nhãn thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là nhãn 
thức giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn thức giới. 

Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. 

* Ý là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là ý giới phải chăng? Ý giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý giới cũng phải. Còn 
giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý giới. 

* Ý thức là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là ý thức giới phải chăng? Ý thức giới gọi là giới cũng phải, gọi là ý thức giới 
cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi ý thức giới. 

* Pháp là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giới gọi là giới cũng phải, gọi là pháp giới cũng 
phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 

808 . 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà 
còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, giới mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi 
giới. 

* Phi giới, phi nhãn giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhĩ, phi giới phải chăng? Trừ ra nhĩ rồi... trừ ra tỷ rồi... trừ ra thiệt rồi... 

* Phi thân, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giới, phi thân giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi sắc, phi giới phải chăng? Trừ ra sắc rồi... Trừ ra thinh, khí, vị, xúc, nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý, ý thức rồi... 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


155 


Phần Thuần Giới Căn Luân (Suddhadhatu Mulacakkavara). 

809 . 

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là nhĩ giới phải chăng? Nhĩ giới gọi giới cũng phải, gọi nhĩ giới cũng phải. Còn 
giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi nhĩ giới. 

* Nhãn là giới phải chăng? Phải rồi. 

* Giới là tỷ giới phải chăng?... Giới là pháp giới phải chăng? Pháp giói gọi giới cũng 
phải, gọi pháp giới cũng phải. Còn giới mà ngoài ra đó, gọi là giới mà phi pháp giới. 

Nên nói theo cách xoay chuyên ịcakkam bandhitabbam). 

810 . 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giói mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà gọi 
là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi giói. 

* Phi giới phi nhĩ giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn, phi giới phải chăng? Trừ ra nhãn rồi, giói mà ngoài ra đó, là phi nhãn mà 
còn gọi là giới. Còn trừ ra nhãn và giới rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi nhãn và phi 
giới. 

* Phi giới, phi tỷ giới phải chăng?... Phi giới, phi pháp giới phải chăng? Phải rồi... 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giói, phi nhãn giói phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giói, phi nhãn giói phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp, phi giới phải chăng? Phải rồi. 

* Phi giói, phi nhĩ giói phải chăng?... Phi giới, phi ý thức giới phải chăng? Phải rồi. 

Nên nói theo cách xoay chuyển ịcakkam bandhitabbam) phần định danh của xứ 
song như thế nào thì phần định danh của giới song nên phân rộng như thế đó (yathã 
ãyatanayamakassa pannatti evam Dhãtuyamakassa pannatti vitthãretabbã). 

Dứt phần định danh 


PHẰN HÀNH VI (PAVATTIVARA) 

Phần Sanh (Uppadavãra) 

811 . 

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời nhĩ giới đang sanh vói người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn, vô nhĩ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà nhĩ giới chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn giới đang 
sanh và nhĩ giới cũng đang sanh. 

Hay là nhĩ giới đang sanh với người nào, thòi nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhĩ vô nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhĩ hữu nhãn đang sanh, nhĩ giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 

812 . 

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời tỷ giới đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhãn vô tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh mà tỷ giới chẳng phải đang sanh 



156 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn giới đang sanh và tỷ giới 
cũng đang sanh. 

Hay là tỷ giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ vô nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ hữu nhãn đang sanh, tỷ giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 

813 . 

Nhãn giói đang sanh với ngirời nào, thời sắc giới đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là sắc giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu sắc vô nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu sắc hữu nhãn đang sanh, sắc giới đang sanh và 
nhãn giới cũng đang sanh. 

814 . 

Nhãn giới đang sanh với người nào, thời ý thức giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý thức giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn đang sanh, ý thức giới đang sanh mà nhãn giới 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm hữu nhãn đang sanh, ý thức 
giới đang sanh và nhãn giới cũng đang sanh. 

815 . 

Nhãn giói đang sanh với người nào, thời pháp giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp giới đang sanh với người nào, thời nhãn giới đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh mà nhãn giới chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, pháp giới đang sanh và nhãn giới 
cũng đang sanh. 

Xứ song, Phật Ngài phân ra như thế nào thì trong giới song cũng nên phân theo như 
thế đó (yathã ãyatanayamakam vibhattam evam dhãtuyamakampỉ vibhajitabbam 
sadisam kãtabbam). 


816 . 


PHẦN ĐẠT TRI (PARINNAVARA) 


Người nào đang đạt trừ nhãn giới, thời người đó cũng đang đạt trừ nhĩ giới phải 
chăng? Phải rồi... 

Dứt phần đạt tri (Parihhãvãro nỉtthỉto) 


Phần chót của 
peyyãlena). 


giới song nên hoàn thành đầy đủ ịdhatu yamakam paripunnam 

Dứt Giới song 
Dhãtuyamakam nitthitam. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


157 


ĐÉ SONG 

(Saccaỵamaka) 

PHẰN ĐỊNH DANH (PANNATTIVARA) 
Tứ đế là : Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. 

Phần Xiễn Thuật (Uddesavãra) 

817 . 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Khổ đế là khổ phải chăng? 

* Tập là tập đế phải chăng? Tập đế là tập phải chăng? 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Diệt đế là diệt phải chăng? 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đạo đế là đạo phải chăng? 

818 . 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi khổ đế, phi khổ phải chăng? 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi tập đế, phi tập phải chăng? 

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi diệt đế, phi diệt phải chăng? 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đạo đế, phi đạo phải chăng? 

819 . 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng? 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng? 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là đạo đế phải chăng? 

* Tập là tập đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng? 

* Tập là tập đế phải chăng? Đế là diệt đế phải chăng? 

* Tập là tập đế phải chăng? Đe là đạo đế phải chăng? 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là khổ đế phải chăng? 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đế là tập đế phải chăng? 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Đe là đạo đế phải chăng? 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đe là khổ đế phải chăng? 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đe là tập đế phải chăng? 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Đe là diệt đế phải chăng? 

820 . 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng? 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng? 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng? 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng? 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng? 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng? 

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng? 

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng? 

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phi đế, phi đạo đế phải chăng? 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi khổ đế phải chăng? 




158 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi tập đế phải chăng? 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phi đế, phi diệt đế phải chăng? 

821 . 

* Khổ là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng? 

* Tập là đế phải chăng? Đe là tập phải chăng? 

* Diệt là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng? 

* Đạo là đế phải chăng? Đe là đạo phải chăng? 

822 . 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? 

* Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng? 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng? 

823 . 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Đế là tập phải chăng? 

* Khổ là đế phải chăng? Đế là diệt phải chăng? 

* Khổ là đế phải chăng? Đe là đạo phải chăng? 

* Tập là đế phải chăng? Đế là khổ phải chăng?... 

* Đe là đạo phải chăng? Diệt là đế phải chăng? 

* Đe là khổ phải chăng? Đe là đạo phải chăng? 

* Đạo là đế phải chăng? Đe là khổ phải chăng? 

* Đạo là đế phải chăng? Đe là tập phải chăng? 

* Đạo là đế phải chăng? Đe là diệt phải chăng? 

824 . 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng? 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Phi đế, phi đạo phải chăng? 

* Phi tập, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? ... Phi đế, phi đạo phải chăng? 

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng?... Phi đế, phi đạo phải chăng? 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi khổ phải chăng? 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi tập phải chăng? 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Phi đế, phi diệt phải chăng? 

Dứt phần xiến thuật 


Phần Xiễn Minh (Niddesavara) 

Phần Câu Lọc (Padasodhanavãra) 

825 . 

* Khô là khô đê phải chăng? Phải rồi. 

Khổ đế là khổ phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, gọi là 
khổ đế mà phi khổ. Còn khổ thân khổ tâm gọi là khổ cũng phải, gọi là khổ đế cũng 
phải. 

* Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập 
đế. Còn tập đế gọi là tập cũng phải, gọi là tập đế cũng phải. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


159 


Tập đế là tập phải chăng? Phải rồi. 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi 
diệt đế. Còn diệt đế gọi là diệt cũng phải, gọi là diệt đế cũng phải. 

Diệt đế là diệt phải chăng? Phải rồi. 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi 
đạo đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải. 

Đạo đế là đạo phải chăng? Phải rồi. 

826 . 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, 
là phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, khổ mà ngoài ra là phi 
khổ và phi khổ đế. 

Phi khổ đế, phi khổ phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tập, phi tập đế phải chàng? Phải rồi. 

Phi tập đế, phi tập phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, là phi tập đế mà 
còn gọi là tập. Còn trừ ra tập và tập đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi tập 

đế. 

* Phỉ diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi diệt đế, phi diệt phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, là phi diệt đế 
mà còn gọi là diệt. Còn trừ ra diệt và diệt đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi diệt và phi 
diệt đế. 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

Phi đạo đế, phi đạo phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, là phi đạo đế 
mà còn gọi là đạo. Còn trừ ra đạo và đạo đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi 
đạo đế. 

Dứt phần câu lọc 

Phần Câu Lọc Căn Luân (Padasodhanamũlacakkavãra). 

827 . 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Đe là tập đế phải chăng? Tập đế gọi là đế cũng phải, gọi là tập đế cũng phải. Còn đế 
mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế. 

* Khổ là khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Đe là diệt đế phải chăng?... Đe là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi là đế cũng phải, gọi 
là đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi là đế mà phi đạo đế. 

* Tập là tập đế phải chăng? Trừ ra tập đế rồi, tập mà ngoài ra đó, gọi là tập mà phi tập 
đế. Còn tập đế gọi tập cũng phải, gọi tập đế cũng phải. 

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo 
đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo 

đế. 

* Diệt là diệt đế phải chăng? Trừ ra diệt đế rồi, diệt mà ngoài ra đó, gọi là diệt mà phi 
diệt đế. Còn diệt đế gọi diệt cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. 

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là đạo đế phải chăng? Đạo 
đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo 

đế. 

* Đạo là đạo đế phải chăng? Trừ ra đạo đế rồi, đạo mà ngoài ra đó, gọi là đạo mà phi đạo 
đế. Còn đạo đế gọi là đạo cũng phải, gọi là đạo đế cũng phải. 



160 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt 
đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt 

đế. 

828 . 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ khổ thân khổ tâm ra rồi, khổ đế mà ngoài ra đó, là 
phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi 
khổ và phi khổ đế. 

* Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khổ, phi khổ đế phải chăng? Trừ ra khổ thân khổ tâm rồi, khổ mà ngoài ra đó, là 
phi khổ mà còn gọi là khổ đế. Còn trừ ra khổ và khổ đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi 
khổ và phi khổ đế. 

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi diệt, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng?... Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế 
phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đạo, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 

Phần Thuần Đế (Suddhasaccavãra) 

829 . 

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi. 

* Đe là khổ đế phải chăng? Khổ đế gọi khổ cũng phải, gọi khổ đế cũng phải. Còn đế mà 
ngoài ra đó, gọi là đế mà phi khổ đế. 

* Tập là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Diệt là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Đạo là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Đe là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo đế cũng phải. Còn đế mà 
ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế. 

830 . 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ ra khổ rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế. 

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tập, phi đế phải chăng? Trừ ra tập rồi... 

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ ra diệt rồi... 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế. 

* Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


161 


Phần Thuần Đe Căn Luân (Suddha sacca mula cakkavara) 

831 . 

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi. 

* Đe là tập đế phải chăng? Tập đế gọi đế cũng phải, gọi tập đế cũng phải. Còn đế mà 
ngoài ra đó, gọi là đế mà phi tập đế. 

* Khổ là đế phải chăng? Phải rồi. 

* Đe là diệt đế phải chăng?... Đe là đạo đế phải chăng? Đạo đế gọi đế cũng phải, gọi đạo 
đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi đạo đế. 

* Tập là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Diệt là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Đạo là đế phải chăng? Phải rồi... 

* Đế là khổ đế phải chăng?... Đế là tập đế phải chăng?... Đế là diệt đế phải chăng? Diệt 
đế gọi đế cũng phải, gọi diệt đế cũng phải. Còn đế mà ngoài ra đó, gọi đế mà phi diệt 

đế. 

832 . 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đế. Còn trừ ra khổ và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế. 

* Phi đế, phi tập đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khổ, phi đế phải chăng? Trừ khổ ra rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi khổ mà còn gọi là 
đế. Còn trừ khổ và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi khổ và phi đế. 

* Phi đế, phi diệt đế phải chăng?... Phi đế, phi đạo đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tập, phi tập đế phải chăng? Trừ ra tập rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi tập mà còn gọi 
là đế. Còn trừ tập và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi tập và phi đế... 

* Phi diệt, phi đế phải chăng? Trừ diệt ra rồi... 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 

đế. Còn trừ ra đạo và đế rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế. 

* Phi đế, phi khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

* Phi đạo, phi đế phải chăng? Trừ ra đạo rồi, đế mà ngoài ra đó, là phi đạo mà còn gọi là 

đế. Còn trừ đạo và đế ra rồi, pháp mà ngoài ra đó, là phi đạo và phi đế. 

* Phi đế, phi tập đế phải chăng?... Phi đế, phi diệt đế phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần định danh 


PHÀN HÀNH VI (PAVATTIVARA) 

Phần Sanh (Uppadavãra) 

833 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong thòi bình nhựt (avattikãla), 
khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh 
của tâm ái dục ịtahhã), khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh. 

Hay là tập đế đang sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

834 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? Tất 
cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo trong thời bình nhựt 




162 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


(pavattikãla), khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh YỚi người ấy. Còn 
trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng 
đang sanh. 

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thòi khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, đạo đế đang sanh mà khổ đế 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na sanh của tâm đạo ở cõi Ngũ uẩn, 
đạo đế đang sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

835 . 

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải! 

Hay là đạo đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải! 

836 . 

Kho đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, 
cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang sanh và tập đế cũng đang sanh. 

Hay là tập đế đang sanh với cõi nào, thòi khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

837 . 

Khô đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Kho 
thú và cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Tứ uẩn và cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng đang 
sanh. 

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời khổ đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

838 . 

Tập đế đang sanh với cõi nào, thời đạo đế đang sanh với cõi ấy phải chàng? Cõi Kho 
thú, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải đang sanh vói cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn và 
cõi Ngũ uẩn mà ngoài ra đó, tập đế đang sanh và đạo đế cũng đang sanh. 

Hay là đạo đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

839 . 

Khô đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? 

Những câu có chữ ‘yassa’ (với người nào) và những câu có chữ yassa yattha’ (vói 
người nào, cõi nào). Khi học nên phân rộng và đầy đủ như thế. 

840 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào, thời tập đế chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh 
vói người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly ái trong 
thời bình nhựt (pavattikãla), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


163 


trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải đang 
sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

841 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng 
phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, trong sát- 
na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, 
khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, trong sát-na sanh của tâm ly đạo 
trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. 
Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na 
sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng 
phải đang sanh. 

842 . 

Tập đế chang phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chang phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà 
đạo đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na sanh của 
tâm ly ái của tâm ly đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải 
đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế chẳng phải đang 
sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn trong sát-na diệt của tâm, trong sát-na 
sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế 
chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 

843 . 

Khô đế chang phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chăng phải đang sanh với cõi đó 
phải chăng? Không có. 

Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
cõi đó phải chăng? Đang sanh. 

844 . 

Khô đế chang phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chang phải đang sanh với cõi 
đó phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
cõi đó phải chăng? Đang sanh. 

845 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với cõi nào, thời đạo đế chăng phải đang sanh với cõi 
đó phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với 
cõi đó phải chăng? Cõi Khổ thú, đạo đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải 
đang sanh. 

846 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



164 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tập đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh 
của tâm ly ái trong thời bình nhựt (pavattikala), tập đế chẳng phải đang sanh mà khổ 
đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn tất cả người đang tử, trong sát-na diệt của tâm 
trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, tập đế 
chẳng phải đang sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

847 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo trong cõi Vô sắc, 
khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình nhựt, trong sát-na sanh của tâm 
quả trong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải 
đang sanh với người đó cõi đó phải chăng? Tất cả người đang sanh trong sát-na sanh 
của tâm ly đạo trong thời bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang sanh mà khổ đế đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm trong thời bình 
nhựt, trong sát-na sanh của tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang sanh và 
khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

848 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải đang 
sanh với người đó cõi đó phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm đạo, tập đế chang 
phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn trong tất cả sát-na diệt 
của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly ái và tâm ly đạo của bực nhập thiền Diệt và 
người vô tưởng, với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm ái dục, đạo đế 
chẳng phải đang sanh mà tập đế đang sanh với người đó cõi đó. Còn trong tất cả sát-na 
diệt của tâm, trong sát-na sanh của tâm ly đạo và tâm ly ái của bậc nhập thiền Diệt và 
người vô tưởng, với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng 
phải đang sanh. 


849 . 

Khô đế từng sanh với người nào, thời tập đế từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

850 . 

Kho đế từng sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chàng? 
Người chưa đắc chứng (anabhisametavina), khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng 
sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo 
đế cũng từng sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào... Phải rồi. 


851 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


165 


Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế tìmg sanh với người ấy phải chăng? 
Người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. 
Còn người đã đắc chứng, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào?... Phải rồi. 

852 . 

Khô đế từng sanh với cõi nào... 


Câu nói ‘yattha’ (cõi nào) cũng như mồi câu đã phân rộng làm cho khác nhau noi 
kiếu mẫu nói là ‘yattha’ trong lần sau (yatthakampi sabbattha sadisam tantinãnã- 
karanam hetthãyattha kesadisam). 

853 . 

Kho đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và bậc vô tưởng, 
khổ đế từng sanh mà tập đế không từng sanh với người đó cõi đó. Còn người tứ uẩn và 
Ngũ uẩn mà ngoài ra đó vói những cõi ấy, khổ đế từng sanh và tập đế cũng từng sanh. 

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào... Phải rồi. 

854 . 

Khô đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai, người chưa đắc 
chứng và bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi đó, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng từng 
sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thòi khổ đế từng sanh vói người đó cõi 
đó phải chăng? Phải rồi. 

855 . 

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần thứ hai và 
người chưa đắc chứng, tập đế từng sanh mà đạo đế không từng sanh vói người ấy cõi 
ấy. Còn người đã đắc chứng với những cõi ấy, tập đế từng sanh và đạo đế cũng từng 
sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh vói người nào cõi nào... Phải rồi. 

856 . 

Khô đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không tìmg sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là tập đế không từng sanh với người nào... Không có. 

857 . 

Kho đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Đạo đế không từng sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh vói người ấy phải 
chăng? Từng sanh. 

858 . 

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Từng sanh. 



166 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


859 . 

Kho đế không từng sanh với cõi nào... 

860 . 

Khô đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tịnh cư ịsuddhavãsa ) khi tâm hiện hành 
lần thứ hai và bực vô tưởng, tập đế không từng sanh mà khổ đế từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc đang sanh ở cõi Tịnh cư với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và 
khổ đế cũng không từng sanh. 

861 . 

Khô đế không tìmg sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không tìmg sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ 
hai, người chưa đắc chứng và bậc vô tưởng, đạo đế không từng sanh mà khổ đế từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế 
không từng sanh và khổ đế cũng không từng sanh. 

862 . 

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm bất thiện hiện hành lần 
thứ hai và người chưa đắc chứng, đạo đế không từng sanh mà tập đế từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang ở cõi Tịnh cư khi tâm hiện hành lần thứ hai và người 
vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng không từng sanh. 


863 . 

Khô đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Tất cả 
La-hán quả và bậc sắp đắc đạo cao tột, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh 
với những người ấy. Còn những người ngoài ra đó, trừ người đạo, khổ đế sẽ sanh và 
tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

864 . 

Khô đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với ngirời ấy phải chăng? Tất cả 
La-hán và phàm phu vô phần, khổ đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn tất cả người ngoài ra trừ đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những 
phàm phu nào sẽ không đắc đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người nào sẽ đắc đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh với 
người ấy. 


865 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


167 


Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lớp của tâm nào, đạo đế sẽ sanh mà tập đế 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Một nửa, những người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ sanh và 
tập đế cũng sẽ sanh. 

866 . 

Kho đế sẽ sanh với cõi nào... 

867 . 

Khô đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người sẽ đắc đạo cao tột trong 
thứ lóp của tâm nào và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào... Phải rồi. 

868 . 

Kho đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán, những người phàm phu sẽ không đắc 
đạo, người sanh cõi ác thú và bậc vô tưởng với những cõi ấy, khổ đế sẽ sanh mà đạo 
đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người sẽ đắc đạo cao tột trong 
thứ lóp của tâm nào, một nửa, những người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế sẽ 
sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

869 . 

Tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người đang sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu không đắc đạo với 
những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế sẽ không sanh vói người ấy cõi ấy. Còn những 
người nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột trong thứ lóp của tâm nào với những cõi 
ấy, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn những người 
nào sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 

870 . 

Khô đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người đó 
phải chăng? Tất cả La-hán và người sẽ hội hiệp đầy đủ La-hán đạo, tâm không gián 
đoạn của đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong 
sát-na diệt của tâm chót, tập đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh. 

871 . 

Kho đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời khổ đế sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người phàm phu nào sẽ 
không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn trong sát- 
na diệt của tâm chót, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh. 



168 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


872 . 

Tập đế sẽ không sanh với người nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Người có tâm không gián đoạn của bậc đạo cao tột, tập đế sẽ không sanh mà 
đạo đế sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tập đế sẽ 
không sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh. 

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Những người phàm phu nào sẽ không đắc đạo, đạo đế sẽ không sanh mà 
tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và tất cả La-hán, đạo đế sẽ 
không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh. 

873 . 

Kho đế sẽ không sanh với cõi nào... 

874 . 

Khô đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người sẽ hội hiệp đầy đủ với La-hán đạo, tâm không gián 
đoạn của đạo cao tột và bậc vô tưởng với những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà khổ 
đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực đầy đủ của tâm chót với những cõi ấy, tập đế 
sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ không sanh. 

875 . 

Kho đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và những người 
phàm phu sẽ không đắc đạo, người đang sanh cõi Khổ thú và bậc vô tưởng với những 
cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà khổ đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ 
trong tâm chót (pacchima) với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh và khổ đế cũng sẽ 
không sanh. 

876 . 

Tập đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ không sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Những người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lóp của tâm nào với 
những cõi ấy, tập đế sẽ không sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc 
đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bậc vô tưởng vói những cõi ấy, tập đế sẽ không 
sanh và đạo đế cũng sẽ không sanh. 

Hay là đạo đế sẽ không sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh cõi Khổ thú và những người phàm phu sẽ 
không đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ không sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột, tất cả La-hán và bực vô tưởng với những cõi ấy, 
đạo đế sẽ không sanh và tập đế cũng sẽ không sanh. 


877 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế tìmg sanh với người ấy phải chàng? 

Phải rồi. 

Hay là tập đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử trong sát-na diệt của tâm thời bình nhựt (pavattikãla), 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


169 


trong sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả ở cõi Vô sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh trong sát-na sanh của 
tâm thòi bình nhựt, tập đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

878 . 

Kho đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? 
Người chưa đắc chứng trong sát-na sanh của tâm đang sanh thời bình nhựt, khổ đế 
đang sanh mà đạo đế không từng sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng trong 
sát-na sanh của tâm đang sanh thòi bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng từng 
sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người đã đắc chứng đang tử, trong sát-na diệt nơi tâm thời bình nhựt, trong 
sát-na sanh của tâm đạo và tâm quả trong cõi Vô sắc, đạo đế từng sanh mà khổ đế 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đã đắc chứng đang sanh trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

879 . 

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy phải chăng? Sát- 
na sanh ái dục của người chưa đắc chứng, tập đế đang sanh mà đạo đế không từng 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái dục của bậc đã chứng, tập đế đang sanh và đạo 
đế cũng từng sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái dục khi tâm ly ái hiện hành của bậc đã đắc chứng và bậc nhập 
thiền Diệt, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na 
sanh ái dục của bậc đã đắc chứng, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang sanh. 

880 . 

Khô đế đang sanh với cõi nào... 

Câu nói cõi nào (yattha ) giống như tất cả. 

881 . 

Khô đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm hóa sanh bậc Tịnh cư và người đang sanh cõi Vô 
tưởng với những cõi ấy, khổ đế đang sanh mà tập đế không từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và tập đế cũng từng sanh. 

Hay là tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử trong cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn. Trong sát-na sanh nơi tâm đạo và tâm quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập 
đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh nơi 
tâm bình nhựt của người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế từng 
sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

882 . 

Kho đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh nơi tâm hóa sanh của người nương Tịnh cư, sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người chưa chứng và sát-na sanh của người vô tưởng và những cõi ấy, 
khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh với cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo 
đế cũng từng sanh. 



170 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là đạo đế từng sanh vói người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của bậc đã chứng đang tử, sát-na sanh của 
tâm đạo và quả cõi Vô sắc với những cõi ấy, đạo đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của bậc đã chứng vói 
những cõi ấy, đạo đế từng sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

883 . 

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh ái ịtahhã) của người chưa chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh 
mà đạo đế chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã 
chứng với cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng từng sanh. 

Hay là đạo đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt ái khi tâm ly ái hiện hành của người đã chứng với những 
cõi ấy, đạo đế từng sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh ái của người đã chứng với những cõi ấy, đạo đế từng sanh và tập đế cũng đang 
sanh. 

884 . 

Khô đế chang phải đang sanh với người nào, thời tập đế chang phải từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là tập đế không từng sanh với người nào, thòi khổ đế chẳng phải đang sanh vói 
người ấy phải chăng? Không có. 

885 . 

Khô đế chang phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã chứng đang tử và sát-na sanh 
của tâm đạo và quả ở cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế 
chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thòi khổ đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, 
đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình 
nhựt của người chưa chứng đang tử, đạo đế chẳng phải từng sanh và khổ đế cũng 
chẳng phải đang sanh. 

886 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tâm bất tưong ưng ái hiện hành 
và bậc nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tâm bất tưong ưng ái hiện hành và 
bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh 
mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt ái, tâm bất tưong ưng ái hiện hành 
của người chưa chứng, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 

887 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với cõi nào... 

888 . 

Kho đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


171 


Ngũ uẩn, sát-na sanh tâm đạo và quả của nguời nuơng cõi Vô sắc với những cõi ấy, 
khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế từng sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm hóa sanh của bậc Tịnh cu và nguời vô tuởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế 
chẳng phải đang sanh và tập đế cũng không từng sanh. 

Hay là tập đế không từng sanh với nguời nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cu và nguời 
vô tuởng sơ sanh, tập đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cu và nguời vô tuởng đang tử với những cõi ấy, 
tập đế không từng sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

889 . 

Kho đế chằng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của nguời đã chứng đang tử, 
sát-na sanh đạo và quả của nguời vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm hóa sanh bậc Tịnh cư, sát-na diệt tâm 
bình nhựt người vô phần ịanabhisametãvĩna) và người vô tưởng đang tử với những cõi 
ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm hóa sanh bực Tịnh cư, sát-na 
sanh tâm bình nhựt của người vô phần (anabhisamatãvĩna), người vô tưởng đang sanh, 
đạo đế không từng sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm 
hóa sanh của người tịnh cư, sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa chứng 
(anabhisametãvĩna), bực vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh 
và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

890 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế không tìmg sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người đã chứng tâm bất tương ưng ái 
hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt ái của người vô phần, tâm thứ hai hiện hành của người tịnh cư, tâm bất 
tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang 
sanh và đạo đế cũng không từng sanh. 

Hay là đạo đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người vô phần, đạo đế không 
từng sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người vô 
phần, tâm hiện hành thứ hai của bậc Tịnh cư, hiện hành tâm bất tương ưng ái và người 
vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế không từng sanh và tập đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 


891 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột với tất cả tâm La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo 
cao tột (arahattamagga), khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn sát-na sanh của tâm bình nhựt đang sanh của những người mà ngoài ra đó, khổ đế 
đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh đạo và quả của người 



172 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


VÔ Sắc, tập đế từng sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na 
sanh tâm bình nhựt đang sanh của tất cả người, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang 
sanh. 

892 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tất cả tâm La-hán và sát-na sanh tâm bình nhựt 
ịpavattikãla) đang sanh của người phàm phu ngoài ra thứ lớp trước đạo, khổ đế đang 
sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm của người đang 
thứ lóp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh của người tâm bình nhựt đang sanh 
thứ lớp đạo, khổ đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của người tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt tâm bình nhựt của 
người thứ lớp sau đạo đang tử và sát-na sanh của đạo quả người vô sắc, đạo đế sẽ sanh 
mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na đang sanh tâm của người 
thứ lóp đạo, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

893 . 

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang sanh và đạo 
đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của người thứ lóp đạo, 
tâm bất tương ưng ái hiện hành, bực đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế 
sẽ sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người 
thứ lóp đạo, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh. 

894 . 

Khố đế đang sanh với cõi nào... 

Câu nói cõi nào (yattha) nên sắp giống như câu nói người nào cõi nào ịyassa 
yattha)... 

895 . 

Khô đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh 
tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sơ sanh của người vô tưởng, khổ 
đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người sơ sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
khổ đế đang sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt (bhahgakhana) tâm bình nhựt của người đang tử cõi Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn và sát-na sanh của đạo và quả người vô sắc, tập đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na đang sanh tâm bình nhựt của người 
nương tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

896 . 

Klìô đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh tất cả tâm La-hán, sát-na sanh tâm 
bình nhựt đang sanh của phàm phu phi thứ lớp đạo và sát-na sơ sanh của người nương 
khổ thú và vô tưởng, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


173 


ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh của tâm bình 
nhựt đang sanh của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và đạo đế 
cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt 
của người đang tử thứ lớp đạo tột và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, 
đạo đế sẽ sanh mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 
tâm thứ lớp của người liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh tâm bình nhựt đang sanh của 
người thứ lớp với đạo và những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng đang sanh. 

897 . 

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng ? Sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế đang sanh mà đạo 
đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo 
với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, sát-na diệt ái của 
người thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà tập đế chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo với 
những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và tập đế cũng đang sanh. 

898 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào, thời tập đế chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, sát-na sanh 
đạo và quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế sẽ sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của người 
nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán 
nơi người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 

899 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát na diệt của tâm thứ lớp nơi tâm người không xen hở đạo cao 
tột, sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy. 
Còn sát-na diệt của đạo cao tột của các tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, 
phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc, 
khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tất cả tâm La-hán, sát-na sanh của 
tâm bình nhựt đang sanh nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả 
của người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải 
đang sanh. 



174 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


900 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không gián đoạn đạo cao tột 
(arahattamagga), tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người 
đang nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người 
ấy. Còn bậc đầy đủ đạo cao tột và cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp 
đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô 
tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, đạo đế 
chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn bực đầy đủ đạo cao tột, 
luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo hiện hành, tâm bất tương 
ưng ái hiện hành, bực nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng 
phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 

901 . 

Kho đế chang phải đang sanh với cõi nào... 

902 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi ngưò'i đang tử cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải 
đang sanh mà tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm thứ lớp đạo 
cao tột luôn bực La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao 
tột, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với những 
cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp đạo luôn cả La-hán, 
sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang 
sanh, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm thứ lớp đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt của tâm không xen hở thứ 
lớp với đạo cao tột, sát-na sanh đạo quả của người nương cõi Vô sắc và người vô 
tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế cũng chẳng phải 
đang sanh. 

903 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng ? Sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, 
sát-na diệt của tâm bình nhựt người đang tử và sát-na sanh của đạo, quả người vô sắc, 
khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bậc La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt người 
phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc và bực 
vô tưởng đang tử với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt người phàm phu phi thứ lớp đạo sơ sanh và 
người vô tưởng sơ sanh, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà khổ đế đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


175 


bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na sanh của đạo quả người nương vô 
sắc và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và khổ đế 
cũng chẳng phải đang sanh. 

904 . 

Tập đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt ái thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái hiện hành tập đế chẳng 
phải đang sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đầy đủ đạo cao tột 
luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng 
ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo 
đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát na diệt ái nơi người phàm phu phi thứ lớp 
đạo và khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của người phàm phi thứ 
lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hanh và người đang nương cõi Vô tưởng với những 
cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ sanh và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 

905 . 

Kho đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người đầy đủ đạo cao tột (arahattamagga) luôn cả tâm La-hán và tâm người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, khổ đế từng sanh và tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

906 . 

Khô đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Những 
người đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng 
sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tâm người thứ lớp 
đạo cao tột không xen hở và người thứ lớp đạo, khổ đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ 
sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

907 . 

Tập đế từng sanh với người nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bực 
đầy đủ đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng sanh mà 
đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tâm của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng sanh và đạo đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

908 . 

Khô đế từng sanh với cõi nào... 

909 . 

Khô đế từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực đầy đủ đạo cao tột luôn cả La-hán, người thứ lớp đạo không xen hở và 
bậc vô tưởng, khổ đế từng sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 



176 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế từng sanh 
và tập đế cũng sẽ sanh. 

Hay là tập đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi 
ấy, tập đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh. 

910 . 

Khô đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn quả cao thượng ịarahattaphala) luôn cả La-hán, kẻ phàm phu phi 
thứ lớp đạo, người vô tưởng và ác thú, khổ đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao thượng 
(arahattamagga) và người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế từng sanh và đạo đế 
cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sơ sanh cõi Tịnh cư, đạo đế sẽ sanh mà khổ đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo cao 
tột và người thứ lóp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế cũng từng sanh. 

911 . 

Tập đế từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, người phàm phu phi thứ lớp đạo và 
khổ thú, tập đế từng sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh của tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo với những cõi 
ấy, tập đế từng sanh và khổ đế cũng sẽ sanh. 

Hay là đạo đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tâm thứ hai của người nương Tịnh cư đang hiện hành, đạo đế sẽ sanh mà 
tập đế không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người liên tiếp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ sanh và khổ đế 
cũng từng sanh. 

912 . 

Khô đế không từng sanh với người nào, thời tập đế chang phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

913 . 

Khô đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khổ đế không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

914 . 

Tập đế không từng sanh với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

915 . 


Khố đế không từng sanh với cõi nào... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


177 


916 . 

Khô đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

917 . 

Khô đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

918 . 

Tập đế không từng sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc nương Tịnh cư đang hiện hành, tập 
đế chẳng phải từng sanh mà đạo đế sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương vô 
tưởng với những cõi ấy, tập đế không từng sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán, kẻ phàm phu 
phi thứ lớp đạo và người khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ sanh mà tập đế từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải 
sẽ sanh và tập đế cũng không từng sanh. 

Dứt phần sanh 


Phần ĩ (Nỉrodhavara) 

919 . 

Khô đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả 
người đang tử, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái hiện hành, khổ đế đang diệt mà tập 
đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt ái, khổ đế đang diệt và tập 
đế cũng đang diệt. 

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

920 . 

Kho đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? Sát- 
na diệt tâm bất tương ưng đạo thời bình nhựt (pavattikãỉa) và tất cả người đang tử, khổ 
đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na đạo diệt của 
người nương cõi Ngũ uẩn, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng đang diệt. 

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na đạo diệt cõi Vô sắc, đạo đế đang diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người 
ấy. Còn sát-na đạo diệt của người nương cõi Ngũ uẩn, đạo đế đang diệt và khổ đế cũng 
đang diệt. 

921 . 

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không có. 

Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không có. 


922 . 




178 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Khô đế đang diệt với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Khổ đế đang diệt với cõi nào là cõi Vô tưởng. 

Câu nói cõi nào (yattha) trong phần sanh (uppãdavãra), trong phần diệt 
(nirodhavãra), trong phần sanh và diệt, như nhau, đều không khác. 

923 . 

Kho đế đang diệt với người nào cõi nào... 

Dù nói người nào ịyassa) cõi nào (yattha) nên sắp theo cách phân rộng. 

924 . 

Khô đế chang phải đang diệt với người nào, thời tập đế chang phải đang diệt với 

người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái 
bình nhựt, tập đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả 
người sơ sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt đạo quả của người nương 
vô sắc, tập đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt. 

925 . 

Kho đế chang phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt đạo của bực nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang 
diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy. Còn tất cả người sơ sanh, sát-na sanh của tâm 
bình nhựt và sát-na diệt tâm quả siêu thế nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng 
phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất tương ưng 
đạo bình nhựt, đạo đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn tất 
cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt quả siêu thế nơi 
người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang 
diệt. 

926 . 

Tập đế chăng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chăng phải đang diệt với 
người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương 
ưng ái, bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải 
đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang 
diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tất cả tâm, sát-na diệt của tâm bất tương ưng ái, 
bất tương ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang 
diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 

927 . 

Khô đế chăng phải đang diệt với cõi nào... 

928 . 

Khô đế chăng phải đang diệt với người nào cõi nào... 

Nói người nào ịyassa) cõi nào (yattha) cũng như thế. 

Một cách nữa, không nên để câu nhập thiền Diệt trong bài người và cõi. 


929 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


179 


Khô đế từng diệt với người nào, thời tập đế tìmg diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh (uppãdavãra) luôn cả thuận tùng (anuloma) và 
đối lập (paccaniya), Phật Ngài đã phân ra như thế nào thì trong phần diệt 
(nirodhavãra) cũng như thế ấy, không có cách nào khác hơn nữa. 


930 . 

Khô đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề toàn 
đạo cao tột luôn cả La-hán và sát-na sanh của tâm thứ lớp nơi người không xen hở đạo 
cao tột, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

931 . 

Khô đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt 
của đạo cao tột, luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt mà đạo đế 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

932 . 

Tập đế sẽ diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Người 
phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người thứ lớp đạo, tập đế sẽ diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát- 
na sanh của La-hán đạo và tâm thứ lớp của người sẽ đắc đạo La-hán, đạo đế sẽ diệt mà 
tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế 
cũng sẽ diệt. 

933 . 

Khô đế sẽ diệt với cõi nào... 

934 . 

Kho đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người sẽ đắc đạo cao tột 
không xen hở và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, khổ đế sẽ diệt và tập đế cũng sẽ diệt. 

Dù nói người nào ịyassa) cõi nào (yattha) hay người nào cõi nào ịyassa yattha) 
cũng giống như nhau. 

935 . 

Kho đế chang phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của bực thứ lớp 
sẽ chứng không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi người ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ 
đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 



180 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


936 . 

Khô đế chăng phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và kẻ phàm phu phi sẽ 
đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót noi người ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

937 . 

Tập đế chang phải sẽ diệt với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bậc thứ lớp đạo không xen hở, tập đế 
chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn 
cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt vói người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Kẻ phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà 
tập đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả bực La-hán, đạo đế 
chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

938 . 

Khô đế chăng phải sẽ diệt với cõi nào... 

939 . 

Kho đế chang phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm của 
người sẽ đắc đạo cao tột thứ lớp không xen hở và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải sẽ 
diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt noi tâm chót của người ấy 
cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

94 «. 

Khô đế chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thòi khổ đế chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, người 
phàm phu sẽ không đắc đạo, người khổ thú và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt 
mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót noi người ấy cõi 
ấy. Đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

941 . 

Tập đế chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của bậc sẽ đắc đạo 
không xen hở, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán và người nương vô tưởng với những cõi ấy, 
tập đế chẳng phải sẽ diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không đắc đạo, đạo đế 
chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo 
cao tột, luôn cả La-hán và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt 
và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


181 


942 . 

Khô đế đang diệt với người nào, thời tập đế tìmg diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là tập đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt và sát-na diệt của đạo quả 
người nương cõi Vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt vói người 
ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bình nhựt, tập đế từng diệt và khổ 
đế cũng đang diệt. 

943 . 

Kho đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chàng? Sát- 
na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế 
không từng diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người đã đắc 
chứng đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt. 

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na diệt đạo quả 
của người nương cõi Vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử, đạo đế từng 
diệt và khổ đế cũng đang diệt. 

944 . 

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không từng diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng, tập đế đang diệt và đạo đế cũng 
từng diệt. 

Hay là đạo đế từng diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh ái của người đã đắc chứng, tâm bất tương ưng ái hiện hành và bực nhập 
thiền Diệt. Đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na 
diệt ái của người đã đắc chứng, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt. 

945 . 

Kho đế đang diệt với cõi nào... 

946 . 

Khô đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang tử, khổ đế 
đang diệt mà tập đế chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người nương tứ uẩn, Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, 
khổ đế đang diệt và tập đế cũng từng diệt. 

Hay là tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đang sanh nơi cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn và sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người nương tứ uẩn, 
Ngũ uẩn đang tử với những cõi ấy, tập đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt. 

947 . 

Khô đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và sát-na diệt tâm bình nhựt của 
người chưa đắc chứng đang tử và bực vô tưởng đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế 



182 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã 
đắc chứng đang tử với những cõi ấy, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt. 

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang sanh và sát-na 
diệt đạo quả bực nưong vô sắc, đạo đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm bình nhựt của người đã đắc chứng đang tử với 
những cõi ấy, đạo đế từng diệt và khổ đế cũng đang diệt. 

948 . 

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái của người chưa đắc chứng, tập đế đang diệt mà đạo đế không 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người đã đắc chứng với những cõi 
ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng từng diệt. 

Hay là đạo đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tưong ưng ái hiện hành, 
đạo đế từng diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái 
của người đã đắc chứng với những cõi ấy, đạo đế từng diệt và tập đế cũng đang diệt. 

949 . 

Khô đế chang phải đang diệt với người nào, thời tập đế chang phải tìmg diệt với 
người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt vói người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

950 . 

Kho đế chang phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chẳng phải từng diệt với 
người ẩy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người đã chứng đang sanh ra và 
sát-na diệt đạo quả của người vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt 
với người ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang sanh, 
khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt với người nào, thòi khổ đế chẳng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm bình nhựt của người chưa đắc chứng đang tử, 
đạo đế chẳng phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh tâm 
bình nhựt của người chưa chứng đang sanh, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế 
cũng chẳng phải đang diệt. 

951 . 

Tập đế chang phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chang phải từng diệt với 
người ẩy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất tưong ưng ái hiện 
hành và người đang nhập thiền Diệt, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt 
với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tưong ưng ái hiện 
hành và người nưong cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng 
phải từng diệt. 

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế chẳng phải từng diệt 
mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người đã chứng, tâm bất 
tưong ưng ái hiện hành và người nưong cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải từng diệt và 
tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 


952 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


183 


Khô đế chăng phải đang diệt với cõi nào... 

953 . 

Khô đế chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chăng phải từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm bình nhựt của người cõi Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải 
đang diệt mà tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh 
nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang 
diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô 
tưởng đang tử, tập đế chẳng phải từng diệt mà đạo đế đang diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na sanh của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư và người vô tưởng đang sanh với những 
cõi ấy, tập đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang diệt. 

954 . 

Kho đế chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt người đã chứng đang 
sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà 
đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, 
sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và bực vô tưởng đang sanh 
với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là đạo đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm hóa sanh nơi Tịnh cư, sát-na diệt 
tâm bình nhựt của người chưa chứng đang tử và người vô tưởng đang tử, đạo đế chẳng 
phải từng diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm hóa 
sanh nơi Tịnh cư, sát-na sanh tâm bình nhựt của người chưa chứng đang sanh và người 
vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và khổ đế cũng 
chẳng phải đang diệt. 

955 . 

Tập đế chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải từng diệt 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của người đã chứng và tâm bất tương 
ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn tâm thứ hai hiện hành nơi Tịnh cư, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất 
tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi ấy, tập đế chẳng phải 
đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải từng diệt vói người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người chưa chứng, đạo đế 
chẳng phải từng diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai nơi 
Tịnh cư hiện hành, sát-na sanh ái của người chưa chứng, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải từng diệt và 
tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 


956 . 

Khô đế đang diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen 
hở đạo cao tột, khổ đế đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na 



184 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


diệt tâm bình nhựt của người đang tử ngoài ra đó, khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ 
diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thòi khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm bình nhựt noi tất cả người đang sanh và sát-na diệt đạo quả của 
người nưong vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn 
sát-na diệt tâm bình nhựt của tất cả người đang tử, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang 
diệt. 

957 . 

Kho đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na diệt của tâm bình nhựt của 
phàm phu phi thứ lóp đạo đang tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm noi người thứ lớp đạo không xen hở và sát-na diệt 
tâm bình nhựt của người thứ lớp đạo đang tử, khổ đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm noi người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt noi người thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt 
đạo quả của người nưong cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm noi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và 
sát-na diệt của tâm bình nhựt noi người thứ lớp đạo, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng 
đang diệt. 

958 . 

Tập đế đang diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt ái của phàm phu phi thứ lóp đạo, tập đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt vói 
người ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp đạo, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm noi người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na sanh ái của người thứ lớp đạo, tâm bất tưong ưng ái hiện hành và bậc 
nhập thiền Diệt với người nưong cõi Vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt ái noi người thứ lóp đạo, đạo đế sẽ diệt và tập 
đế cũng đang diệt. 

959 . 

Kho đế đang diệt với cõi nào... 

960 . 

Khô đế đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của người đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của 
tâm noi người thứ lóp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang tử, khổ đế 
đang diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
bình nhựt noi người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
khổ đế đang diệt và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt noi người so sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và 
sát-na diệt đạo quả noi người nưong cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm bình nhựt noi người đang tử cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt. 


961 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


185 


Khô đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na diệt của tâm 
bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, người khổ thú và bực vô tưởng đang 
tử, khổ đế đang diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm đạo cõi Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao 
tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo với những cõi ấy, khổ đế 
đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo đang sanh và 
sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cõi Ngũ uẩn sát-na diệt của 
tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt của tâm bình nhựt nơi 
người thứ lớp đạo đang tử với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang diệt. 

962 . 

Tập đế đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt ái của phàm phu phi thứ lớp đạo và người khổ thú, tập đế đang diệt 
mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt ái của người thứ lớp 
đạo với những cõi ấy, tập đế đang diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo và tâm bất tương ưng ái 
hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na diệt ái của người thứ lớp đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang 
diệt. 

963 . 

Khố đế chang phải đang diệt với người nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi tất cả người đang sanh và sát-na 
diệt đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt mà tập đế sẽ diệt 
với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt đạo quả của người 
nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà 
khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở đạo cao tột và sát-na diệt 
đạo quả của người nương cõi Vô sắc, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng 
phải đang diệt. 

964 . 

Khô đế chăng phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm nơi người thứ lớp 
không gián đoạn đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người thứ lớp đạo 
đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải 
đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt của đạo quả nơi 



186 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán và sát-na 
diệt của tâm bình nhựt, người phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ 
diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh 
của tâm bình nhựt phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang 
diệt. 

965 . 

Tập đế chang phải đang diệt với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái của bực thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái 
hiện hành, người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt 
mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột luôn cả La-hán, 
sát-na sanh ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, tập đế chẳng phải đang diệt và đạo đế 
cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái của người phàm phu phi thứ lớp đạo, đạo đế chẳng 
phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả 
La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
người đang nhập thiền Diệt và bậc vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng 
chẳng phải đang diệt. 

966 . 

Kho đế chang phải đang diệt với cõi nào... 

967 . 

Kho đế chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người đang sanh cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn và sát-na diệt của đạo quả bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải 
đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, sát- 
na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của tâm nơi người thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với 
những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na diệt của những 
tâm La-hán, sát-na diệt của tâm nơi bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người vô 
tưởng đang tử, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của những tâm La-hán, sát-na sanh của 
tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương vô 
sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế 
cũng chẳng phải đang diệt. 

968 . 

Kho đế chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột cõi Ngũ uân, sát-na sanh của 
tâm bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi người 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


187 


thứ lớp đạo đang sanh và sát-na diệt đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế 
chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của những 
tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt nơi phàm phu phi thứ lớp đạo đang sanh, 
sát-na diệt đạo quả của người nương vô sắc và bực vô tưởng đang sanh với những cõi 
ấy, khổ đế chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của những 
tâm La-hán, sát-na diệt của tâm bình nhựt, phàm phu phi thứ lớp đạo đang tử. Người 
vô tưởng và ác thú đang tử, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm La-hán, sát-na sanh của tâm bình nhựt, kẻ phàm 
phu phi thứ lớp đạo đang sanh, sát-na diệt của đạo quả nơi người nương cõi Vô sắc, 
người vô tưởng và ác thú đang sanh với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ 
đế cũng chẳng phải đang diệt. 

969 . 

Tập đế chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na sanh ái nơi người thứ lớp đạo và tâm bất tương 
ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ 
lớp đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, tập đế 
chẳng phải đang diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy, phải chăng? Sát-na diệt ái của khổ thú và người phàm phi thứ 
lớp đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na sanh ái của phàm phu phi thứ lớp đạo, tâm 
bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ 
diệt và tập đế cũng chẳng phải đang diệt. 


970 . 

Kho đế từng diệt với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Bực tề 
toàn đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán và bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ đế 
từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tập 
đế từng diệt và khổ đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

971 . 

Khô đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt mà 
đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, khổ đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

972 . 

Tập đế từng diệt với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu phi thứ lớp đạo, tập đế từng diệt mà 
đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột với bực 



188 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người thứ lớp đạo, tập đế từng diệt và đạo đế cũng 
sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

973 . 

Khô đế từng diệt với cõi nào... 

974 . 

Kho đế từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán với tâm của người thứ lớp không xen 
hở đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế từng diệt mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn, ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế 
từng diệt và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang sanh cõi Tịnh cư, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng diệt. 

975 . 

Kho đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo, 
kẻ khổ thú và người nương cõi Vô tưởng, khổ đế từng diệt mà đạo đế chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc đạo với những cõi ấy, khổ đế từng diệt và đạo đế 
cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực Tịnh cư sơ sanh, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng từng 
diệt. 

976 . 

Tập đế từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ đắc đạo và 
kẻ khổ thú, tập đế từng diệt mà khổ đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh của đạo cao tột, tâm của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột và bực sẽ đắc 
đạo với những cõi ấy, tập đế từng diệt và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế từng diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, đạo đế sẽ diệt mà tập đế không 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm bực thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng 
từng diệt. 

977 . 

Khô đế không từng diệt với người nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt. 

978 . 

Kho đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


189 


Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt. 

979 . 

Tập đế không từng diệt với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt vói người nào, thời tập đế không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Từng diệt. 

980 . 

Khô đế không từng diệt với cõi nào... 

981 . 

Kho đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 

982 . 

Khô đế chăng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế không từng diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 

983 . 

Tập đế không từng diệt với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư, tập đế không 
từng diệt mà đạo đế sẽ diệt vói người ấy cõi ấy. Còn người vô tưởng với những cõi ấy, 
tập đế chẳng phải từng diệt và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, phàm phu 
chẳng phải sẽ chứng đạo và kẻ khổ thú, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế từng diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Tịnh cư với những cõi ấy, đạo đế chẳng 
phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải từng diệt. 

Dứt phần diệt 


Phần Sanh Và B (Uppadanỉrodhavara) 

984 . 

* Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Không có. 

Hay là tập đế đang diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh vói người ấy phải chăng? 
Chẳng phải (no). 

* Kho đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Chẳng phải (no). 

Hay là đạo đế đang diệt vói người nào, thòi khổ đế đang sanh với người ấy phải 
chăng? Chẳng phải. (no). 

* Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế đang diệt với người ấy phải chăng? 
Chẳng phải (no). 




190 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là đạo đế đang diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Chẳng phải (no). 

* Khô đế đang sanh với cõi nào, thời tập đế đang diệt với cõi ẩy phải chăng? Người so 
sanh cõi Vô tưởng, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải đang sanh. 

Câu nói cõi nào (yattha) cũng như trong các phần sanh, diệt, sanh và diệt, không có 
cách nào khác. 

* Khô đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế đang diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Chẳng phải (no). 

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài người nào (yassa), trùng như 
nhau. 

985 . 

Khố đế chang phải đang sanh với người nào, thời tập đế chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt ái, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế đang diệt 
với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na diệt của tâm bất tưong ưng ái, sát-na 
sanh của đạo quả người nưong vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải đang diệt với người nào, thòi khổ đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập 
đế chẳng phải đang diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, 
sát-na diệt của tâm bất tưong ưng ái bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả noi người 
nưong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

986 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chang phải đang diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, khổ đế chẳng phải đang sanh, mà đạo đế 
đang diệt với người ấy. Còn tất cả người đang tử, sát na diệt của tâm bất tưong ưng ái 
bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả noi người nưong cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải 
đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát na sanh của tâm bình nhựt, đạo 
đế chẳng phải đang diệt, mà khổ đế đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, 
sát-na diệt của tâm bất tưong ưng đạo hiện hành và sát-na sanh của đạo quả noi người 
nưong cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải đang diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

987 . 

Tập đế chang phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chang phải đang diệt với 
người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của đạo, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tưong ưng ái, sát-na diệt của tâm 
bất tưong ưng đạo, bậc đang nhập thiền Diệt và người vô tưởng, tập đế chẳng phải 
đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải đang diệt với người nào, thòi tập đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái, đạo đế chẳng phải đang diệt mà tập đế đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất tưong ưng ái, sát-na diệt của tâm bất 
tưong ưng đạo, bậc nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế chẳng phải đang diệt và 
tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 


988 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


191 


Khố đế đang sanh với cõi nào... 

989 . 

Kho đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng giống như bài người nào (yassa), nhưng 
chỉ không nói bậc nhập thiền Diệt trong bài người nào cõi nào... 


990 . 

Khô đế chang phải từng sanh với người nào, thời tập đế chang phải từng diệt với 

người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải từng diệt với người nào... Phải rồi. 

Câu hỏi quá khứ cũng như trong phần sanh. Còn thuận tùng và đối lập cũng như 
phần sanh diệt. 


991 . 

Kho đế sẽ sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Bực tề 
toàn đạo cao tột, luôn cả La-hán và tâm người thứ lớp không xen hở đạo cao tột, khổ 
đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
khổ đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

992 . 

Kho đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ẩy phải chàng? Sát-na diệt 
của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo, khổ đế sẽ sanh mà 
đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo cao tột, tâm của người 
thứ lớp không xen hở đạo cao tột và người sẽ đắc đạo, khổ đế sẽ sanh và đạo đế cũng 
sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

993 . 

Tập đế sẽ sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ẩy phải chăng? Phàm phu 
chẳng phải sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người sẽ chứng đạo, tập đế sẽ sanh và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế sẽ sanh với người ấy phải chăng? Sát- 
na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lớp liên tiếp đạo cao tột, đạo đế sẽ diệt 
mà tập đế chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người sẽ chứng đạo, đạo đế sẽ diệt và 
tập đế cũng sẽ sanh. 

994 . 

Khô đế sẽ sanh... 

995 . 

Khô đế sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán, tâm của người thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột và bực vô tưởng, khổ đế sẽ sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ 
đế sẽ sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 

Nói người nào cõi nào (yassa yattha) cũng như bài nói về người (yassa). 



192 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


996 . 

Khô đế chang phải sẽ sanh với người nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột luôn cả La-hán và tâm của người thứ lớp 
không xen hở đạo cao tột, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. 
Còn bậc tề toàn tâm chót (pacchimacitta), tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

997 . 

Kho đế chang phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và phàm phu chẳng 
phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế sẽ sanh với người ấy. Còn 
người tề toàn tâm chót, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

998 . 

Tập đế chăng phải sẽ sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột và tâm của người thứ lóp không xen hở đạo 
cao tột, tập đế chẳng phải sẽ sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của 
đạo cao tột, luôn cả La-hán, tập đế chẳng phải sẽ sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt 
mà tập đế sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột và luôn cả La-hán, đạo 
đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh. 

999 . 

Khô đế chăng phải sẽ sanh với cõi nào... 

1000 . 

Kho đế chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào... 

(Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người. 

Tập đế, đạo đế. 

Những sát-na khác nhau khi diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán và vô tưởng, đạo đế 
chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy...) 


1001 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế từng diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là tập đế từng diệt với người nào... 

Câu hỏi hiện tại vị lai trong phần sanh và phần sanh diệt về người, cõi, người và cõi 
dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đối lập (paccaniya)... cũng trùng như bài nói về 
người, không có chi khác hơn. 


1002 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


193 


Khô đế đang sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của đạo cao tột luôn cả tâm La-hán và sát-na tâm sanh của người thứ lớp không 
xen hở đạo, khổ đế đang sanh mà tập đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn tất cả 
người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt mà ngoài ra đó, khổ đế đang sanh 
và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của đạo quả nơi bực 
nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất 
cả người đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng 
đang sanh. 

1003 . 

Khô đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm 
bình nhựt, khổ đế đang sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na 
sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh tâm của người thứ lớp không xen hở đạo, bực sẽ 
chứng đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm bình nhựt, khổ đế đang sanh và đạo đế 
cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm diệt của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na tâm diệt của bực sẽ chứng đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của bực 
nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao 
tột và sát-na sanh của tâm bình nhựt với người sẽ chứng đạo đang sanh, đạo đế sẽ diệt 
và khổ đế cũng đang sanh. 

1004 . 

Tập đế đang sanh với người nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phàm 
phu nào chẳng phải sẽ chứng đạo và sát-na sanh ái, tập đế đang sanh mà đạo đế chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ chứng đạo, tập đế đang sanh 
và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào, thời tập đế đang sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của người thứ lớp không xen hở đạo 
cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang hiện hành, 
bực nhập thiền Diệt và người vô tưởng, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh ái của người sẽ đắc đạo, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng 
đang sanh. 

1005 . 

Kho đế đang sanh với cõi nào... 

1006 . 

Kho đế đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, luôn cả tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột và người vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh mà tập 
đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm bình nhựt với người 
nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khổ đế đang 
sanh và tập đế cũng sẽ diệt. 

Hay là tập đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát- 



194 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


na sanh đạo quả bực nương cõi Vô sắc, tập đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và sát-na sanh 
của tâm bình nhựt với những cõi ấy, tập đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh. 

1007 . 

Kho đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu chẳng phải sẽ chứng đạo đang sanh, sát- 
na sanh của tâm bình nhựt, kẻ khổ thú và bực vô tưởng đang sanh, khổ đế đang sanh 
mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, 
sát-na sanh của bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bậc sẽ 
chứng đạo và sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, khổ đế đang sanh và 
đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lóp không 
xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na 
sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, đạo đế sẽ diệt mà khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực 
thứ lóp không xen hở đạo cao tột, người sẽ đắc đạo đang sanh và sát-na sanh của tâm 
bình nhựt với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và khổ đế cũng đang sanh. 

1008 . 

Tập đế đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na sanh ái của kẻ khổ thú và phàm phu sẽ không chứng đạo, tập đế đang 
sanh mà đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh ái của bực sẽ 
chứng đạo với những cõi ấy, tập đế đang sanh và đạo đế cũng sẽ diệt. 

Hay là đạo đế sẽ diệt với người nào cõi nào, thòi tập đế đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của bực thứ lóp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái đang 
hiện hành, đạo đế sẽ diệt mà tập đế chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na sanh ái của người sẽ đắc đạo với những cõi ấy, đạo đế sẽ diệt và tập đế cũng đang 
sanh. 

1009 . 

Khô đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và 
sát-na sanh đạo quả của bực nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà tập đế 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, 
sát-na diệt của tâm thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và sát-na sanh đạo quả của 
người nương vô sắc với những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng 
chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, sát-na sanh của tâm 
La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lóp không xen hở tâm đạo cao tột, tập đế chẳng 
phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, 
sát-na tâm diệt của Chư La-hán, sát-na tâm diệt của bực thứ lóp không xen hở tâm đạo 
cao tột và sát-na sanh đạo quả của người vô sắc với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ 
diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang sanh. 

1010 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


195 


Khô đế chắng phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của bực thứ lớp không xen hở 
đạo cao tột, sát-na diệt của tâm hiện hành nơi người đang tử và đắc đạo và sát-na sanh 
đạo quả của người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na 
diệt của tâm hiện hành, phàm phu phi sẽ đắc đạo đang tử và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khổ đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, người phàm phu chẳng phải sẽ đắc 
đạo đang sanh và sát-na của tâm bình nhựt, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm 
phu phi thứ lớp đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của 
người nương cõi Vô sắc, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng chẳng phải đang 
sanh. 

1011 . 

Tập đế chang phải đang sanh với người nào, thời đạo đế chang phải sẽ diệt với người 
ấy phải chàng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của tâm thứ lớp không 
xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của bực sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện 
hành, bậc đang nhập thiền Diệt và người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang 
diệt mà đạo đế sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, 
sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, bậc 
nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế 
cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời tập đế chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng 
phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả 
La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành, 
bực đang nhập thiền Diệt, người nương cõi Vô tưởng, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập 
đế cũng chẳng phải đang sanh. 

1012 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với cõi nào... 

1013 . 

Kho đế chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tập đế chang phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nương cõi Tứ uấn, Ngũ uấn đang tử, sát-na 
diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh đạo quả của người nương vô sắc, khổ đế chẳng 
phải đang sanh mà tập đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao 
Thượng, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bậc thứ lớp không xen hở tâm 
đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả bực nương vô sắc và người vô tưởng đang tử với 
những cõi ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và tập đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tập đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na sanh của 
tâm La-hán, sát-na tâm sanh của bực thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột và người 
vô tưởng đang sanh, tập đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, sát-na tâm diệt của bực 
thứ lớp không xen hở tâm đạo cao tột, sát-na sanh của đạo quả nơi người nương vô sắc 



196 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, tập đế chẳng phải sẽ diệt và khổ đế cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1014 . 

Khô đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm đạo, sát-na tâm diệt của người thứ 
lớp không xen hở đạo cao tột, người sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình 
nhựt và sát-na sanh đạo quả của bậc nương vô sắc, khổ đế chẳng phải đang sanh mà 
đạo đế sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm 
La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh 
của đạo quả nơi người vô sắc, hạng khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi 
ấy, khổ đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khổ đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ 
chứng đạo đang sanh, sát-na sanh của tâm bình nhựt, hạng khổ thú và người vô tưởng 
đang sanh, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà khổ đế đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của đạo cao tột, sát-na diệt của tâm La-hán, phàm phu phi sẽ chứng đạo 
đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt, sát-na sanh của đạo quả nơi người vô sắc, hạng 
khổ thú và người vô tưởng đang tử với những cõi ấy, đạo đế chẳng phải sẽ diệt và khổ 
đế cũng chẳng phải đang sanh. 

1015 . 

Tập đế chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời đạo đế chăng phải sẽ diệt 
với người ẩy cõi ấy phải chàng? Sát-na sanh của tâm đạo cao tột, sát-na tâm sanh của 
bực thứ lớp không xen hở đạo cao tột, sát-na diệt ái của người sẽ chứng đạo và tâm bất 
tương ưng ái hiện hành, tập đế chẳng phải đang sanh mà đạo đế sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột luôn cả La-hán, sát-na diệt ái của phàm phu phi 
sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người nương vô tưởng với những cõi 
ấy, tập đế chẳng phải đang sanh và đạo đế cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là đạo đế chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tập đế chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người khổ thú đang sanh, sát-na sanh ái của 
phàm phu phi sẽ chứng đạo, đạo đế chẳng phải sẽ diệt mà tập đế đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, luôn cả La-hán, sát-na diệt của phàm phu 
phi sẽ chứng đạo, tâm bất tương ưng ái hiện hành và người vô tưởng với những cõi ấy, 
đạo đế chẳng phải sẽ diệt và tập đế cũng chẳng phải đang sanh. 


1016 . 

* Khô đế từng sanh với người nào, thời tập đế sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

(Câu hỏi quá khứ vị lai trong phần diệt, nói thuận tùng hay đối lập trong phần sanh 
diệt giống như phần sanh diệt chẳng khác chi.) 

Dứt đoạn sanh diệt 
Het phần hiện hành ịpavattivãra). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


197 


1017 . 


PHÀN ĐẠT TRI (PARINNAVARA) 


* Người đang thấu rõ khố đế, thời người ấy đang thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào đang thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Phải rồi. 


* Người nào chằng phải đang thấu rõ khô đế, thời người ẩy chang phải đang thấu rõ tập 
đế phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang đạt 
trừ khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

1018 . 

* Người nào từng thau rõ khô đế, thời ngirời ẩy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Phải rồi. 

* Người nào chang phải từng thấu rõ khố đế, thời người ấy chang phải từng thau rõ tập 
đế phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải từng thấu 
rõ khổ đế phải chăng? Phải rồi. 

1019 . 

* Người nào sẽ thau rõ khô đế, thời người ấy sẽ thấu rõ tập đế phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thòi người ấy sẽ thấu rõ khổ đế phải chăng? Phải 
rồi. 

* Người nào chang phải sẽ thau rõ kho đế, thời người ấy chang phải sẽ thau rõ tập đế 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ đạt trừ tập đế, thời người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ khổ 
đế phải chăng? Phải rồi. 

1020 . 

* Người nào đang thấu rõ khô đế, thời người ấy từng thấu rõ tập đế phải chăng? Không 
phải (no). 

Hay là người nào từng thấu rõ tập đế, thòi người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Không phải (no). 

* Người nào chằng phải đang thấu rõ khô đế, thời người ấy chang phải từng thấu rõ tập 
đế phải chăng? Bực La-hán chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà từng thấu rõ tập đế. 
Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và La-hán quả, những người ngoài ra đó, chẳng phải 
đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ tập đế. 

Hay là người nào chẳng phải từng thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu 
rõ khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamahgi) chẳng phải từng 
thấu rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn trừ ra bực tề toàn đạo cao tột và quả La- 
hán, những người ngoài ra đó, chẳng phải từng thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang 
thấu rõ khổ đế. 

1021 . 

* Người nào đang thau rõ khô đế, thời người ấy sẽ thau rõ tập đế phải chăng? Không 
phải (no). 



198 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy đang thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Không phải (no). 

* Người nào chang phải đang thau rõ khô đế, thời người ẩy chăng phải sẽ thau rõ tập đế 
phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thì người ấy chẳng phải đang thấu rõ khổ đế mà sẽ 
thấu rõ tập đế. Còn bậc La-hán và phàm phu phi sẽ đắc đạo, những người ấy chẳng 
phải đang thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy chẳng phải đang thấu rõ 
khổ đế phải chăng? Bực tề toàn đạo cao tột (aggamaggasamahgi) chẳng phải sẽ thấu 
rõ tập đế mà đang thấu rõ khổ đế. Còn bậc La-hán và người phàm phu phi sẽ chứng 
đạo, những người ấy chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải đang thấu rõ khổ 

đế. 

1022 . 

* Người nào từng thau rõ khô đế, thời người ấy sẽ thau rõ tập đế phải chăng? Không 
phải (no). 

Hay là người nào sẽ thấu rõ tập đế, thời người ấy từng thấu rõ khổ đế phải chăng? 
Không phải (no). 

* Người nào chang phải từng thấu rõ khô đế, thời người ấy chang phải sẽ thau rõ tập đế 
phải chăng? Người nào sẽ đắc đạo thời người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế mà sẽ 
thấu rõ tập đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, 
những người ấy chẳng phải từng thấu rõ khổ đế và cũng chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế, thòi người ấy chẳng phải từng thấu rõ 
khổ đế phải chăng? Bực La-hán quả chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế mà từng thấu rõ khổ 
đế. Còn bậc tề toàn đạo cao tột và người phàm phu phi sẽ chứng đạo, những người ấy, 
chẳng phải sẽ thấu rõ tập đế và cũng chẳng phải từng thấu rõ khổ đế. 

Dứt phần đạt tri - hết đế song 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


199 


HÀNH SONG 

(Sankhãrayamaka) 


1023 . 


PHÀN ĐỊNH DANH (PANNATTIVARA) 


- Tam hành như là: Thân hành (kãyasarikhãra), khẩu hành ịvacĩsankhãra) và tâm hành 
(cittasankhãra). 

- Thở ra ịansãsa) và thở vô ( passãsa) là thân hành. 

- Tầm (vitakka) và tứ (vicãra) là khấu hành. 

- Tưởng ịsaMã) và thọ ịvedanã) là tâm hành. Tất cả pháp tương ưng tâm trừ tầm, tứ ra 
cũng là tâm hành. 


Phần Xiễn Thuât (Uddeasavara) 

1024 . 

* Thân là thân hành phải chăng? Thân hành là thân phải chăng? 

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là khẩu phải chăng? 

* Tâm là tâm hành phải chăng? Tâm hành là tâm phải chăng? 

1025 . 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi thân hành, phi thân phải chăng? 

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng? 

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi tâm phải chăng? 

1026 . 

* Thân là thân hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng? 

* Thân là thân hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng? 

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng? 

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Hành là tâm hành phải chăng? 

* Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là thân hành phải chăng? 

* Tâm là tâm hành phải chăng? Hành là khẩu hành phải chăng? 

1027 . 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng? 

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng? 

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Phi hành, phi tâm hành phải chăng? 

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi thân hành phải chăng? 

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? 

1028 . 

* Thân hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành là thân hành phải chăng? 

* Thân hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là thân hành phải chăng? 

* Khẩu hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành là khẩu hành phải chăng? 

1029 . 

* Phi thân hành, phi khẩu hành phải chăng? Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? 

* Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? 

* Phi khẩu hành, phi tâm hành phải chăng? Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng? 




200 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phần Xiễn Minh (Nỉddesavara) 

1030 . 

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải ( no). 

Thân hành là thân phải chăng? Không phải ( no). 

* Khâu là khâu hành phải chăng? Không phải (no). 

Khẩu hành là khẩu phải chăng? Không phải (no). 

* Tâm là tâm hành phải chăng? Không phải (no). 

Tâm hành là tâm phải chăng? Không phải (no). 

1031 . 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? 

Thân hành phi thân mà gọi thân hành. Còn trừ ra thân và thân hành, ngoài ra đó, là 
phi thân và phi thân hành. 

* Phi thân hành, phi thân phải chăng? 

Thân chẳng phải thân hành mà gọi là thân. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài 
ra đó, gọi là phi thân và phi thân hành. 

* Phỉ khâu, phi khâu hành phải chăng? 

Khẩu hành là phi khẩu mà còn gọi là khẩu hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, 
ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu và phi khẩu hành. 

* Phi khẩu hành, phi khẩu phải chăng? 

Khẩu chẳng phải khẩu hành mà gọi là khẩu. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài 
ra đó, mói chẳng phải là khẩu và cũng chẳng phải là khẩu hành. 

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? 

Tâm hành không gọi là tâm mà gọi là tâm hành. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, 
ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành. 

* Phi tâm hành, phi tâm phải chăng? 

Tâm chẳng phải tâm hành mà gọi là tâm. Còn trừ tâm và tâm hành ra rồi, ngoài ra 
đó, mới chẳng là tâm và cũng chẳng phải tâm hành. 


Phần Câu Lọc Căn Luân 

1032 . 

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải. 

* Hành là khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng 
phải. Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi là hành mà không gọi khẩu hành. 

* Thân là thân hành phải chăng? Không phải (no). 

* Hành là tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng phải. 
Còn hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là tâm hành. 

* Khẩu là khẩu hành phải chăng? Không phải. 

* Hành là thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng 
phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, chỉ gọi hành mà không gọi là thân hành. 

* Khẩu gọi khẩu hành phải chăng? Không phải. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


201 


* Hành gọi tâm hành phải chăng? Tâm hành gọi hành cũng phải, gọi tâm hành cũng 
phải. Còn hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là tâm hành. 

* Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no). 

* Hành gọi thân hành phải chăng? Thân hành gọi hành cũng phải, gọi thân hành cũng 
phải. Còn những hành mà ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là thân hành. 

* Tâm gọi tâm hành phải chăng? Không phải (no). 

* Hành gọi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành gọi hành cũng phải, gọi khẩu hành cũng 
phải. Còn hành ngoài ra đó, gọi là hành mà không gọi là khẩu hành. 

1033. 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân 
hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân và phi thân 
hành. 

* Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thân, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là thân mà chỉ gọi thân 
hành. Còn trừ thân và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới không gọi là thân và cũng 
không gọi là thân hành. 

* Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành chẳng phải khẩu mà còn gọi khẩu 
hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành, ngoài ra đó, gọi phi khẩu và phi khẩu hành. 

* Phi hành, phi thân hành phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khẩu, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là khẩu mà gọi là khẩu 
hành. Còn trừ khẩu và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi phi khẩu và phi khẩu 
hành. 

* Phi hành, phi tâm hành phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tâm, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là tâm, chỉ gọi tâm hành. Còn 
trừ ra tâm và tâm hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm và phi tâm hành. 

* Phi hành, phi khẩu hành phải chăng? Phải rồi. 


Phần Thuần Hành (Suddhasankharavara) 

1034. 

* Thân hành là khâu hành phải chăng? Không phải. 

Khẩu hành là thân hành phải chăng? Không phải. 

* Thân hành là tâm hành phải chăng? Không phải. 

Tâm hành là thân hành phải chăng? Không phải. 

* Khâu hành là tâm hành phải chăng? Không phải. 

Tâm hành là khẩu hành phải chăng? Không phải. 

1035. 

* Phi thân, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi 
khẩu hành. Còn trừ thân hành và khẩu hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân 
hành và phi khẩu hành. 



202 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Phi khẩu hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là khẩu hành mà chỉ 
gọi thân hành. Còn trừ khẩu hành và thân hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu hành 
và phi thân hành. 

* Phi thân hành, phi tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là thân hành mà chỉ gọi 
là tâm hành. Trừ thân hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi thân hành và 
phi tâm hành. 

Phi tâm hành, phi thân hành phải chăng? Thân hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi 
thân hành. Còn trừ tâm hành và thân hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành 
và phi thân hành. 

* Phi khẩu hành, phỉ tâm hành phải chăng? Tâm hành không gọi là khẩu hành mà chỉ 
gọi tâm hành. Còn trừ khẩu hành và tâm hành ra rồi, ngoài ra đó, mới gọi là phi khẩu 
hành và phi tâm hành. 

Phi tâm hành, phi khẩu hành phải chăng? Khẩu hành không gọi là tâm hành mà chỉ gọi 
khẩu hành. Còn trừ ra tâm hành và khẩu hành, ngoài ra đó, mới gọi là phi tâm hành và 
phi khẩu hành. 


PHẦN BÌNH NHựT (PAVATTIVARA) 

Phần Sanh (Uppadavãra) 

1036 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khấu hành đang sanh với người ẩy phải 
chăng? Khi thở ra, vô phát sanh trừ tầm, tứ, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập sơ thiền, khi phát sanh hơi thở ra vô của 
người Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh. 

Hay là khẩu hành đang sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang sanh mà thân 
hành chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thở ra vô của người Dục giói 
nhập sơ thiền, khẩu hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1037 . 

Thân hành đang sanh cho người nào, thời tâm hành đang sanh cho người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang sanh cho người nào, thì thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn khi phát sanh hơi thở ra vô của người ấy, tâm hành 
đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1038 . 

Khấu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang sanh với người nào, thì khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm trừ ra tầm, tứ, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh tầm, tứ của người ấy, tâm hành đang 
sanh và khẩu hành cũng đang sanh. 

1039 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


203 


Thân hành đang sanh với cõi nào, thì khấu hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi nhị thiền, tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền và cõi Dục giới, thân hành đang sanh và khẩu hành cũng đang 
sanh. 

Hay là khẩu hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành đang sanh mà thân hành chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền cõi Dục giới, khẩu hành đang sanh và thân hành 
cũng đang sanh. 

1040 . 

Thân hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời thân hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Tứ thiền sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành đang sanh mà thân hành chẳng 
phải đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền luôn cõi Dục 
giới, tâm hành đang sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1041 . 

Khấu hành đang sanh với cõi nào, thời tâm hành đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang sanh với cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, tâm hành đang sanh mà khẩu hành chẳng 
phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, cõi Sơ thiền, cõi sắc giới, Vô sắc giới 
những cõi ấy, tâm hành đang sanh và khẩu hành cũng đang sanh. 

1042 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào. 

1043 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở vô ra, thân hành chẳng 
phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở 
vô ra, những người ấy thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng 
phải đang sanh mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, 
bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ hơi thở ra 
vô, những người ấy khẩu hành chẳng phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1044 . 

Thân hành chang phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải 
đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 



204 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1045 . 

Khấu hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm mà trừ ra tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải 
đang sanh mà tâm hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tất cả tâm, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1046 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào, thời khâu hành chăng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu 
hành đang sanh với cõi ấy. Còn tứ thiền và vô tưởng, thân hành chẳng phải đang sanh 
và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Nhị thiền, tam thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà 
thân hành đang sanh với cõi ấy. Còn cõi tứ thiền và cõi Vô tưởng, khẩu hành chẳng 
phải đang sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1047 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Tứ thiền sắc giới và Vô sắc giới, thân hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, thân hành chẳng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh. 

Tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh vói 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1048 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với cõi nào, thời tâm hành chăng phải đang sanh 
với cõi ẩy phải chàng? Nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành đang sanh với những cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng khẩu hành chẳng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải đang sanh với cõi nào, thòi khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1049 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, cõi nào, thời khâu hành chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, thân 
hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tất cả tâm, người vô tưởng và sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi thở ra 
vô với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài người nào, nhưng trong bài người nào cõi 
nào không kể bậc nhập thiền Diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


205 


1050 . 

* Thân hành tìmg sanh với người nào, thời khấu hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang sanh với người nào... Phải rồi. 

* Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi. 

* Khấu hành tìmg sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào... Phải rồi. 

1051 . 

Thân hành từng sanh với cõi nào... 

Nói cõi nào đều giống nhau như một. 

1052 . 

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành từng sanh với người ây 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị thiền, tam thiền, thân hành từng sanh mà khẩu hành 
chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền ở cõi Dục giới luôn 
những cõi ấy, thân hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh. 

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền ở Dục giói với những cõi 
ấy, khẩu hành từng sanh và thân hành cũng từng sanh. 

1053 . 

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền sắc giới và Vô sắc giới, tâm hành từng sanh 
mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam 
thiền đang nương Dục giới luôn những cõi ấy, tâm hành từng sanh và thân hành cũng 
từng sanh. 

1054 . 

Khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh vói người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm thứ hai hiện hành cõi Tịnh cư, 
tâm hành từng sanh mà khẩu hành không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập 
sơ thiền nương cõi Dục giới, sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng từng sanh. 

1055 . 

* Thân hành không từng sanh với người nào, thời khấu hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 



206 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

* Khau hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

1056 . 

Thân hành không từng sanh với cõi nào... 

1057 . 

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới thân hành không từng sanh mà 
khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ thiền, tâm thứ hai của 
người nương Tịnh cư đang hiện hành và bực vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
chẳng phải từng sanh và khẩu hành cũng chẳng phải từng sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành 
chẳng phải từng sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập tứ 
thiền, tâm hiện hành thứ hai của bực nương Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi 
ấy, khẩu hành chẳng phải từng sanh và thân hành cũng chẳng phải từng sanh. 

1058 . 

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền và bậc sắc giới, Vô sắc giới, thân hành 
chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tịnh cư và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải từng sanh 
và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh vói người nào cõi nào, thời thân hành chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1059 . 

Khấu hành không từng sanh với người nào, cõi nào, thời tâm hành không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam, tứ thiền và tâm thứ hai của Tịnh 
cư hiện hành, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành 
chẳng phải từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1060 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khâu hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sự không xen hở tâm của người Dục giới, tâm chót đang sanh của người kiếp 
chót cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người sắc giới, Vô sắc giới đang sanh sẽ viên tịch và 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


207 


người đang tử, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh. 

1061 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Cái tâm liên tiếp (anantara) với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người 
kiếp chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và 
người đang tử, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, thân hành sẽ sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

1062 . 

Khấu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ sanh mà khẩu 
hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ sanh 
và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

1063 . 

Thân hành sẽ sanh với cõi nào... 

1064 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhập sơ thiền với những cõi ấy, thân 
hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm liên tiếp của người Dục giói vừa sanh, tâm chót sẽ sanh của 
bực Sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với 
những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ sanh. 

1065 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Cái tâm hên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, 
người nhập tứ thiền và bực nương sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ sanh mà khẩu 
hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ, nhị, tam thiền nương 
cõi Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng sẽ 
sanh. 

1066 . 

Khấu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc 
nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người 



208 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy cõi ấy. Còn người nhập thiền nơi cõi Dục giới và người sắc giới, Vô sắc giới mà 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

1067 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ 
sanh, người kiếp chót nơi cõi sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh sắc giới, Vô sắc giới 
sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ sanh với 
người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ 
sẽ sanh cho người ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1068 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tâm hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ 
sanh, người kiếp chót nơi sắc giới, Vô sắc giới, bực đã sanh sắc giới, Vô sắc giới sẽ 
viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với 
người ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1069 . 

Khâu hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, 
khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn bực tề toàn tâm 
chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1070 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với cõi nào... 

1071 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương 
Dục giới sẽ sanh và bực nương sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà 
khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp 
với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, 
thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng 
phải sẽ sanh mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót, cái 
tâm liên tiếp với tâm vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với 
những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1072 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương 
Dục giới sẽ sanh, người nhập tứ thiền, bực nương sắc giới, Vô sắc giới, thân hành 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


209 


chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh với những cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót và 
người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1073 . 

Khấu hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, bực nhập nhị, tam, tứ thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bực tề toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1074 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khâu hành tùng sanh với người ây phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào, thòi thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh và thân hành 
cũng đang sanh. 

1075 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành từng sanh và thân 
hành cũng đang sanh. 

1076 . 

Khấu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành từng sanh vói người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn những người sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành từng sanh và khẩu hành 
cũng đang sanh. 

1077 . 

Thân hành đang sanh với cõi nào... 

1078 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành từng sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực nhập nhị, tam thiền, thân hành 
đang sanh mà khẩu hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 



210 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


hơi thở ra vô của người Dục giới nhập sơ thiền, thân hành đang sanh và khẩu hành 
cũng từng sanh. 

Hay là khẩu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ 
hơi thở ra vô, khẩu hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô nơi người nương Dục giới nhập sơ thiền, 
khẩu hành từng sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1079 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở 
ra vô, tâm hành từng sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn những người sát-na sanh hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và 
thân hành cũng đang sanh. 

1080 . 

Khấu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm trừ tầm, tứ, tâm 
hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn những 
người sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng sanh và khẩu hành cũng 
đang sanh. 

1081 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1082 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành không từng sanh với 
ngirời ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là tâm hành không từng sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có ( natthi). 

1083 . 

Khấu hành chăng phải đang sanh với người nào, thì tâm hành không tìmg sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Tâm hành không từng sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang sanh vói 
người ấy phải chăng? Không có. 

1084 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào... 

1085 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khau hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở vô ra của người nương Dục 
giới đang nhập sơ thiền, người nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành từng sanh với người 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


211 


ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm thứ hai 
của bực nương Tịnh cư hiện hành, vị đang nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na 
sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh 
và khẩu hành cũng không từng sanh 

Hay là khẩu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thì thân hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bực đang 
nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải từng sanh mà thân hành đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, tâm 
thứ hai của bậc Tịnh cư đang hiện hành, vị nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na 
sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ người hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng 
sanh mà thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1086 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc nương cõi Tịnh cư, người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng 
phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 

Hay là tâm hành không từng sanh vói người nào cõi nào, thòi thân hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1087 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tâm hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn bực đang sanh cõi Tịnh cư và người nương cõi Vô tưởng với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải từng sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng sanh với người nào cõi nào thì khẩu hành chẳng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1088 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khâu hành sẽ sanh với người ây phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh vói 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng 
đang sanh. 

1089 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ sanh và thân hành cũng 
đang sanh. 

1090 . 



212 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Khấu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang sanh mà tâm hành chẳng 
phải sẽ sanh với nguời ấy. Còn những nguời sát-na sanh tầm, tứ mà ngoài ra đó, khẩu 
hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với nguời nào, thời khẩu hành đang sanh với nguời ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, nguời vô tuởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với 
nguời ấy. Còn những nguời sát-na sanh tầm, tứ, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng 
đang sanh. 

1091 . 

Thân hành đang sanh với cõi nào... 

1092 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành sẽ sanh với người ây cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh hoi thở ra vô của bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành 
đang sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh hoi 
thở ra vô của nguời nuong Dục giới đang nhập so thiền với những cõi ấy, thân hành 
đang sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hoi thở ra vô của nguời nuong cõi Dục giới đang 
nhập so thiền, nguời nuong cõi sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà trừ hoi 
thở ra vô, khẩu hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn sát-na sanh hoi thở ra vô của nguời nuong Dục giới đang nhập so thiền với những 
cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng đang sanh. 

1093 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hoi thở ra 
vô, tâm hành sẽ sanh mà thân hành chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn 
những nguời sát-na sanh hoi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân 
hành cũng đang sanh. 

1094 . 

Khấu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang sanh mà 
tâm hành chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn những nguời sát-na sanh tầm, tứ 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành đang sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thòi khẩu hành đang sanh vói nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời 
sát-na sanh tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng đang sanh. 

1095 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bục nhập thiền Diệt, nguời vô 
tuởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hoi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà 
khẩu hành sẽ sanh với nguời ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp vói tâm 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


213 


chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1096 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm 
hành sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, thân hành chẳng phải đang 
sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1097 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người nương 
cõi Vô tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ và 
người tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót hữu tầm, hữu tứ và người tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chẳng phải sẽ 
sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1098 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào... 

1099 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô của người nương Dục 
giới đang nhập sơ thiền, bực nương sắc giới, Vô sắc giới và sát-na sanh của tâm mà 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, 
sát-na diệt hơi thở vô ra của người nhập nhị, tam thiền, bậc vô tưởng, người nhập tứ 
thiền và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành 
chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang sanh với ngưò'i ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh khí thở ra vô của bực đang 
nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ 
sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của người đang nhập nhị, tam thiền, người vô tưởng, 
bậc nhập tứ thiền và người sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1100 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà trừ 
hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 



214 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy. Bậc tề toàn tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải 
đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi 

1101 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và 
người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô 
tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải 
đang sanh. 


1102 . 

Thân hành tìmg sanh với người nào, thời khấu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bực tề toàn tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân 
hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, 
thân hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1103 . 

Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Bực tề toàn tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

1104 . 

Khấu hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bực tề toàn tâm chót, khẩu hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào... Phải rồi. 

1105 . 

Thân hành tìmg sanh với cõi nào... 

1106 . 

Thân hành từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành sẽ sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót trong Dục giới và bậc nhập nhị, tam thiền, thân 
hành từng sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập 
sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng 
sanh và khẩu hành cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


215 


Hay là khẩu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ sanh mà thân 
hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Dục giói nhập sơ 
thiền, với những cõi ấy, khẩu hành sẽ sanh và thân hành cũng từng sanh. 

1107 . 

Thân hành tìmg sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi Dục giới, thân hành từng sanh mà tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ, nhị, tam thiền nương cõi 
Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ 
sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nhập tứ thiền, bậc nương sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ 
sanh mà thân hành chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực nương Dục giới 
nhập sơ thiền nhị thiền và tam thiền với những cõi ấy, tâm hành sẽ sanh và thân hành 
cũng từng sanh. 

1108 . 

Khấu hành từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành từng sanh mà 
tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nơi cõi hữu tầm, hữu tứ 
với những cõi ấy, mà ngoài ra đó, khẩu hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ sanh. 

Hay là tâm hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi 
ấy, tâm hành sẽ sanh và khẩu hành cũng từng sanh. 

1109 . 

Thân hành không từng sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1110 . 

Thân hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời thân hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1111 . 

Khâu hành không từng sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào, thời khẩu hành không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1112 . 

Thân hành không tìmg sanh với cõi nào... 

1113 . 

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới, thân hành không 
từng sanh mà khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu 



216 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tầm, hữu tứ nơi sắc giới, Vô sắc giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên 
tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành không từng sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn tâm chót trong Dục giới và bậc 
nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi sắc giới, Vô sắc giới, bực 
tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ 
sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ 
sanh và thân hành cũng không từng sanh. 

1114 . 

Thân hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới đang nhập tứ thiền, 
thân hành không từng sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn, 
tâm chót trong sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
không từng sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời thân hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót trong Dục giới, tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh mà thân hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tề toàn tâm 
chót nơi Sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng 
phải sẽ sanh và thân hành cũng không từng sanh. 

1115 . 

Khâu hành không từng sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nương cõi vô tầm, vô tứ, khấu hành không từng 
sanh mà tâm hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót ở cõi vô tầm, 
vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành không từng sanh và tâm hành 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khẩu hành không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực tề toàn tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực tề 
toàn tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành 
chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng không từng sanh. 


Phần Diệt (Nừodhavara) 

1116 . 

Thân hành đang diệt với người nào, thời khấu hành đang diệt với người ẩy phải 
chăng? Sát-na diệt hơi thở ra vô trừ tầm, tứ, thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của hơi thở ra vô của người Dục giới đang 
nhập sơ thiền, thân hành đang diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 

Hay là khẩu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt tầm, tứ trừ hơi thở ra vô, khẩu hành đang diệt mà thân hành chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt hơi thở ra vô và người Dục giới đang nhập 
sơ thiền, khẩu hành đang diệt và thân hành cũng đang diệt. 

1117 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


217 


Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra vô, tâm hành đang diệt mà thân hành chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, tâm hành đang 
diệt và thân hành cũng đang diệt. 

1118 . 

Khấu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, tâm hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn những người sát-na diệt tầm, tứ, thân hành đang diệt và 
khẩu hành cũng đang diệt. 

1119 . 

Thân hành đang diệt với cõi nào, thời khau hành đang diệt với cõi ấy phải chăng? 

Cõi nhị thiền và tam thiền, thân hành đang diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt 
với cõi ấy... 

1120 . 

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khấu hành đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng?... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói người nào. 

1121 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng 
phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, 
bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ mà trừ hơi thở 
ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của hơi thở ra vô mà trừ tầm, tứ, khẩu hành 
chẳng phải đang diệt mà thân hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất 
cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ trừ hơi 
thở ra vô, khẩu hành chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang diệt. 

1122 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng 
phải đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bực 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1123 . 

Khấu hành chang phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chang phải đang diệt 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải 
đang diệt mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, bậc 
nhập thiền Diệt và người vô tưởng, khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng 
chẳng phải đang diệt. 



218 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1124 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với cõi nào... 

1125 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tầm, tứ mà trừ hơi thở ra vô, 
thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người vô tưởng, sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm vô tầm, vô tứ với 
những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào cũng như bài nói về người nào, khi học nên phân rộng ra. 
Riêng về bài người và cõi không nên nói đến người nhập thiền Diệt. 


1126 . 

Thân hành từng diệt với người nào, thời khâu hành từng diệt với người ây phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào... 

Câu hỏi quá khứ về ngưò'i hay người và cõi dầu cho thuận tùng hay đối lập cũng 
như trong phần sanh, nên phân rộng. Nói trong phần diệt chỉ có bấy nhiêu, không có 
cách nào khác hơn. 


1127 . 

Thân hành sẽ diệt với người nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi sắc giới, Vô sắc giới, 
bực đã sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ diệt 
mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu 
hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt. 

1128 . 

Thân hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của 
người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi sắc giới, Vô sắc giới, bực đã 
sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, tâm hành sẽ diệt mà thân 
hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt 
và thân hành cũng sẽ diệt. 

1129 . 

Khấu hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


219 


Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, 
vô tứ sẽ sanh, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

1130 . 

Thân hành sẽ diệt với cõi nào... 

1131 . 

Thân hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khấu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, thân hành sẽ diệt 
và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thòi thân hành sẽ diệt vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với 
tâm chót nơi người Dục giới sẽ sanh và bực nương sắc giới, Vô sắc giói, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bực nhập sơ thiền và 
người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
sẽ diệt. 

1132 . 

Thân hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót của người Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền và bậc nương sắc 
giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn bực nhập sơ, nhị, tam thiền và người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ diệt. 

1133 . 

Khấu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới, 
người Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu 
hành cũng sẽ diệt. 

1134 . 

Thân hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời khấu hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm thứ lớp 
của tâm chót nơi Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong cõi sắc giới, Vô sắc giới, 
người đã sanh nơi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng 
phải sẽ diệt mà khẩu hành sẽ diệt vói người ấy. Còn sát-na sanh của tâm chót hữu tầm, 
hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, thân hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1135 . 



220 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Thân hành chằng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh tâm chót của người nương Dục giới, cái tâm liên 
tiếp tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót ở cõi sắc giới, Vô 
sắc giới, người đã sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân 
hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt vói người ấy. Còn người sát-na diệt của 
tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1136 . 

Khâu hành chăng phải sẽ diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng 
chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1137 . 

Thân hành chăng phải sẽ diệt với cõi nào... 

1138 . 

Thân hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương 
Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô 
tưởng vói những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt mà thân hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt tâm chót 
hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô 
tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

1139 . 

Thân hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, 
cái tâm liên tiếp với tâm chót nơi người nương Dục giới sẽ sanh, bực đang nhập tứ 
thiền và người nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1140 . 

Khấu hành chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên 
tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam và tứ thiền, khẩu 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


221 


hành chẳng phải sẽ diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và tâm 
hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1141 . 

Thân hành đang diệt với người nào, thời khâu hành từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na diệt của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 

1142 . 

Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành từng diệt với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thì thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành từng diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 

1143 . 

Khâu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành tìmg diệt với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na diệt 
của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt của tầm, tứ, tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng 
đang diệt. 

1144 . 

Thân hành đang diệt với cõi nào... 

1145 . 

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nhập nhị, tam thiền và sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành 
đang diệt mà khẩu hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ 
thiền nương Dục giới và sát-na diệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang 
diệt và khẩu hành cũng từng diệt. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh của hơi thở ra 
vô, người nương sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, 
khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người sơ thiền nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, 
khẩu hành từng diệt và thân hành cũng đang diệt. 

1146 . 



222 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hoi thở 
ra vô, tâm hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của người nương vô tưởng và những cõi ấy, tâm hành từng diệt và thân 
hành cũng đang diệt. 

1147 . 

Khấu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành từng diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành từng diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 

1148 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

1149 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải từng diệt 
với người ẩy phải chàng? Từng diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

1150 . 

Khâu hành chăng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải từng diệt 
với người ấy phải chàng? Từng diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

1151 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với cõi nào... 

1152 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na 
sanh của hơi thở ra vô, bực nương sắc giới, Vô sắc giới, người sát-na diệt của tâm mà 
trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành từng diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, người nhập tứ thiền, 
người vô tưởng, tâm thứ hai nơi Tịnh cư hiện hành và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi 
thở ra vô với những cõi ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng 
phải từng diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, người sát-na 
diệt hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng diệt mà thân hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, bực nhập tứ thiền, 
người vô tưởng, tâm thứ hai của người tịnh cư hiện hành và người sát-na diệt của tâm 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


223 


với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải từng diệt và thân hành 
cũng chẳng phải đang diệt. 

1153 . 

Thăn hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải 
từng diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của 
tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi 
ấy, thân hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1154 . 

Khâu hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của 
tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành từng diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc nương Tịnh cư đang sanh và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào thì khẩu hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1155 . 

Thân hành đang diệt với người nào, thời khau hành sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt, người sát-na 
diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang diệt. 

1156 . 

Thân hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, người vô tưởng, bậc nhập thiền Diệt và người sát- 
na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành 
cũng đang diệt. 

1157 . 

Khấu hành đang diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chàng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang diệt mà tâm hành chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ mà ngoài ra đó, khẩu hành 
đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng và kẻ sát-na 
sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 

1158 . 



224 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Thân hành đang diệt với cõi nào... 

1159 . 

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và kẻ sát-na diệt của hơi thở ra vô thân hành 
đang diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới, người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, thân hành đang diệt 
và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt vói người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh hơi thở ra vô, người 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới và người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt 
và thân hành cũng đang diệt. 

1160 . 

Thân hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra 
vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
người sát-na diệt hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang diệt. 

1161 . 

Khấu hành đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành đang diệt mà tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt tầm, tứ ngoài ra đó 
với những cõi ấy, khẩu hành đang diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na diệt tầm, tứ với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang diệt. 

1162 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, 
kẻ sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề 
toàn tâm chót vô tầm, vô tứ và cái tâm liên tiếp tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân 
hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1163 . 

Thân hành chang phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chang phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, vào sát na diệt của tâm trừ hơi thở ra 
vô, bậc đang nhập thiền diệt, bậc vô tưởng, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn vào sát-na diệt của tâm chót, thân hành chẳng phải 
đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


225 


1164 . 

Khâu hành chăng phải đang diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na diệt của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng 
phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, tâm hành 
chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm 
chót vô tầm, vô tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang 
diệt. 

1165 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với cõi nào... 

1166 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Bực nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na sanh 
hơi thở ra vô, người nương sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi thở 
ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh hơi 
thở ra vô, người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và người sát-na diệt của tâm với những 
cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng chẳng 
phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền và sát-na diệt hơi 
thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành đang diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc 
nhập nhị, tam thiền, bậc nhập tứ thiền, người vô tưởng và sát-na diệt của tâm với 
những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng 
chẳng phải đang diệt. 

1167 . 

Thân hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ẩy cõi ẩy phải chàng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm 
mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1168 . 

Khâu hành chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả và sát-na diệt của tâm 
mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải đang diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 



226 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, 
tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành đang diệt với người ấy cõi ấy. Con sát-na 
diệt của tâm chót vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm hành chẳng 
phải sẽ diệt và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt. 


1169. 

Thân hành tìmg diệt với người nào, thời khau hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, thân hành từng diệt mà khẩu hành chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và khẩu 
hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1170. 

Thân hành tỉmg diệt với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng diệt mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 
Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1171. 

Thân hành tìmg diệt với cõi nào... 

1172. 

Thân hành tỉmg diệt với người nào cõi nào, thời khấu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, người nhập nhị, tam thiền, 
thân hành từng diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc 
nhập sơ thiền và người nương Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành 
từng diệt và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành 
không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nương Dục giới với 
những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng từng diệt. 

1173. 

Thân hành từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bậc nương Dục giới, thân hành từng diệt mà tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang nhập sơ, nhị, tam thiền và 
người Dục giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, thân hành từng diệt và tâm hành 
cũng sẽ diệt. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập sơ, 
nhị, tam thiền nương Dục giới với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
từng diệt. 

1174. 

Khâu hành tìmg diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, hữu tứ, khẩu hành từng diệt mà 
tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ 
mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành từng diệt và tâm hành cũng sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


227 


Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương cõi hữu tầm, hữu tứ với những cõi ấy, 
tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng từng diệt. 

1175 . 

Thần hành chăng phải từng diệt với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải từng 
diệt với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1176 . 

Thân hành chăng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1177 . 

Khấu hành chăng phải từng diệt với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

1178 . 

Thân hành chăng phải tìmg diệt với cõi nào... 

1179 . 

Thân hành chăng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chàng? Bực nương sắc giới, Vô sắc giới, thân hành 
không từng diệt mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm 
chót hữu tầm, hữu tứ nơi người sắc giới, Vô sắc giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô 
tưởng với những cõi ấy, thân hành không từng diệt và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới 
và những vị nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ nơi sắc giới, Vô sắc 
giới, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ 
sanh, bậc nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ 
diệt và thân hành cũng chẳng phải từng diệt. 

1180 . 

Thân hành chăng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập tứ thiền, người nương sắc giới, Vô sắc 
giới, thân hành không từng diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na 
diệt của tâm chót nơi sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, thân 
hành không từng diệt và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì thân hành không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót bực nương Dục giới, tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 



228 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


của tâm chót bực nương sắc giới, Vô sắc giới và người vô tưởng với những cõi ấy, 
tâm hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng không từng diệt. 

1181 . 

Khâu hành chăng phải từng diệt với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ẩy cõi ấy phải chăng? Nơi cõi vô tầm, vô tứ, khẩu hành chẳng phải từng 
diệt mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót nơi cõi vô 
tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải từng diệt và tâm 
hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót nơi cõi hữu tầm, 
hữu tứ, tâm hành chẳng phải sẽ diệt mà khẩu hành từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót nơi cõi vô tầm, vô tứ và người vô tưởng với những cõi ấy, tâm 
hành chẳng phải sẽ diệt và khẩu hành cũng không từng diệt. 

Dứt phần diệt 


Phần Sanh Diệt (Uppadanirodhavara) 

1182 . 

* Thân hành đang sanh với người nào, thời khâu hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không có. 

Hay là khẩu hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

* Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ẩy phải 
chăng? Không có. 

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

* Khấu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không có. 

Hay là tâm hành đang diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

* Thân hành đang sanh với cõi nào, thời khấu hành đang diệt với cõi ấy phải chàng? 

Cõi nhị thiền và tam thiền, thân hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải đang diệt 
với cõi ấy... 

(Những cõi ngoài ra cũng trùng nhau.) 

* Thân hành đang sanh với người nào cõi nào... 

(Nói người nào và cõi nào cũng trùng như bài nói về người). 

1183 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải đang 
diệt với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tầm, tứ, thân hành chẳng phải đang sanh 
mà khẩu hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, thân hành chẳng phải 
đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành chẳng phải 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


229 


đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng, sát-na sanh của tâm trừ hơi thở ra vô, sát-na diệt của tâm trừ tầm, tứ, khẩu hành 
chẳng phải đang diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1184 . 

Thân hành chang phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chang phải đang diệt 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, thân hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của hơi thở ra vô, tâm hành chẳng phải 
đang diệt mà thân hành đang sanh với người ấy. Còn bậc nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành chẳng phải đang diệt và thân 
hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1185 . 

Khấu hành chang phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chang phải đang diệt 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, khẩu hành chẳng phải đang sanh 
mà tâm hành đang diệt với người ấy. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na 
sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng 
phải đang diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải đang diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tầm, tứ, tâm hành chẳng phải đang diệt 
mà khẩu hành đang sanh với người ấy. Còn bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát- 
na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành chẳng phải đang diệt và khẩu hành cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1186 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào... 

1187 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào... 

Nói người nào cõi nào cũng trùng như bài nói về người. Nhưng trong bài người và 
cõi không nên nói đến người nhập thiền Diệt. 


1188 . 

Thân hành từng sanh với người nào, thời khâu hành từng diệt với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Câu hỏi quá khứ trong phần sanh, trong phần diệt, trong phần sanh và diệt cũng như 
nhau, nên phân ra rộng khi học. 


1189 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh vói người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót cõi sắc giới, Vô sắc giới, bậc 



230 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đã sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, khẩu hành sẽ diệt mà 
thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, khẩu hành 
sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1190 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót noi người nưong Dục giới, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót của người nưong Dục giói sẽ sanh, bậc kiếp chót nưong sắc giới, Vô sắc giới, 
người đã sanh cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, tâm hành sẽ diệt mà 
thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn tất cả người ngoài ra đó, tâm hành sẽ 
diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1191 . 

Khấu hành sẽ sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp vói tâm chót vô tầm, vô tứ sẽ sanh, 
tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người 
ngoài ra đó, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng sẽ sanh. 

1192 . 

Thân hành sẽ sanh với cõi nào... 

1193 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền, thân hành sẽ sanh mà khẩu hành chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang nhập so thiền nưong Dục giới vói 
những cõi ấy, thân hành sẽ sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót noi người Dục giới, cái tâm liên tiếp vói 
tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, bậc nưong sắc giới, Vô sắc giới, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập so thiền và 
người Dục giói mà ngoài ra đó với những cõi ấy, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
sẽ sanh. 

1194 . 

Thân hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thòi thân hành sẽ sanh vói người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót noi người nưong Dục giới, cái tâm liên tiếp 
với tâm chót của người nưong Dục giới sẽ sanh, người đang nhập tứ thiền, bực nưong 
Sắc giới, Vô sắc giới, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bực nhập so, nhị, tam thiền và người Dục giới mà ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng sẽ sanh. 

1195 . 

Khâu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


231 


Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, cái tâm liên tiếp với tâm chót vô tầm, vô tứ 
sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nhập sơ thiền nơi cõi Dục giới và người nương 
Sắc giới, Vô sắc giới mà ngoài ra đó với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành 
cũng sẽ sanh. 

1196 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời khâu hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người Dục giới, cái tâm liên tiếp 
với tâm chót của người Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót nương sắc giới, Vô sắc giới, 
bậc đã sanh sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và người đang tử, thân hành chẳng phải 
sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu 
tứ, bậc tề toàn của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm không xen hở với tâm chót không 
tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1197 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục giới, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, người kiếp chót trong sắc 
giới, Vô sắc giới, bực đã sanh nơi cõi sắc giới, Vô sắc giới sẽ viên tịch và kẻ đang tử, 
thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1198 . 

Khâu hành chăng phải sẽ sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 
vô tầm, vô tứ sẽ sanh, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng 
phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào... Phải rồi. 

1199 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với cõi nào... 

1200 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh và bậc nương 
Sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô 
tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, bậc đang nhập tứ thiền 
và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và khẩu hành cũng 
chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bực nhập nhị, tam thiền, khẩu hành chẳng 
phải sẽ diệt mà thân hành sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót 
hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót 



232 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


không tầm, không tứ sẽ sanh, bực nhập tứ thiền và người vô tưởng với những cõi ấy, 
khẩu hành chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1201 . 

Thân hành chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót nơi người nương Dục 
giới, cái tâm liên tiếp với tâm chót của người nương Dục giới sẽ sanh, bậc đang nhập 
tứ thiền và người nương sắc giới, Vô sắc giới, thân hành chẳng phải sẽ sanh mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với 
những cõi ấy, thân hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rồi. 

1202 . 

Khấu hành sẽ sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chang phải sẽ diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm 
chót không tầm, không tứ sẽ sanh và bậc đang nhập nhị, tam, tứ thiền, khẩu hành 
chẳng phải sẽ sanh và tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng phải sẽ sanh và tâm hành 
cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào... Phải rồi. 


1203 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khấu hành tìmg diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là khẩu hành từng diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành từng diệt và thân 
hành cũng đang sanh. 

Câu hỏi hiện tại + quá khứ trong phần sanh, dầu cho thuận tùng (anuloma) hay đối 
lập (paccaniya) cũng trùng như câu hỏi hiện tại quá khứ trong phần sanh diệt thuận 
tùng và đối lập. 


1204 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời khấu hành sẽ diệt với người ẩy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng và sát-na sanh 
của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh của hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang sanh. 

1205 . 

Thân hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


233 


tâm mà trừ hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người sát-na sanh hơi thở ra vô, tâm hành sẽ diệt và thân hành cũng 
đang sanh. 

1206 . 

Khấu hành đang sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng, sát-na sanh của 
tâm mà trừ tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn sát-na sanh của tầm, tứ, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang sanh. 

1207 . 

Thân hành đang sanh với cõi nào... 

1208 . 

Thân hành đang sanh với người nào cõi nào, thời khấu hành sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bực đang nhập nhị, tam thiền và sát-na sanh của hơi thở ra vô, thân 
hành đang sanh mà khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới nhập sơ thiền và người sát-na sanh của hơi thở ra vô, với những cõi ấy, thân hành 
đang sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nhập sơ thiền nương Dục giới, sát-na diệt hơi thở ra vô, bậc 
nương sắc giới, Vô sắc giới, sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành sẽ 
diệt mà thân hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nhập sơ thiền 
nương Dục giới và người sát-na sanh của hơi thở ra vô với những cõi ấy, khẩu hành sẽ 
diệt và thân hành cũng đang sanh. 

1209 . 

Thân hành đang sanh với ngirời nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra 
vô, tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người sát-na diệt của hơi thở ra vô với những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và thân hành 
cũng đang sanh. 

1210 . 

Khâu hành đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, 
tâm hành sẽ diệt mà khẩu hành chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
sát-na sanh của tầm, tứ và những cõi ấy, tâm hành sẽ diệt và khẩu hành cũng đang 
sanh. 

1211 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào, thời khẩu hành chăng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bực nhập thiền Diệt, người vô 
tưởng và sát-na sanh của tâm mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà 
khẩu hành sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề 



234 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ 
sanh, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1212 . 

Thân hành chang phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ hoi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm 
hành sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, thân hành chẳng phải 
đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời thân hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1213 . 

Khấu hành chang phải đang sanh với người nào, thời tâm hành chang phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt, người vô tưởng 
và sát-na sanh của tâm mà trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành 
sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na sanh của tâm chót, khẩu hành chẳng phải đang 
sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào, thời khẩu hành chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1214 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với cõi nào... 

1215 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời khâu hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người Dục giói đang nhập so thiền, sát-na diệt 
hơi thở ra vô của người nương sắc giới, Vô sắc giới và sát-na diệt của tâm mà trừ hơi 
thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà khẩu hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, sát-na diệt hơi thở ra vô của 
người nhập nhị, tam thiền, bực nhập nhị, tam thiền, sát-na sanh của hơi thở ra vô, 
người vô tưởng, bậc nhập tứ thiền và sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi 
thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh và khẩu hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh hơi thở ra vô của bậc nhập nhị, 
tam thiền, khẩu hành chẳng phải sẽ diệt mà thân hành đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót hữu tầm hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái 
tâm liên tiếp với tâm chót không tầm không tứ sẽ sanh, bậc nhập tứ thiền, người vô 
tưởng và người sát-na sanh của tâm với những cõi ấy, mà trừ hơi thở ra vô, khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt và thân hành cũng chẳng phải đang sanh. 

1216 . 

Thân hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm 
mà trừ hơi thở ra vô, thân hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, thân hành 
chẳng phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


235 


Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời thân hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1217 . 

Khâu hành chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thời tâm hành chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm mà 
trừ tầm, tứ, khẩu hành chẳng phải đang sanh mà tâm hành sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót và người vô tưởng với những cõi ấy, khẩu hành chẳng 
phải đang sanh và tâm hành cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là tâm hành chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thời khẩu hành chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


1218 . 

Thân hành từng sanh với người nào, thời khâu hành sẽ diệt với người ây phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót hữu tầm, hữu tứ, bậc tề toàn tâm chót vô tầm, vô tứ, cái tâm 
liên tiếp với tâm chót không tầm, không tứ sẽ sanh, thân hành từng sanh mà khẩu hành 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy, thân 
hành từng sanh và khẩu hành cũng sẽ diệt. 

Hay là khẩu hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi... 

1219 . 

Thân hành từng sanh với người nào, thời tâm hành sẽ diệt với người ẩy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, thân hành từng sanh mà tâm hành chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, thân hành từng sanh và tâm hành cũng sẽ diệt. 

Hay là tâm hành sẽ diệt với người nào, thời thân hành từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Câu hỏi phần diệt về quá khứ vị lai, thuận tùng và đối lập như thế nào, thì câu hỏi 
trong phần sanh diệt về quá khứ vị lai thuộc thuận tùng hay đối lập trong phần sanh 
diệt cũng giống như thế ấy, người biết khi học nên phân rộng ra. 

Nói phần diệt chỉ có bấy nhiêu, không có cách nào khác hơn. 

Dứt phần sanh diệt. 

Hoàn thành phần bình nhựt. 


1220 . 


PHÀN ĐẠT TRI (PATINNIVARA) 


Người nào thấu rõ thân hành, thời người ẩy thấu rõ khâu hành phải chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào thấu rõ khẩu hành, thời người ấy thấu rõ thân hành phải chăng? Phải 
rồi. 


Uẩn song đạt tri (khanidhayamaka parihhavãra) phân rộng như thế nào, thì trong 
phần hành song đạt tri (sahkhãrayamaka parihhivãra) này cũng nên phân rộng như thế 
đó. 

Hành song tóm tắt chỉ có bấy nhiêu. 

Dứt phần đạt tri 
Dứt hành song 



236 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


TUY MIÊN SONG 

(Anusaya ỵamaka) 

Thất tùy miên: Dục ái tùy miên (kãmarãgãnusaya), phẫn nhuế tùy miên 
(patighãnusaya), ngã mạn tùy miên (mãnãnusaya), tà kiến tùy miên (ditthãnusaya), 
hoài nghi tùy miên (vicikicchãnusaya), hữu ái tùy miên (bhavarãgãnusaya), vô minh 
tùy miên (avijjãnusaya). 

1221 . 

* Dục ái tùy miên ngủ theo chồ nào? Dục ái tùy miên ngủ theo chồ này là nhị thọ trong 
Dục giới. 

* Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo chồ nào? Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nơi đây là khổ 
thọ. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo chồ nào? Ngã mạn tùy miên ngủ theo nơi đây là nhị thọ 
trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới. 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo chỗ nào? Tà kiến tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên 
quan trong tất cả thân. 

* Hoài nghi tùy miên ngủ theo chồ nào? Hoài nghi tùy miên ngủ theo chồ này là pháp 
liên quan trong tất cả thân. 

* Hữu ái tùy miên ngủ theo chồ nào? Hữu ái tùy miên ngủ theo chồ này là trong sắc giới 
và Vô sắc giới. 

* Vô minh tùy miên ngủ theo chồ nào? Vô minh tùy miên ngủ theo nơi đây là pháp liên 
quan trong tất cả thân. 


1222 . 


PHẦN TÙY MIÊN (Anusayavãra) 


* Dục ái tùy miên ngủ theo ngirời nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 


Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nguời nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo nguời ấy 
phải chăng? Phải rồi. 


* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo nguời nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo nguời ấy 
phải chăng? Bục Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo nguời ấy. Còn ba hạng nguời, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 


* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Hai hạng nguời, dục ái tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với nguời ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy miên cũng 
ngủ theo. 

Hay là tà kiến tùy miên ngủ theo nguời nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo nguời ấy 
phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


237 


* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Hai hạng người, dục ái tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên 
cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Bực Bất lai, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy. Còn ba hạng người, hữu ái tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên cũng ngủ theo. 

1223 . 

* Phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và phẫn 
nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài 
nghi tùy miên không ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn 
nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

1224 . 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, ngã mạn tùy miên ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 



238 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

1225 . 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và tà kiến tùy 
miên cũng ngủ theo. 

1226 . 

Hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
ngủ theo ngirời ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Ba hạng người, vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

1227 . 

Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

1228 . 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng 
người, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng 
ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuể tùy miên ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... 
hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. 
Còn phàm phu, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy 
miên cũng ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


239 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo với người nào, thời hữu ái tùy miên... 
vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn ba hạng 
người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn 3 bực người, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

1229 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ẩy phải chăng? Hai hạng người dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào, thời 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy. Còn ba hạng người vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

1230 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Hai hạng người, vô minh 
tùy miên dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên cũng ngủ theo. 

1231 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



240 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên luôn hoài nghi tùy miên cũng 
ngủ theo. 

1232 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ 
theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy. Hai hạng người vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy. Còn phàm phu, vô 
minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên luôn hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

1233 . 

* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 

* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên không 
ngủ theo những cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới (kamadhãtu), ngã mạn tùy miên 
ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khổ thọ trong sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy 
miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Không phải (no). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


241 


* Dục ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khổ thọ trong sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, vô minh tùy miên ngủ theo và 
dục ái tùy miên cũng ngủ theo. 

1234 . 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Không phải. 

* Phân nhuể tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ 
theo cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên ngủ 
theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn cõi Khổ thọ, hoài nghi 
tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải (no). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Không phải. 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ 
theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi Khổ thọ, vô minh 
tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 

1235 . 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ 
theo cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Khổ thọ cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới những 
cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? 
Nhị thọ trong Dục giới cõi này, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn sắc giới, Vô sắc giới, cõi này ngã mạn tùy miên ngủ 
theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chàng? Phải rồi. 



242 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Khổ thọ cõi này, vô minh tùy miên ngủ theo mà ngã mạn tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ trong Dục giới, sắc giới, Vô sắc giới, những cõi này 
vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

1236 . 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? 
Tam thọ trong Dục giới, nơi cõi này tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn sắc giới, Vô sắc giới, cõi này tà kiến tùy miên ngủ 
theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

* Tà kiến tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1237 . 

* Hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Tam thọ trong Dục giới, cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hoài nghi tùy miên 
ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

* Hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

1238 . 

Hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Tam thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Còn sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy 
miên ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng ngủ theo. 

1239 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


243 


giới, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới cõi này, hoài nghi tùy miên ngủ theo 
mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong 
Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo với cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên ngủ 
theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị 
thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. 

124 «. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo với cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, cõi nay, 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này, hoài nghi 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ, cõi này hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi 
ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái 
tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới, cõi này, 
hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi ngày phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 



244 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô 
minh tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô 
minh tùy miên và ngã mạn ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

1241 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong 
Dục giới, cõi này hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi 
này hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, 
cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên ngủ theo cõi 
nào, thời vò minh tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc 
giới, cõi này vô minh tùy miên ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, 
cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ 
theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh 
tùy miên phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

1242 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Không có 
ịnatthi). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


245 


Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, cõi này dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Khổ thọ, cõi này phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà hiển tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Không 
có. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với cõi ấy, nhị thọ trong Dục giới, cõi này vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo cõi ấy. Khổ thọ, cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
chẳng phải ngủ theo cõi ấy. 

1243 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy 
phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, cõi này vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, cõi này 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
cõi ấy. Khổ thọ cõi này vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với cõi ấy. 

1244 . 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phân nhuế tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no). 

Hay là phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nguời nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
nguời ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo nguời nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bục Bất lai, nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với nguời ấy 



246 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cõi ấy. Ba hạng người trong sắc giới, Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người nhị thọ trong 
Dục giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ 
theo. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, dục ái 
tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Còn phàm phu nhị thọ trong Dục giới với những cõi ấy, dục ái tùy miên ngủ theo và 
hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm 
phu nhị thọ trong cõi Dục giới và những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và dục ái 
tùy miên cũng ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chàng? Không phải. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

* Dục ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy 
cõi ấy. Ba hạng người khổ thọ, sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người nhị thọ trong 
Dục giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và dục ái tùy miên cũng ngủ 
theo. 

1245 . 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Không phải (no). 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người kho thọ, phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn 
phàm phu khổ thọ với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy 
miên cũng ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và 
phẫn nhuế tùy miên cũng ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


247 


* Phân nhuế tùy miên ngủ theo với người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no). 

* Phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi (ãmantã). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nương Dục giới tam thọ và sắc giới, Vô 
sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Ba hạng người cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới, vô minh 
tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và phẫn nhuế 
tùy miên cũng ngủ theo. 

1246 . 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, sắc 
giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy cõi ấy. Còn phàm phu nhị thọ nương Dục giới, sắc giới và Vô sắc 
giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ 
theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà ngã 
mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục 
giới và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và 
ngã mạn tùy miên cũng ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nhị thọ trong Dục giới, ngã mạn tùy miên ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn hạng người 
trong Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy 
miên cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vò minh tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Còn người nhị thọ trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và ngã mạn 
tùy miên cũng ngủ theo. 

1247 . 

Tà kiến tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



248 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thì tà kiến tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1248 . 

* Hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu tam thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo 
mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn những người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong sắc giới và Vô sắc giới, hữu ái tùy 
miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn 
phàm phu ở cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, hữu ái tùy miên ngủ theo và 
hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

* Hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người 
ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới, 
vô minh tùy miên ngủ theo mà hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy 
cõi ấy. Còn phàm phu Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng ngủ theo. 

1249 . 

Hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người tam thọ trong Dục giói, vô minh tùy miên ngủ theo 
mà hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn những người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên ngủ theo và hữu ái tùy miên 
cũng ngủ theo. 

1250 . 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nhị thọ trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong sắc giới, 
Vô sắc giới, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới nhị thọ, ngã mạn tùy 
miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


249 


miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi 
ấy. Còn người khổ thọ, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (no). 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy 
miên ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chàng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai tam thọ trong Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người trong sắc giới, 
Vô sắc giới, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị thọ trong Dục giới, vô minh 
tùy miên và dục ái tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ 
theo mà dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1251 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, 
thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có. 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu ở cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người nhị 
thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo 
mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, 
hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, 
thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải (no). 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, 
thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có (natthỉ). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ 
thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ và sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Ba hạng người sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên 



250 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục 
giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người khổ thọ, 
vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1252 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có ịnatthi). 

Hay là hoài nghi tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người 
ấy cõi ấy. Người nhị thọ trong Dục giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo với người 
ấy cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chăng? Không 
có. 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Ba hạng người sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo 
mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo 
người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có! 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Bực Bất lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Những người Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên và ngã mạn 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Hai hạng người trong sắc giới, Vô sắc giới, vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới 
nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những 
người khổ thọ, vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ 
theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


251 


mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Những người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Còn người khổ thọ, vô minh tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1253 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ 
theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Không có ịnatthi). 

Hay là hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi sắc giới, Vô sắc giới, hữu ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Phàm phu nơi sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không có (natthi). 

Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ và người sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy, vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ 
theo. Hai hạng người sắc giới, Vô sắc giới và những cõi ấy, vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, 
dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, 
vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo. Phàm phu nơi sắc 
giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với 
người ấy cõi ấy. Người dục ái nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

1254 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy phải chăng? Không có ịnatthi). 



252 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là vô minh tùy miên ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc giới, vô minh 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên ngủ theo mà 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo. Hai hạng người nơi sắc giới, Vô sắc 
giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo 
với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới, vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người Dục giới nhị thọ, vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo với người ấy 
cõi ấy. Người khổ thọ, vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo với người ấy cõi ấy. 

Dứt thuận tùng 


1255 . 

* Dục ái tùy miên chang phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên chăng phải 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi (ãmantã).. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo với người nào, thời dục ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi (ãmantã').. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chăng phải 
ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên chang phải ngủ theo người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn hai hạng người, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


253 


* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo ngirời nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên chang 
phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1256 . 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ẩy phải chăng? Bực Bất lai, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên chang phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy. Còn hai hạng người khác 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải ngủ 
theo. 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên chang phải ngủ theo người ấy phải chăng? Bực Bất lai, phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1257 . 

* Ngã mạn tùy miên chang phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên chang phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên chang phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1258 . 

Tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên chăng phải 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi... 

1259 . 



254 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Ba hạng người, hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy. Còn La-hán, hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên 
chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1260 . 

Hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên chăng phải 
ngủ theo người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1261 . 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời ngã mạn 
tùy miên chang phải ngủ theo người ẩy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. 
Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai hạng người, hoài 
nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo với người ấy. Còn hai hạng người khác, hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuê tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy 
miên... vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người ẩy phải chăng? Bực Bất lai, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo 
người ấy. Còn La-hán, dục ái tùy miên phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1262 . 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chang phải ngủ theo người 
nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên chang phải ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Hai 
hạng người, hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy. Bực Bất lai, hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo 
với người ấy. Còn La-hán thì hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


255 


* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người 
nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo người ây phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

1263 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chang phải 
ngủ theo người nào, thời hoài nghi tùy miên chang phải ngủ theo người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo người ấy 
phải chăng? Hai hạng người, hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ 
theo người ấy. Bậc Bất lai, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
tà kiến tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo với người ấy. 
Còn La-hán, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo... 

1264 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
chang phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1265 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào, thời vô minh tùy miên 
chang phải ngủ theo người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo người ấy phải chăng? Phải rồi. 

1266 . 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan 
luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng chẳng phải 
ngủ theo. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong cõi Dục giới, phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn sắc giới, Vô sắc giới 
và cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên cũng chẳng phải ngủ theo. 



256 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi, 
dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiên tùy miên... hoài nghi tùy 
miên chăng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khố thọ trong cõi sắc giới, Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng 
chẳng phải ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân 
hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi, 
hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, dục ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng chẳng 
phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1267 . 

* Phân nhuể tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chăng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, phẫn 
nhuế tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Cõi Khổ thọ, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo 
mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy 
miên cũng không ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


257 


Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thòi phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ẩy phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn nhị thọ Dục giới và cõi bất liên quan 
luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ 
theo. 

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn nhị thọ nơi Dục giới và cõi bất liên quan luân 
hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Phản nhuế tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vò minh tùy miên chăng phải ngủ 
theo cõi ẩy phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo với cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1268 . 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiên tùy miên... hoài nghi tùy 
miên chang phải ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Cõi Khố thọ, ngã mạn tùy miên chang 
phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, 
ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà ngã 
mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên chăng phải ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, ngã mạn tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên 
ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, ngã mạn tùy miên không ngủ theo và 
vô minh tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1269 . 

Tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1270 . 



258 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà 
hoài nghi tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ 
theo cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1271 . 

Hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Tam thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh 
tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1272 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chàng? sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
và ngã mạn tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn 
nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ 
theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
hữu ái tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên không ngủ 
theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên với dục ái tùy miên không ngủ theo 
mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ nơi cõi Dục giới, hữu ái tùy miên với 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


259 


phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy 
miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1273 . 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo cõi 
nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo cõi 
nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo cõi ấy. Nhị thọ Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo cõi 
nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1274 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chang phải 
ngủ theo cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi... 

1275 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên chang phải ngủ theo cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên không ngủ theo 
cõi ấy phải chăng? Khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ 



260 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


theo cõi ấy. Nhị thọ trong Dục giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải 
ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên ngủ theo cõi ấy. Còn cõi bất liên quan luân hồi, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên cũng chẳng phải ngủ theo... 

1276 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo cõi nào, thời vô minh tùy miên không 
ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo cõi nào, thời dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
không ngủ theo cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1277 . 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phân nhuế tùy miên 
chang phải ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chàng? Ba hạng nguời khố thọ, dục ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời 
Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng nguời với 
những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không 
ngủ theo. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên không ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng nguời nhị thọ trong Dục 
giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo nguời ấy 
cõi ấy. Nguời Sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn 
nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng 
nguời luôn những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng nguời sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời khổ 
thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ trong Dục giới, sắc giới 
và Vô sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo nguời 
ấy cõi ấy. Nguời khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi 
ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiên tùy miên... hoài 
nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu kho thọ và sắc 
giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo 
nguời ấy cõi ấy. Nguời bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Còn hai hạng nguời với 
những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không 
ngủ theo. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


261 


Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người nhị thọ trong Dục giới, 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người khổ thọ, sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài 
nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng 
người luôn những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên 
cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người trong sắc giới và Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai và sắc giới, Vô sắc 
giới, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi 
ấy. Người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán 
với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ trong Dục giới, 
hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. Còn bậc La-hán với những cõi 
ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không 
ngủ theo người ẩy cõi ẩy phải chăng? Ba hạng người kho thọ và sắc giới, Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo bậc Bất lai tam thọ trong Dục giới, sắc giới và Vô 
sắc giới, dục ái tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi 
ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1278 . 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai 
nhị thọ trong Dục giới, bậc sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng không ngủ theo. Bậc La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 



262 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Người 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. Còn La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên không ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chăng? Phàm phu nhị thọ nơi 
Dục giới, bậc Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài 
nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ 
theo. Còn hai hạng người với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi 
tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng 
không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ 
theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi sắc giới, Vô sắc giới, 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. 
Người Dục giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy. Người Dục giới tam thọ và người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. La-hán với những cõi ấy. Phẩn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái 
tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy 
miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người Dục 
giới nhị thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Phân nhuế tùy miên chang phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, phẫn nhuế 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai 
tam thọ nơi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà 
vô minh tùy miên ngủ theo với người ấy cõi ấy. Bậc bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


263 


theo. La-hán với những cõi ấy, phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh 
tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời phẫn nhuế tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1279 . 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khố thọ, ngã 
mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo với người ấy cõi 
ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ 
theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn 
tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nhị thọ nơi Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo với người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, 
hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 
La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên 
cũng không ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người nơi Dục giới nhị thọ, hữu 
ái tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị 
thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo 
và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng người khố thọ, ngã mạn tùy miên 
không ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên 
cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo 
và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời ngã mạn tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1280 . 

Tà kiến tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà kiến tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi... 

1281 . 

* Hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo ngirời nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi sắc giới, Vô sắc 
giới, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy 
cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài 



264 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán 
với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên 
không ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu tam thọ nơi Dục giới, hữu ái 
tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và hoài nghi tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Hoài nghi tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên 
không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng nguời tam thọ nơi Dục giới và 
bậc Sắc giới, Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên không ngủ theo mà vô minh tùy miên 
ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng 
không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1282 . 

Hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy miên chăng 
phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bốn hạng nguời tam thọ nơi Dục giới, hữu 
ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời 
bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô 
minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên 
chẳng phải ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1283 . 

* Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời 
ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng nguời 
Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy 
miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo nguời ấy cõi ấy. Nguời khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng 
không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo nguời nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo nguời ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng nguời khổ 
thọ, ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo nguời ấy cõi ấy. Nguời bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


265 


theo. La-hán vói những cõi ấy, ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ẩy cõi ấy phải chăng? Phàm 
phu nơi Sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi vói 
những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hoài 
nghi tùy miên cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy... 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người 
khổ thọ, hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ấy, hoài nghi 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà dục ái tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người sắc giới, Vô sắc giới, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
cũng không ngủ theo. Hai hạng người với những cõi ấy... 

* Dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời 
hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chàng? Ba hạng người sắc giới, 
Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà hữu ái tùy 
miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không 
ngủ theo. Bậc Bất lai cõi sắc giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không ngủ theo mà hữu ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người tam thọ nơi Dục 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và hữu ái tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những 
cõi ấy... 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người khổ 
thọ, hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ 
theo mà dục ái tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên cũng không ngủ theo. 

* Dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời 
vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Ba hạng người nơi sắc 
giới, Vô sắc giới, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô 
minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên 
cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai tam thọ nơi Dục giới, sắc giới và Vô sắc giới, dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo 
người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên với 
phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 
La-hán với những cõi ấy... 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



266 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1284 . 

* Dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người 
nào cõi nào, thời tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải 
chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị 
thọ nơi cõi Dục giới, hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo 
mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người sắc giới, 
Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ 
theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, 
Sắc giới và Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ, 
bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán 
với những cõi ấy... 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người 
nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Ba hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục 
giới, hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
với ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái 
tùy miên, dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn 
tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy... 

* Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chăng phải ngủ theo người 
nào cõi nào, thời vô minh tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chàng? Bực 
Bất lai khổ thọ, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng phải 
ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy, dục ái tùy miên, Phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng 
phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo La-hán với những cõi ấy... 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


1285 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


267 


Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên chăng phải 
ngủ theo người nào cõi nào, thời hoài nghi tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Hai hạng người khổ thọ, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và tà kiến tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên 
ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nơi sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy miên không ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ 
theo người ấy cõi ấy. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy 
miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và tà kiến tùy miên cũng không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, sắc giới và 
Vô sắc giới, hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với tà kiến tùy 
miên chẳng phải ngủ theo mà ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ 
thọ và người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy 
miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, hoài nghi tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy 
miên cũng không ngủ theo. 

1286 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời hữu ái tùy miên không ngủ theo 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên không 
ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phàm phu khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên với ngã mạn tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên với hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới, 
hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không ngủ theo mà dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với vô minh tùy miên 
cũng không ngủ theo. Hai hạng người khổ thọ, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà phẫn 
nhuế tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người nhị thọ nơi Dục giới với những cõi ấy, 
hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng 
phải ngủ theo mà dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng 
không ngủ theo. Bậc Bất lai nhị thọ nơi Dục giới, hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên chẳng phải ngủ theo mà 
ngã mạn tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy, hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và dục ái tùy miên, phẫn 



268 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên cũng không 
ngủ theo. La-hán với những cõi ấy... 

1287 . 

Dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên chăng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời vô minh tùy 
miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Bực Bất lai khố thọ, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, 
hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo mà vô minh tùy miên ngủ theo người ấy cõi ấy. 
Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên chẳng phải 
ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. La-hán với những cõi ấy, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên chẳng phải ngủ theo và vô minh tùy miên cũng không ngủ theo. 

Hay là vô minh tùy miên chẳng phải ngủ theo người nào cõi nào, thời dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên không ngủ theo người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần tùy miên (anusaya vãra). 


1288 . 


PHÀN Tự Y TÙY MIÊN (Sanusayavãra) 


* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 


Hay là người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 


Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Bực tề toàn đạo Bất lai tự y (sãnusaya) ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái 
tùy miên. Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người tự y dục ái tùy miên chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. 
Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng 
người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

1289 . 

* Người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


269 


Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Còn ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Hai hạng người tự y phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải tự y hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y phẫn nhuế tùy miên cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn nhuế tùy miên. 

1290 . 

* Người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi 
tùy miên. Còn phàm phu tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào tựy ngã mạn tùy miên thì người ẩy tựy hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1291 . 

Người nào tự y tà kiến tùy miên thì người ẩy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy miên phải 
chăng? 

1292 . 

Người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. 
Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

1293 . 

Người nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

1294 . 

* Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 



270 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba bậc người tự y ngã mạn tùy miên và cũng 
tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên mà chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người tự y vô minh tùy miên và cũng 
tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

1295 . 

* Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy tự 
y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bậc người tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn phàm phu tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên 
và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người ấy 
tựy hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn ba bậc người tự y vô minh 
tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên. 

1296 . 

Người nào tựy dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì người ẩy tựy hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1297 . 

Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên thì người ẩy tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Bực 
Bất lai tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai hạng người tự 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


271 


y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
chẳng phải tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh 
tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1298 . 

Người nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy tự y vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên, 
mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên. Hai bậc người tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà chẳng phải tự y tà kiến tùy miên với hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu 
ái tùy miên. 

1299 . 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không 
phải. 

Hay là cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái tùy 
miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Không 
phải. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy 
miên. 

1301 . 

* Cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Không 
phải. 



272 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

* Cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà chẳng phải tự 
y phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y phẫn 
nhuế tùy miên. 

* Cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
phải. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

* Cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên và cũng tự y 
phẫn nhuế tùy miên. 

1301 . 

* Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã 
mạn tùy miên. 

* Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục 
giới nhị thọ tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

* Cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tụ y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã 
mạn tùy miên. 

1302 . 

Cõi nào tựy tà kiến tùy miên thì cõi ấy tụy hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên phải chăng? 
Phải rồi... 

1303 . 

Cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục 
giới tam thọ tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y hữu ái tùy miên. Còn 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


273 


Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải 
rồi... 

1304 . 

Cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi 
Dục giới tam thọ tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. 
Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên và cũng tụ y hữu ái tùy miên. 

1305 . 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y ngã mạn 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tụ y hoài nghi 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y dục ái 
tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ẩy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tụ y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tụ y vô minh 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên. 

1306 . 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y 
tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tụ y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y hoài nghi tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi Dục giới nhị thọ tụ y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy 



274 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy tự y 
hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà những cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 

1307 . 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy tựy hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới tự y 
hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y hoài nghi tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy tựy hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tụ y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Tụ y ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ẩy tựy vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tụ y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới 
tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự 
y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1308 . 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy tựy hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


275 


Hay là cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên phải chăng? Tự y ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. 

* Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên thì cõi ẩy tựy vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi sắc 
giới và Vô sắc giới tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi 
Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ 
thọ tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1309 . 

Cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ẩy tự y vô minh tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là cõi nào tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới tụ y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tụ y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
tự y phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ tụ y vô minh tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1310 . 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

Hay là nguời nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì nguời ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên phải 
chàng? Phải rồi. 

Hay là nguời nào cõi nào tụ y ngã mạn tùy miên thì nguời ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai cõi Dục giới nhị thọ và nguời sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà nguời ấy cõi ấy chẳng phải tụ y dục ái tùy 
miên. Ba bậc nguời sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà 
nguời ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Nguời Dục giới nhị thọ với những cõi 
ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tựy tà kiến tùy miên... hoài 
nghỉ tùy miên phải chăng? Hai hạng nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục 
ái tùy miên mà nguời ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y dục ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy 
miên. 



276 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy 
tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y dục ái 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai cõi Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên. Ba hạng người khổ thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô 
minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. Còn ba hạng người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y dục ái tùy miên. 

1311 . 

* Người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y phân nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 
hoài nghi tùy miên phải chăng? 

Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y 
phẫn nhuế tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự 
y phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y phân nhuến tùy miên thì người ẩy cõi ẩy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Ba hạng người nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


277 


cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Còn ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y phẫn 
nhuế tùy miên. 

1312 . 

* Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy miên... 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giói với 
những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y ngã mạn 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Bốn bậc người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người sắc giới và Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y ngã mạn tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y ngã mạn 
tùy miên. 

1313 . 

Người nào cõi nào tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y tà kiến tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1314 . 

* Người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ẩy tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn người sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba bực người nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 



278 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người nơi Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hoài nghi 
tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hoài nghi tùy miên. 

1315 . 

Người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bốn hạng người nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy tự y vô minh 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y hữu ái tùy miên. Còn ba hạng người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và cũng tự y hữu ái tùy miên. 

1316 . 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người sắc giới và Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn ba hạng người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy tự y 
tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi sắc giới và Vô sắc giới với 
những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi 
tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y 
hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người nơi sắc giới và 
Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự 
y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ vói những 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


279 


cõi ấy tự y vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên. 

1317 . 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy tựy tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi sắc giới và 
Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người 
ấy cõi ấy, chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên; người khổ thọ với những cõi ấy 
tự y hoài nghi tùy miên phẫn và nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Ngitời nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tự y ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy tựyvô minh tùy miên phải chàng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người sắc 
giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1318 . 

Người nào cõi nào tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy tựy hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phàm 
phu nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên với phẫn 
nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ vói những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên... 

1319 . 



280 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào cõi nào tựy dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người nơi sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Phàm phu nơi sắc giới và Vô 
sắc giới với những cõi ấy tự y hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào tựy dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ẩy tự y vô minh tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. Hai hạng sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người khổ thọ 
với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. Phàm phu nơi sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 

1320 . 

Người nào cõi nào tựy dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người Dục 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


281 


giói nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y 
vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 
Hai hạng người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên ngã 
mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người 
ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên. Như người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy tự y vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải tự y phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Người khổ thọ 
vói những cõi ấy tự y vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải tự y dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và hữu ái tùy miên. 

Dứt Thuận tùng (anuloma). 


1321 . 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La- 
hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà còn tự y dục ái tùy miên. 
Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn 
bực La-hán phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1322 . 



282 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc 
La-hán phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y phẫn nhuế tùy miên. 
Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y phẫn nhuế mà tự y vô minh tùy miên. Còn 
bực La-hán phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1323 . 

* Người nào phi tựy ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tựy tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Ba hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y ngã mạn tùy miên. 
Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

* Người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ẩy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1324 . 

Người nào phi tự y tà kiến tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1325 . 

Người nào phỉ tựy hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tựy hữu ái tùy miên... vò minh 
tùy miên phải chăng? Ba bậc người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y vô minh tùy 
miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1326 . 

Người nào phi tựy hữu ái tùy miên thì người ấy phi tựy vô minh tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1327 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


283 


* Người nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà tự y ngã mạn 
tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự 
y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phỉ tự y tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy miên mà tự y 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người phi tự y hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y vô minh tùy miên. Còn La-hán phi tự y dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1328 . 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy phi tựy tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bực người phi tự y hoài 
nghi tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn 
tùy miên. Bậc Bất lai phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bực La-hán phi tự y hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy phi tựy hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1329 . 

Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì người ẩy phi tựy hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng 
người phi tự y hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai phi tự y hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Còn La-hán phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên... 

1330 . 



284 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy phi tự y hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1331 . 

Người nào phỉ tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy phi tự y vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1332 . 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế phải chăng? Cõi khố thọ 
phi tự y dục ái tùy miên mà chẳng phải phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi sắc giới, 
Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi tự y dục 
ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà chẳng phải phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Cõi khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi 
ấy chẳng phải phi tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục 
ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phỉ tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y hữu ái 
tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giói nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y dục ái tùy 
miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi 
tự y dục ái tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


285 


* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ và Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi tự y 
vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1333 . 

* Cõi nào phi tự y phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự 
y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn 
cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Cõi nào phỉ tựy phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tựy tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. 
Còn cõi Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn 
cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi 
tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự 
y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1334 . 

* Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 



286 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tụ y ngã mạn tùy miên. 
Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1335 . 

Cõi nào phi tự y tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tụ y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tụ y tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1336 . 

* Cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ẩy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tụ y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài 
nghi tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tụ y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1337 . 

Cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Cõi 
Dục giới tam thọ phi tự y hữu ái tùy miên mà tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tụ y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1338 . 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giói phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tụ y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên 
mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y ngã mạn 
tùy miên mà cũng phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


287 


* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thời cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hồi phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thời cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà 
cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ phi tự y hữu ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi 
tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái 
tùy miên với phẫn nhu ế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1339 . 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy 
phi tựy tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi thùy miên, thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy 
phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị 
thọ phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự y hữu ái tùy miên và cũng 
phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
phi tựy vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

134 «. 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy phi tụy hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi... 



288 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1341 . 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi tựy hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi 
khổ thọ phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy tụ y 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi 
tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi tự 
y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên... 

1342 . 

Cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi tự y vổ minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1343 . 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên tùy miên phải chăng? Ba hạng nguời khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên mà nguời ấy cõi ấy chẳng phải phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng nguời sắc 
giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên và cũng phi tụ y phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng nguời với những cõi ấy phi 
tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là nguời nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì nguời ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên phải chăng? Ba hạng nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên mà nguời ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Nguời sắc giới, Vô sắc 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi tự y dục ái tùy miên. Hai hạng nguời và những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Ba bực nguời sắc giới, Vô sắc giới vói những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên mà nguòi ấy cõi ấy tụ y ngã mạn tùy miên. Nguời khổ thọ và bực bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà nguời ấy cõi ấy phi tự y 
ngã mạn tùy miên. Bậc Bất Lai nơi Dục giới nhị thọ và nguời sắc giới, Vô sắc giói với 
những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, mà nguời ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên. 
Chính nguời khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán và tất cả cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là nguời nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì nguời ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


289 


* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu khố thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. 
Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y hoài nghi tùy miên. Hai hạng người với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ, người sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. Còn hai bực người với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 

* Ngirời nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ẩy phi tự y hữu ái tùy miên 
phải chăng? Ba bậc người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Người khổ thọ và bực bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 
Bậc Bất lai và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và 
người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy 
miên. Còn bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự y hữu 
ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên. 
Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy 
miên. 

* Ngirời nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi tự 
y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giói tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và cũng 
phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1344 . 

* Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. 
Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 



290 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với 
những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên mà người ấy cõi ấy, tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người đó và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế 
tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và bực sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự 
y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. Cả hai hạng người với những 
cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị 
thọ, người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. Cả hai hạng người với những 
cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên phải chăng? Ba bực người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên và cũng 
phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai nơi sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục 
giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. Còn bực La-hán với những cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ và 
bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính người đó và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy 
miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam thọ và người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự 
y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


291 


Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1345 . 

* Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà kiến tùy 

miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu khô thọ với những cõi ây phi tự y 

ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và bực sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự 
y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 

miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu 
ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy 
miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên quan 
luân hồi vói những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. 
Bậc La-hán vói những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1346 . 

Người nào cõi nào phi tự y tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y tà 
kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1347 . 

* Người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên phải chăng? Ba bậc người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy miên. Chính người Dục giới tam thọ 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y 
hữu ái tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi 
tự y hữu ái tùy miên. 



292 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi tự y 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Bậc 
La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. 
Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và 
cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1348 . 

Người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy 
miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính người đó và bực bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. 
Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1349 . 

* Người nào cõi nào phỉ tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tựy ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba bực người sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã 
mạn tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị 
thọ và Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bực bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng 
phi tự y ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy 
phi tự y ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y ngã mạn tùy miên và 
phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y 
ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tự y tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi sắc giới và 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người 
ấy cõi ấy tự y hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với cõi ấy phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y hoài nghi tùy miên. Hai bực người 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


293 


với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y 
hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ với những cõi 
ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế 
tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Chính người sắc giới, 
Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên 
và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Hai bực người với những cõi ấy 
phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Ba hạng người sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái 
tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên 
và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc Bất lai nơi sắc giới và Vô sắc giới vói những cõi ấy 
phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y hữu ái tùy 
miên. Chính người Dục giới tam thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y hữu ái tùy miên. Bậc La-hán 
với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi tự y hữu 
ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy 
phi tự y hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy 
miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên. Chính người bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên với phẫn 
nhuế tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Ba bực người sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh 
tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô minh tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới tam 
thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy, tự y vô minh tùy miên. Chính người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và phi tự y vô 
minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1350 . 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy phi tựy tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ 



294 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giói nhị thọ với cõi ấy 
phi tự y hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên. Chính người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự 
y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y 
ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên. Bậc 
Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi tự y 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y 
ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi tự y hoài nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ 
thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy phi tự y hữu 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất 
lai nơi Dục giới nhị thọ và những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính người khổ thọ 
và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy 
phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phỉ tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy phi tự y vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai kho thọ với 
những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và phi 
tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1351 . 

Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi tựy hoài nghi tùy miên? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Hai hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


295 


Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. Chính người sắc giới và Vô sắc giói với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y 
ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài 
nghi tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà 
kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và 
bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự 
y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên. Bậc La- 
hán với những cõi ấy phi tự y hoài nghi tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên... 

1352 . 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ vói những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Hai 
hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y phẫn 
nhuế tùy miên. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
tự y dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên và phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên vói hoài nghi tùy miên. Bậc Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy phi tự y hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y ngã mạn tùy 
miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y 
hữu ái tùy miên và cũng phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi tự y vô minh tùy miên phải 
chàng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy tự 
y vô minh tùy miên. Chính bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy 



296 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy 
miên và cũng phi tự y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên vói hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1353 . 

Người nào cõi nào phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy phi tự y vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy tự y vô minh tùy miên. Chỉ là bực bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và phi tự y vô minh tùy 
miên. Bậc La-hán với những cõi ấy phi tự y dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng phi tự 
y vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi tự y vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi tự y dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Dứt phần tựy (tùy miên) (sãnusayavãra) 


1354 . 


PHÀN TRỪ TÙY MIÊN (Pajahanavãra) 


* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thời người ấy đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

1355 . 

* Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


297 


* Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì ngirời ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

* Người nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy đang trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

1356 . 

* Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

* Người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ẩy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1357 . 

Người nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 

1358 . 

Người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1359 . 

Người nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ẩy đang trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1360 . 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đang trừ hữu 
ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

1361 . 



298 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

* Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chàng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 

1362 . 

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đang trừ tà 
kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì chỉ 
trừ phần đồng... 

1363 . 

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy đang trừ hữu ái tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 

1364 . 

Người nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đang trừ vô minh tùy 
miên phải chàng? Không có. 

Hay là người nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? 

Đang trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1365 . 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

Hay là cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


299 


Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Khổ thọ, sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà những cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không Phải. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Khổ thọ, Sắc giới và Vô sắc giói đang trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giói nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
đang trừ dục ái tùy miên. 

1366 . 

* Cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, sắc giới và Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào đang trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ, sắc giới và Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên mà 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy 
miên và cũng đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1367 . 

* Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 



300 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng đang trừ hữu 
ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giói đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 

1368 . 

Cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1369 . 

* Cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới tam thọ đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng đang trừ hữu 
ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1370 . 

Cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. Cõi Dục giới tam thọ đang trừ vô minh tùy miên mà chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
đang trừ hữu ái tùy miên. 

1371 . 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ ngã mạn tùy miên mà 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ 
đang trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


301 


* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ hoài nghi tùy miên mà 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ 
đang trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giói đang trừ vô minh tùy miên mà 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang 
trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 

1372 . 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chàng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang 
trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy 
đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Chỉ đang trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên. Cõi Dục giói nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ 
vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. 



302 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1373 . 

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc 
giới đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ hoài 
nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên... 

1374 . 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ẩy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Đang 
trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

* Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên. 

1375 . 

Cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghỉ tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ đang trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ đang trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1376 . 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là nguời nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì nguời ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


303 


* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Tám người khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới, người ấy cõi ấy 
đang trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. Người nhị thọ 
trong Dục giới với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên chỉ trừ 
phần đồng. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì ngirời ấy cõi ẩy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

1377 . 

* Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy đang trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

Tám hạng người Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới, đang trừ hoài nghi tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính người khổ 
thọ với cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần 
đồng. 

* Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ẩy đang trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Chỉ trừ phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

1378 . 



304 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người khổ thọ và cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Chính người Dục giới 
nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới đó, người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên và 
đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng. 

* Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ với những cõi 
ấy đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên 
và cũng đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người nhị thọ với những cõi ấy 
đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 
Còn người Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng đang trừ ngã mạn tùy miên. 

1379 . 

Người nào cõi nào đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ẩy đang trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ tà 
kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1380 . 

Người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ẩy đang trừ hữu ái tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Tám hạng người Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên 
và cũng chỉ trừ hữu ái tùy miên phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải... 

1381 . 

Người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu 
ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. Còn người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng đang trừ hữu ái tùy miên. 

1382 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


305 


* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì ngirời ấy cõi ấy 
đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy 
đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế phải chăng? Tám hạng người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang 
trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ dục ái tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ 
hoài nghi tùy miên và chỉ trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng nhưng người ấy cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
đang trừ vô minh tùy miên phải chảng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

1383 . 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ẩy cõi ẩy đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Tám hạng người 
Sắc giới, Vô sắc giới luôn những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, chỉ trừ ngã mạn 
tùy miên trong phần đồng. Người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy 
miên và đang trừ dục ái tùy miên với ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với cõi ấy đang trừ 
hoài nghi tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 

* Ngirời nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 



306 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí 
thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Người 
Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên 
và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên. 

1384 . 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
vô minh tùy miên thì người ấy cõi ẩy đang trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Tám hạng người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà 
kiến tùy miên và đang trừ ngã mạn tùy miên trong phần đồng mà những người ấy cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ 
với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà kiến tùy miên và trừ dục ái tùy miên 
với ngã mạn tùy miên trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên, tà 
kiến tùy miên và đang trừ phẫn nhuế tùy miên trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên... 

1385 . ' 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ẩy đang trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ẩy đang trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ây đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến và vô minh tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên mà những người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, vô minh tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người Dục giới 
nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1386 . 

Người nào cõi nào đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


307 


miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với 
những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy 
miên và hữu ái tùy miên. Người nhị thọ cõi Dục giới với những cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. 
Người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1387 . 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chang phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, ngoài ra đó, 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo, những 
người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chang phải đang trừ 
dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và 
người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ bậc tề toàn đạo Bất 
lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên 
và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy chang phải đang trừ hữu 
ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề 
toàn đạo, những người ngoài ra chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh 
tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề toàn đạo những 
người ngoài ra chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên. 

1388 . 



308 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào chắng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn trừ hai hạng tề toàn đạo, 
những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng người tề 
toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ 
tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chang phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám 
và bậc tề toàn đạo Bất lai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ người tề toàn đạo 
Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy chang phải đang trừ 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng chăng 
phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn trừ hai 
hạng tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên mà người ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn trừ hai hạng tề toàn 
đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1389 . 

* Người nào chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ẩy chang phải đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chang phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn trừ người thứ tám và bậc tề 
toàn đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên 
và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn người thứ tám và bậc tề toàn 
đạo chí thượng, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


309 


Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1390 . 

Người nào chang phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1391 . 

Người nào chang phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chang phải đang trừ 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tê toàn đạo chí thượng chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Neu trừ ra bậc tề toàn 
đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, mới chẳng phải trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy 
miên. Neu trừ ra bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài 
ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên. 

1392 . 

Người nào chang phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ẩy chang phải đang trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1393 . 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy 
chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng chang 
phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn 
tùy miên. Còn trừ hai bực tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng 
phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 
Còn trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy 
chang phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy 
miên. Neu trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, những người ngoài ra đó, 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 



310 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Neu trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
vói phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy 
chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
chí thượng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô 
minh tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng 
phải đang trừ vô minh tùy miên mà đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Neu 
trừ ra hai bực tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, mới chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

1394 . 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy chăng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và 
người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn 
đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn 
tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng mà ngoài ra đó, 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ẩy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn 
đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy 
đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, những 
người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1395 . 

Người nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


311 


chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và tà kiến tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. 
Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Neu 
trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng phải chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên... 

1396 . 

Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy chăng phải đang trừ hữu ái 
tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy đang trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ 
tám, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên. 

1397 . 

Người nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy chang phải 
đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, Hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy 
miên mà người ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất 
lai chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra 
đó, chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. 

1398 . 

* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, thì cõi ấy chăng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới và bất liên 
quan luân hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. 



312 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ẩy chăng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khố thọ và sắc giới, Vô sắc giới chang 
phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà 
cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà 
cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ dục ái 
tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1399 . 

* Cõi nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Còn bất liên quan luân 
hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy 
miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên 
mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn bất liên quan luân hồi chẳng phải đang 
trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giói nhị thọ và sắc giới, Vô 
sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


313 


* Cõi nào chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ hữu 
ái tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Còn Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân 
hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà 
cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và bất liên quan luân hồi 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ vô minh tùy miên. Còn bất liên quan luân 
hồi chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1400 . 

* Cõi nào chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi khô thọ chăng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên 
mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Cõi khổ thọ và bất liên quan luân hồi chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh 
tùy miên phải chàng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy 
đang trừ vô minh tùy miên. Cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1401 . 

Cõi nào chang phải đang trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1402 . 

* Cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



314 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới tam thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên 
mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

* Cõi nào chang phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1403 . 

Cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. Cõi Dục giới tam thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1404 . 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy chang 
phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chang phải 
đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng 
phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc 
giới chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi 
tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chang phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên 
quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái 
tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị 
thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái 
tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


315 


* Cõi nào chắng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới chăng phải 
đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1405 . 

* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
thì cõi ấy chăng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì cõi ẩy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi 
bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1406 . 

Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và tà kiến tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1407 . 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Cõi khổ thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 
Cõi Dục giới nhị thọ chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 



316 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên với hoài nghi tùy miên. 

* Cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1408 . 

Cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy chang phải đang trừ 
vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1409 . 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khố thọ với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Còn người sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ ra bậc 
tề toàn đạo Bất lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà đang trừ dục ái 
tùy miên. Còn người sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 
Trừ ra bậc tề toàn đạo Bất lai, những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị 
thọ, người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ vói những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ nơi sắc giới, Vô sắc giói và bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và chẳng phải 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


317 


đang trừ dục ái tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, với tất 
cả cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải 
đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục 
giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Chính người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 
Trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo Bất lai, tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới luôn bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
dục ái tùy miên. Neu trừ người thứ tám và bậc tề toàn đạo Bất lai, còn những người 
ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải 
đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên mà đang trừ hữu ái tùy 
miên. Chỉ người Dục giới tam thọ, bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Neu trừ hai bậc 
tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái 
tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang 
trừ dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới luôn bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, với tất 
cả cõi ấy, cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng phải 
đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chỉ thượng nơi Dục giới tam 
thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai nơi Dục giới 
nhị thọ với cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên. Chỉ người khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới luôn bậc bất liên quan luân 



318 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên. Trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi 
ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên. 

1410 . 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chằng 
phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế 
tùy miên mà đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà cũng chẳng phải đang trừ 
ngã mạn tùy miên. Neu trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người 
khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chang 
phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên mà đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người 
khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ, sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên mà người 
ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giói tam thọ và bậc bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


319 


Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người 
khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới luôn 
bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy chang 
phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới vói những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan 
luân hồi với cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ vô minh tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người 
khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Chỉ người Dục giới nhị thọ, sắc giới, Vô sắc giới và bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người 
ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1411 . 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chang 
phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi 
Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ 
và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và 
người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên. 

* Ngirời nào cõi nào chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ẩy cõi ấy chang 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chàng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi 



320 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy 
cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ, bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên phải chàng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người kho 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang 
trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Neu trừ 
bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1412 . 

Người nào cõi nào chăng phải đang trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1413 . 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên mà người 
ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Chỉ người Dục giói tam thọ và bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam 
thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy 
miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi 
tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang 
trừ vô minh tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ phẫn nhuế tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


321 


Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giói tam 
thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn tất cả 
người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

1414 . 

Người nào cõi nào chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng 
phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ vô minh tùy miên. Chỉ người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Neu trừ 
bậc tề toàn đạo chí thượng, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1415 . 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì 
người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Chỉ người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ ngã 
mạn tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn 
đạo, tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Ngirời nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì 
người ấy cõi ấy chang phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài 
nghi tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài 



322 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ bậc tề toàn đạo Bất lai 
và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì 
người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí 
thượng nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hữu ái tùy miên. Người Dục giới 
tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. Neu trừ hai bậc 
tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn 
đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với 
dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà 
người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất 
cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì 
người ẩy cõi ấy chăng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
chí thượng nơi Dục giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh 
tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Neu 
trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn 
đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên 
với dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


323 


miên. Còn người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 
Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên. 

1416 . 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên thì ngirời ấy cõi ẩy chăng phải đang trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Người thứ tám noi Dục giới tam thọ, người sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn 
tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi 
với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã 
mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn 
đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải 
đang trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang 
trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng noi 
Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang 
trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ 
tám, còn tất cả người ngoài ra với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên thì người ấy cõi ẩy chang phải đang trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người noi Dục giói nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những 



324 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục 
giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và 
bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Neu 
trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra với tất cả cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã 
mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Bực tề toàn đạo Chí Thương, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô 
minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra dó với những cõi 
ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ 
dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên. 

1417 . 

Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy chăng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng 
phải đang trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc 
giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị 
thọ, người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


325 


chẳng phải đang trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với tà kiến tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn 
đạo và người thứ tám còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ hoài nghi tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên... 

1418 . 

* Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy chang phải đang 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến 
tùy miên với hoài nghi tùy miên. Như người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề 
toàn đạo Bất lai, người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, 
dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người 
ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người 
Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng 
nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
đang trừ ngã mạn tùy miên. Người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Neu 
trừ hai bậc tề toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi 
ấy chẳng phải đang trừ hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào chang phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ấy chang phải đang 
trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với 
những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy 
miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ 
tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên với hoài nghi tùy miên 
và cũng chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 



326 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề 
toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà 
người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người 
Sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Neu trừ hai bậc tề 
toàn đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải 
đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1419 . 

Người nào cõi nào chăng phải đang trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chăng phải đang trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và 
người khổ thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà 
người ấy cõi ấy đang trừ vô minh tùy miên. Người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ vô 
minh tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra 
đó với những cõi ấy chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy 
chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục 
giới tam thọ và sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên với hữu ái tùy miên 
mà người ấy cõi ấy đang trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Người bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng 
phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy 
chẳng phải đang trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy đang trừ dục ái tùy miên. Người sắc giới, Vô sắc 
giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy chẳng phải đang trừ vô minh tùy 
miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. Neu trừ hai bậc tề toàn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


327 


đạo với người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy chẳng phải đang 
trừ vô minh tùy miên và cũng chẳng phải đang trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên với hữu ái tùy miên. 

Dứt phần trừ tùy miên. 


1420 . 


PHẦN ĐẠT TRỪ (PARINNAVARA) 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ẩy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chàng? 
Đạt trừ phần tương đồng. 

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

1421 . 

* Người nào đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 


* Người nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 


* Người nào đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ẩy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

1422 . 

* Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Không phải. 



328 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1423 . 

Người nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1424 . 

Người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ẩy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

1425 . 

Người nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1426 . 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái 
tùy miên... vô minh tùy miên phải chàng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

1427 . 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ẩy đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


329 


Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1428 . 

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì ngirời ẩy đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Đạt trừ tà kiến tùy 
miên. Còn dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên đạt trừ trong phần 
đồng... 

1429 . 

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1430 . 

Người nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Chỉ đạt trừ ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1431 . 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ 
dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt 
trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy, 
không có đạt trừ dục ái tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng có đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không phải. 



330 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy, 
không có đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng có đạt trừ dục ái tùy miên. 

1432 . 

* Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không phải. 

* Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi Dục giói nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài 
nghi tùy miên và cũng có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không phải. 

* Cõi nào có đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn Cõi khổ thọ có đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1433 . 

* Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi sắc giói, Vô sắc giới có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ hữu 
ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giói có đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng có đạt 
trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


331 


* Cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh 
tùy miên và cũng có đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1434 . 

Cõi nào có đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chàng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1435 . 

* Cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có 
đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng có đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1436 . 

Cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ có đạt trừ vô minh tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt 
trừ hữu ái tùy miên. Cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên và cũng có 
đạt trừ hữu ái tùy miên. 

1437 . 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ ngã mạn tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới 
nhị thọ có đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục 
giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có 



332 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phân nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới 
nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên với phẫn nhuế tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên. 

1438 . 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
có đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới có đạt trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1439 . 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì cõi ẩy có đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


333 


Hay là cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc 
giới có đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy 
chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có 
đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà 
cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi khổ thọ có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên... 

1440 . 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới đạt trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. 

* Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục 
giới nhị thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Cõi khổ thọ có đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1441 . 

Cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy có đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới có đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải có 
đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ có đạt trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên. Cõi khổ thọ có 
đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải có đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1442 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Không phải. 



334 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không có. 

* Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy, không có đạt trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên mà dục ái tùy miên có đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào có đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không phải. 

1443 . 

* Ngtrời nào cõi nào có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ẩy có đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào có đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy có đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, còn phẫn nhuế tùy miên đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chàng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Ngtrời nào cõi nào đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


335 


1444 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi 
tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người Dục 
giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy đạt trừ hoài nghi tùy miên 
mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng. 

* Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, 
đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. 
Chính là người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô 
minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh 
tùy miên và cũng đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

1445 . 

Người nào cõi nào đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ẩy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1446 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì ngirời ấy cõi ẩy, đạt trừ hữu ái tùy 
miên phải chàng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy có đạt trừ 
hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là 
người Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà hữu 
ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Đạt trừ trong phần đồng. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Không phải. 

1447 . 

Người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 



336 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ hữu ái tùy 
miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng đạt trừ hữu ái tùy miên. 

1448 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 
đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải. 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 
đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Người thứ tám và bực sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt 
trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, 
nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ 
với những cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chỉ đạt trừ trong 
phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải (no). 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt 
trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có ịnatthi). 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không phải (no). 

1449 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy, đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không 
có (natthi). 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên... phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy 
miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ đạt trừ hoài nghi tùy 
miên và dục ái tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng 
người ấy cõi ấy có đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ đạt trừ hoài 
nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi 
ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên, 
thì người ấy cõi ấy đạt trừ hữu ải tùy miên phải chăng? Không có 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


337 


Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên 
thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí 
thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Chính 
là người Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô 
minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. 

1450 . 

Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? 
Người thứ tám nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, tà kiến tùy miên mà ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người 
ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy có đạt trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà 
dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chỉ đạt trừ trong phần đồng, nhưng người ấy cõi 
ấy, không đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đạt 
trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên đạt trừ trong phần 
đồng, nhưng người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên... 

1451 . 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ẩy, đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi ấy, đạt 
trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là 
Dục giới nhị thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy, không đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1452 . 



338 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào cõi nào đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên 
và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người khổ thọ với những 
cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Chính là 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

Dứt thuận tùng ịanuloma). 


1453 . 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ẩy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn trừ ra hai hạng người tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy 
miên. Còn trừ hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy miên mà đạt trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn trừ bực tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, tất cả người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục 
ái tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ẩy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên mà 
đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi 
đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


339 


miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên.' 

1454 . 

* Người nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ ra hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phỉ đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ẩy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Người thứ tám phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ 
bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phỉ đạt trừ phân nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... 
vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra 
đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Còn trừ ra hai bậc tề toàn đạo, những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1455 . 

* Người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà đạt 
trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những 
người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Ngirời nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1456 . 



340 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ tà kiến tùy 
miên phải chăng? Phải rồi... 

1457 . 

Người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên 
mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh 
tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, 
phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

1458 . 

Người nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1459 . 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng 
phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phỉ đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ 
tà kiến tùy miên hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai 
và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn 
nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi 
tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai 
và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bực tề toàn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


341 


đạo còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy 
miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai hạng tề toàn đạo, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên. 

1460 . 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ẩy phi đạt trừ vô minh tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ 
tám phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy 
đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tề toàn 
đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai phi đạt 
trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. Trừ hai bực tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1461 . 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên thì người ẩy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Bực tề 
toàn đạo Bất lai phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên 
mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy. Bực tề toàn đạo chí thượng phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà đạt 
trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bực tề toàn đạo và người thứ tám, còn những người 
ngoài ra đó, phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. 

1462 . 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải 



342 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chăng? Người thứ tám phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tề 
toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề 
toàn đạo và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. 

1463 . 

Người nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên thì người ẩy phi đạt trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đạt trừ vô minh tùy miên, thì người ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Tám hạng người phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, hữu ái tùy miên mà đạt trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai phi đạt trừ vô minh tùy miên, ngã 
mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà đạt trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ ba bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó, phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên. 


1464 . 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy, đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Còn cõi Sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
phi đạt trừ dục ái tùy miên. Còn cõi sắc giới, Vô sắc giới và cõi bất liên quan luân hồi 
phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi 
đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất hên quan luân 
hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


343 


* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ 
hữu ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải đạt trừ 
dục ái tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên mà cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1465 . 

* Cõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi 
đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi 
phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi Dục giới nhị thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân 
hồi phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 



344 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1466 . 

* Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt 
trừ ngã mạn tùy miên. Còn Cõi khổ thọ và cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vò minh tùy miên phải 
chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô 
minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng 
phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1467 . 

Cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 

1468 . 

* Cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt 
trừ hoài nghi tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ hoài nghỉ tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1469 . 

Cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ vò minh tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới tam thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


345 


Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1470 . 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân 
hồi phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chàng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và cũng 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân 
hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy 
miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái 
tùy miên. Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Còn cõi bất 
liên quan luân hồi phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1471 . 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi 
ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



346 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi 
ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Cõi Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. Còn cõi bất liên quan 
luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi 
ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1472 . 

Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1473 . 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghỉ tùy miên thì cõi ẩy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Cõi 
Dục giới nhị thọ phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà cõi ấy chẳng phải 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 
Còn cõi bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên. 

* Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

1474 . 

Cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ẩy phỉ đạt trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1475 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


347 


* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn 
đạo Bất lai, còn những người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ phẫn nhuế tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. Trừ 
bậc tề toàn đạo Bất lai, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên. Trừ hai bậc người tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi 
đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai, người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái 
tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ ra 
bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới, vị bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người sắc giới, Vô sắc giới với 



348 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu 
ái tùy miên. Chính là người Dục giói tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề 
toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục 
ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Trừ hai hạng tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó, phi đạt trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giói tam thọ và bậc sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai 
bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó, phi đạt trừ dục ái tùy miên và cũng 
phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
dục ái tùy miên. Chính là người khổ thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó vói những cõi ấy phi đạt trừ 
vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên. 

1476 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy 
phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giói và vị bất liên quan luân hồi 
vói những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi đạt trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ 
và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


349 


cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc 
tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi 
ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn tất cả người 
ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phỉ đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu 
ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn 
đạo còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người Khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Chính là người Dục giói nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Trừ hai bậc người tề toàn đạo, còn tất cả người ngoài ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Ngirời nào cõi nào phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người Dục giới tam thọ và vị 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ 
hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn 
nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới và vị bất 
liên quan luân hồi vói những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ 
phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1477 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ 



350 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt 
trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, nơi Dục giới nhị thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người 
ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã 
mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi vói những cõi ấy 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo 
chí thượng còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên 
và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người khổ thọ với những cõi 
ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn những 
người ngoài ra đó vói những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ 
vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1478 . 

Người nào cõi nào phi đạt trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1479 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng, người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ 
bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


351 


phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi 
ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn 
đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ và người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ 
bậc tề toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những 
cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề 
toàn đạo chí thượng và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi 
ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

1480 . ’ " 

Người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới tam thọ với những cõi 
ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ vô minh tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo chí thượng, còn các hạng người ngoài ra đó 
với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1481 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên phải chảng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 
Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục 
ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc 
tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra đó, những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài ra 



352 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đó với những cõi ấy phi đạt trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuế tùy miên. 

* Ngirời nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi 
Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ bậc tề toàn 
đạo Bất lai và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên. Trừ bậc tề toàn đạo Bất lai và người thứ tám, còn các 
hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt 
trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng và người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Chính là người Dục giới 
tam thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn 
các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với phẫn nhuế 
tùy miên và cũng phi đạt trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai và người 
khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất 
liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng người ngoài 
ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới 
tam thọ và người người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là ngưò'i bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


353 


đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên với 
phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên 
quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái 
tùy miên với phẫn nhuế tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn những người ngoài ra 
đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên 
với phẫn nhuế tùy miên. 

1482 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ẩy cõi ấy phi đạt trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với 
những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã mạn tùy miên và 
cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn 
những hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên với ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ, người sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người khổ thọ và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 
Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn các hạng người ngoài ra đó với những 
cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Ngtrời nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 



354 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là người khổ thọ và bậc bất liên quan 
luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn các hạng 
người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phỉ đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ẩy phi đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí 
thượng khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy miên. Chính 
người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn 
đạo, còn các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo 
Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. 
Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy 
phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên 
và ngã mạn tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo, còn tất cả hạng người ngoài ra đó với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1483 . 

Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Bực tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc 
giới, Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và tà kiến tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn 
tùy miên. Chính là người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


355 


đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn 
các hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hoài nghi tùy miên và cũng 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên... 

1484 . 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuể tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu 
ái tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và vô minh tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên 
và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc giới và 
bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt 
trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo chí thượng nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi 
đạt trừ hữu ái tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ ngã mạn tùy miên. Chính là 
người khổ thọ và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn tất 
cả người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ hữu ái tùy miên và cũng phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, phân nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ẩy phi 
đạt trừ vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những 
cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô minh tùy 
miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn 
tất cả hạng người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và cũng phi đạt trừ 
vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 



356 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới 
với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và 
ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên. Chính là người bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với 
những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, 
Vô sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, còn 
những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên. 

1485 . 

Người nào cõi nào phi đạt trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
vô minh tùy miên phải chăng? Bực tề toàn đạo chí thượng khổ thọ với những cõi ấy 
phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, 
hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ vô 
minh tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, 
hữu ái tùy miên và cũng đạt trừ vô minh tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người 
thứ tám, còn những người ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái 
tùy miên và cũng phi đạt trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đạt trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đạt trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Người thứ tám nơi Dục giới tam thọ và bậc 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đạt trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Chính là bậc bất liên quan luân 
hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên. Bậc tề toàn đạo Bất lai khổ thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu 
ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ phẫn nhuế tùy miên. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải phi đạt trừ dục ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô 
sắc giới và bực bất liên quan luân hồi với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên 
và cũng phi đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. Trừ hai bậc tề toàn đạo và người thứ tám, 
còn các hạng ngoài ra đó với những cõi ấy phi đạt trừ vô minh tùy miên và cũng phi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


357 


đạt trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. 

Dứt phần đạt trừ (parinhavara). 


1486 . 


PHẰN ĐÃ TRỪ (PAHINAVARA) 


* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 


* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La- 
hán đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy 
miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy 
miên. Còn bậc La Hàn đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1487 . 

* Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Bậc Bất Lai đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn bậc La-hán đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

* Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ phẫn nhuế 
tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên. 


* Người nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh 
tùy miền phải chăng? Bậc Bất Lai đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô 
minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy 
miên. 



358 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1488. 

* Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên. Còn với bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1489. 

Người nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ẩy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi! 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1490. 

Người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ẩy đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy 
miên phải chàng? Ba hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô 
minh tùy miên. Còn bậc La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy 
miên. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1491. 

* Người nào đã trừ hữu ải tùy miên thì người ẩy đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi! 

* Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Phải rồi! 

1492. 

* Người nào dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ thì người ấy ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Bậc Bất Lai, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn 
trừ mà chẳng phải với vị ấy ngã mạn tùy miên được đoạn trừ. Còn bậc La-hán, dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên được đoạn trừ và ngã mạn tùy miên cũng được đoạn 
trừ. 

Hay là người nào ngã mạn tùy miên được đoạn trừ thì người ấy dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi! 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy miên mà chẳng phải 
đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên vói phẫn nhuế tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


359 


* Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì người ấy đã trừ hữu ái tùy 
miên... vô minh tùy miên phải chăng? Bực Bất lai đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1493. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì người 
ấy đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 
Bậc Bất lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà 
chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

* Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người ấy 
đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1494. 

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên thì người ấy đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Hai hạng người đã 
trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. Bậc Bất lai đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. 
Còn La-hán đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và tà kiến tùy miên... 

1495. 

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

1496. 

Người nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1497. 



360 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải chăng? 
Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Trong cõi sắc giới, Vô sắc giới này đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên 
chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi Dục giói nhị thọ đã trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ và trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy 
miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài 
nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Chang 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ẩy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên phải chăng? 
Cõi khổ thọ và trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên 
chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

1498. 

* Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giói nhị thọ và trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ 
đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


361 


* Cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Cõi Dục giới nhị thọ và trong sắc giới, Vô sắc giói đã trừ vô minh tùy miên 
mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Cõi khổ thọ 
đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1499 . 

* Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ và trong sắc giới, Vô sắc giói đã 
trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Trong 
cõi Dục giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. Còn sắc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ 
hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

* Cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn cõi Dục giới nhị thọ trong sắc giới, Vô sắc giới đã 
trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

1500 . 

Cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ẩy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

1501 . 

* Cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chàng? 
Trong cõi Dục giới tam thọ đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên 
nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong cõi sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

* Cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

1502 . 



362 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Trong Dục giới tam thọ đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã 
trừ hay không đã trừ. Còn trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên và cũng 
đã trừ hữu ái tùy miên. 

1503 . 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy, đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn trong Dục 
giới nhị thọ đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài nghi tùy miên mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong 
Dục giói nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chàng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục 
giới đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

1504 . 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy, đã 
trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ hoài 
nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


363 


không đã trừ. Trong khổ thọ đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục 
ái tùy miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy, đã 
trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên còn dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy, đã 
trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã 
trừ. Trong Cõi khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

1505 . 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên thì cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc 
giới đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong cõi Dục 
giới nhị thọ đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Trong Cõi 
khổ thọ đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên, ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ... 

1506 . 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? Trong 
Sắc giới, Vô sắc giới đã có trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. 

* Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Trong Sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã 
trừ hay không đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn Cõi khổ thọ chẳng nên nói đã trừ hay 



364 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


không đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1507 . 

Cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên 
phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Cõi Dục giói nhị thọ đã trừ vô minh 
tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Nhu 
trong Cõi khổ thọ đã có trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng 
nên nói đã có trừ hay không có trừ... 


1508 . 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là nguời nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì nguời ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên 
mà nguời ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn bậc La-hán nơi Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

Hay là nguời nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì nguời ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ 
ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là 
nguời nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ 
dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nguời nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì nguời ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Hai bục nguời khổ thọ và nguời sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Chính nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà nguời ấy 
cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Nhu hai hạng nguời khổ thọ và nguời sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng 
nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã 
trừ tà kiến tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghỉ tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


365 


Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên phải chăng? Hai hạng người khổ thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên chớ nên nói đã trừ hay không đã 
trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ vói những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên. Như hai hạng người khổ thọ và bực 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. Còn chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Còn La-hán nơi Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy, đã trừ dục ái tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên phải chăng? Bực La-hán khổ thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã 
trừ dục ái tùy miên. 

1509 . 

* Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Chớ nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Ngirời nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chớ nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Chính người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn hai hạng người 
Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người 
khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà 



366 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh tùy miên. Bậc La-hán khổ thọ với những 
cõi ấy, đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ phẫn 
nhueTùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ và nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói 
đã trừ hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1510 . 

* Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Ba hạng người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục 
giới nhị thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Như bậc La-hán khổ thọ với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay 
không đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với những cõi 
ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Bực La-hán nơi Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy 
miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Bậc người nơi sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy 
miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? La-hán khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà 
ngã mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính người Dục giới nhị 
thọ và bậc Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã 
trừ ngã mạn tùy miên. 

1511 . 

Người nào cõi nào đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến 
tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1512 . 

* Người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Ba bậc người Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính hạng người 
Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải đã trừ hữu ái tùy miên. Như bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


367 


đã trừ. Chính là bực người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ và bực sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ vô minh 
tùy miên. Bậc La-hán Dục giới tam thọ và nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng đã trừ vô minh tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

1513 . 

Người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Bực La-hán nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên mà 
chẳng nên nói đã trừ hay không trừ hữu ái tùy miên. Chính là người sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và cũng đã trừ hữu ái tùy miên. 

1514 . 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy, 
đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy, đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 
đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Hai hạng người nơi sắc giới và Vô sắc 
giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái 
tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính 
người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng 
phải đã trừ. Hai hạng người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi 
tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng 
phải đã trừ. Chính là người Dục giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và 
dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 



368 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy, 
đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi ấy, 
đã trừ vổ minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô 
minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
chẳng phải đã trừ. 

1515 . 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy, đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Hai bậc người sắc 
giới và Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không 
thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, 
đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không 
thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy 
miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải 
đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và 
dục ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và 
ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay 
chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ 
hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ẩy, đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


369 


Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, 
còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, 
Vô sắc giới vói những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính 
là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên 
và ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng 
phải đã trừ. 

1516 . 

Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên phải chăng? Hai 
hạng người nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà 
kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy 
miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên, còn 
phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ 
thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên và tà kiến tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải đã trừ ngã mạn tùy miên. Còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không nên 
nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã 
trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên và tà kiến tùy miên, mà người ấy cõi ấy, chẳng 
phải đã trừ ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng 
phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không 
nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Bậc La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không nên nói đã trừ 
hay chẳng phải đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ hoài nghi tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên,và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy 
miên không nên nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

1517 . 



370 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Đã trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

* Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, đã trừ vô minh 
tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính là người Dục giới 
nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ 
hay không đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã 
mạn tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

1518 . 

Người nào cõi nào đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy, đã trừ dục ái tùy 
miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bực La-hán nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và 
hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay 
không đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. Chính 
là người khổ thọ với những cõi ấy, đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy 
miên chẳng nên nói đã trừ hay không đã trừ. 

Dứt thuận tùng 


1519 . 

* Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


371 


Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba 
hạng người phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên. Ba 
hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

1520 . 

* Người nào phỉ đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên. Còn ba bậc người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên. 

* Người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy phi đã trừ tà kiến tùy miên... 
hoài nghỉ tùy miên phải chăng? 2 bực người phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ 
hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng 
người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1521 . 

* Người nào phỉ đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 



372 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

1522 . 

Người nào phỉ đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên 
phải chăng? Phải rồi... 

1533 . 

Người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ẩy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba bực người phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy 
miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên. 

1524 . 

Người nào phỉ đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1525 . 

* Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn 3 bực người phi đã trừ ngã mạn tùy miên 
và phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phi đã trừ tà 
kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai bực người phi đã trừ dục ái tùy 
miên và phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ 
dục ái tùy miên với phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy phỉ đã trừ 
hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên mà đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Ba bậc người phi đã trừ vô minh tùy miên và 
cũng phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. 

1526 . 

* Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì 
người ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chàng? Hai hạng người 
phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ hoài 
nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên với ngã 
mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


373 


Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì người 
ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên... vô minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên. Còn 
ba hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên. 

1527 . 

Người nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên thì người ẩy phỉ đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1528 . 

Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên và hoài nghỉ tùy miên thì người ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên...Vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục ái 
tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Hai hạng người 
phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô 
minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. 

1529 . 

Người nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến 
tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ẩy phỉ đã trừ vô minh tùy 
miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, 
phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bực Bất lai phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và 
hữu ái tùy miên, mà đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và 
hoài nghi tùy miên. Hai hạng người phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà người ấy đã trừ tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài 
nghi tùy miên và hữu ái tùy miên. 

1530 . 

* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Chẳng nên nói đã trừ hay phi đã trừ. 



374 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giói phi đã trừ hoài nghi tùy miên 
mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ 
phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ và cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên mà 
dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ phi 
đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

1531 . 

* Cõi nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phi đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Trong cõi Dục giói nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong Cõi 
khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Cõi nào phỉ đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên phải 
chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phỉ đã trừ phân nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải 
chàng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên 
phải chăng? Trong cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


375 


miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1532 . 

* Cõi nào phỉ đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên 
phải chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà ngã mạn tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc 
giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Cõi nào phỉ đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? 
Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phỉ đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải 
chăng? Trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không 
thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong cõi Dục giới nhị thọ và sắc giới, Vô sắc giói 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

1533 . 

Cõi nào phi đã trừ tà kiến tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phải rồi... 

1534 . 

* Cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Trong cõi Dục giới tam thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên 
không thể nói đã trừ hay không đã trừ. Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải 
chăng? Phải rồi. 

* Cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải 
chàng? Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên 
phải chăng? Phải rồi. 

1535 . 

Cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải 
chăng? Trong Dục giới tam thọ phi đã trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không 



376 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Còn trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đã trừ hữu ái tùy miên. 

1536 . 

* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà 
phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Trong cõi Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chàng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và dục ái tùy miên mà phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô 
minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 

1537 . 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ấy 
phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói 
đã trừ hay phi đã trừ. Như trong Cõi khổ thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


377 


* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy 
phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
hữu ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên thì cõi ẩy 
phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Nhu trong Dục giới nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy 
miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Nhu trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1538 . 

Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến 
tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ hoài nghỉ tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô 
sắc giới phi đã trừ hoài nghi tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới 
nhị thọ phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy 
miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Cõi khổ thọ 
phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và tà kiến tùy miên mà dục ái tùy 
miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ... 

1539 . 

* Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Phi đạt trừ ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên thì cõi ấy phỉ đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không 
có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Trong Sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và vô minh 
tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Cõi Dục giói nhị thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Nhu trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy 



378 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1540 . 

Cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì cõi ẩy phi đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn 
nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy 
miên phải chăng? Trong sắc giới, Vô sắc giới phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn 
tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên 
và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Trong Dục giới nhị thọ phi 
đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài 
nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Nhu trong Cõi khổ thọ phi đã trừ vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà 
kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1541 . 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi đã trừ phẫn nhuế 
tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là nguời nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì nguời ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nguời nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì nguời ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bục Bất lai nơi sắc giói, Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính 
là nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà đã trừ dục 
ái tùy miên. Ba bực nguời sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là nguời Dục 
giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái 
tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ẩy cõi ấy phi đã trừ tà kiến tùy 
miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng nguời Dục giới nhị thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục 
giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ dục ái tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên. 

Hay là nguời nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì nguời ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và nguời sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ 
hay phi đã trừ. Chính là nguời Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy 
miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


379 


Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai khổ thọ và người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên mà người ấy cõi ấyđã trừ dục ái tùy miên. Ba hạng người khổ thọ và người sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy 
phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ dục ái tùy miên. 

1542 . 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Hai hạng người kho thọ với những cõi ấy 
phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên mà đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu khổ thọ 
với những cõi ấy phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu Dục giới nhị thọ và người sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi Dục giới nhị thọ và người sắc giới, 
Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên mà đã trừ phẫn nhuế tùy miên. Ba hạng người Dục giới nhị thọ và 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên. 

1543 . 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà kiến 
tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới nhị thọ và sắc 



380 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


giới, VÔ sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy 
chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới nhị thọ và sắc 
giới, Vô sắc giói với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu khổ thọ và với những cõi ấy phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên, còn ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ, bực sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ẩy cõi ấy phi đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Bốn bực người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên, còn hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và cũng phi đã trừ 
hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ ngã 
mạn tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
ngã mạn tùy miên phải chăng? Bốn hạng người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên mà ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người 
Dục giới nhị thọ, bậc sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên và cũng phi đã trừ ngã mạn tùy miên. 

1544 . 

Người nào cõi nào phỉ đã trừ tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ tà 
kiến tùy miên phải chăng? Phải rồi... 

1545 . 

* Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái 
tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và cũng phi đã trừ 
hữu ái tùy miên. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài 
nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi 
đã trừ hữu ái tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 
Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên và 
cũng phi đã trừ hoài nghi tùy miên. 

* Người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên phải chăng? Ba hạng người Dục giới tam thọ, bực sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


381 


đã trừ hoài nghi tùy miên. Còn phàm phu nơi Dục giới tam thọ và bậc sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên. 

1546 . 

Người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
hữu ái tùy miên phải chăng? Bốn hạng người Dục giới tam thọ với những cõi ấy phi đã 
trừ vô minh tùy miên mà hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và cũng phi 
đã trừ hữu ái tùy miên. 

1547 . 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ ngã mạn tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ 
dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Ba hạng 
người Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên, còn dục ái 
tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ ngã mạn tùy miên và dục ái tùy miên, còn 
phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Ngirời nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay 
phi đã trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ấy cõi 
ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

* Ngirời nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên thì người ẩy cõi 
ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc 
giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế 
tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 



382 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ 
dục ái tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Ba hạng người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và dục 
ái tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà dục 
ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1548 . 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ẩy phỉ đã trừ tà kiến tùy miên... hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phàm phu nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái 
tùy miên và ngã mạn tùy miên mà phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên và phẫn 
nhuế tùy miên mà dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Phi đã trừ ngã mạn 
tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy 
miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên và ngã mạn tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy 
miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 
Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã 
mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, còn phẫn 
nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những 
cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn 
nhuế tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi 
đã trừ. Ba hạng người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy 
miên và ngã mạn tùy miên mà dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


383 


tùy miên, phẫn nhuế tùy miên còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói 
đã trừ hay phi đã trừ. 

1549 . 

Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên 
và tà kiến tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên phải chăng? 
Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên phải 
chăng? Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy 
miên, ngã mạn tùy miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với 
những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và tà 
kiến tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 
Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ hoài nghi tùy miên, phẫn nhuế tùy 
miên và tà kiến tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể nói đã 
trừ hay chẳng phải đã trừ... 

1550 . 

* Người nào cõi nào phi đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ hữu ái tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ dục 
ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên phải chăng? Ba bậc người sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ hữu 
ái tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy 
miên, hoài nghi tùy miên còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã 
trừ hay chẳng phải đã trừ. Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã 
trừ hữu ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay chẳng phải đã trừ. 

* Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phân nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên thì người ẩy cõi ẩy phỉ đã trừ vô minh tùy miên 
phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi 
tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục 
ái tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh 
tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy 
miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên không thể nói đã 
trừ hay phi đã trừ. Hai bực người nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà 
kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không 



384 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng 
phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên không 
thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến 
tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên không thể 
nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã 
trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà 
dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là 
người Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 
vô minh tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên mà dục ái 
tùy miên, ngã mạn tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

1551 . 

Người nào cõi nào phỉ đã trừ dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên thì người ấy cõi ẩy phi đã trừ 
vô minh tùy miên phải chăng? Không có. 

Hay là người nào cõi nào phi đã trừ vô minh tùy miên thì người ấy cõi ấy phi đã trừ 
dục ái tùy miên, phẫn nhuế tùy miên, ngã mạn tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên và hữu ái tùy miên phải chăng? Bực Bất lai nơi sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên mà 
người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn dục 
ái tùy miên và phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người 
Dục giới nhị thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và ngã mạn tùy miên 
mà người ấy cõi ấy chẳng phải phi đã trừ dục ái tùy miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi 
tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã 
trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên mà người ấy 
cõi ấy chẳng phải phi đã trừ phẫn nhuế tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy 
miên, còn dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ 
hay phi đã trừ. Hai hạng người nơi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô 
minh tùy miên, ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên, mà người ấy cõi ấy chẳng phải 
phi đã trừ tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên và phẫn nhuế tùy 
miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính người Dục giới nhị thọ với những cõi 
ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên và ngã mạn tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên. Còn phẫn nhuế tùy 
miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ 
với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên và phẫn nhuế tùy miên mà người ấy cõi 
ấy chẳng phải phi đã trừ tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn dục ái tùy miên, 
ngã mạn tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Phàm phu 
nơi Sắc giới và Vô sắc giới với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, ngã mạn tùy 
miên, tà kiến tùy miên, hoài nghi tùy miên và hữu ái tùy miên mà dục ái tùy miên và 
phẫn nhuế tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người Dục giới nhị 
thọ với những cõi ấy phi đã trừ vô minh tùy miên, dục ái tùy miên, ngã mạn tùy miên, 
tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên, còn phẫn nhuế tùy miên và hữu ái tùy miên 
không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. Chính là người khổ thọ với những cõi ấy phi đã trừ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


385 


vô minh tùy miên, tà kiến tùy miên và hoài nghi tùy miên mà dục ái tùy miên, ngã mạn 
tùy miên và hữu ái tùy miên không thể nói đã trừ hay phi đã trừ. 

Dứt phần đã trừ (pahinavara). 


1552 . 


PHÀN VẪN SANH ị UPPAJJANA VARA) 


* Dục ái tùy miên có thế sanh đến người nào thì phân nhuế tùy miên có thế sanh đến 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 


Hay là phẫn nhuế tùy miên có thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh 
đến người ấy phải chăng? Phải rồi. 


* Dục ái tùy miên có thế sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên có thế sanh đến 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ngã mạn tùy miên có thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên có thể sanh 
đến người ấy phải chăng? Bực Bất lai, ngã mạn tùy miên có thể sanh đến mà dục ái tùy 
miên không thể sanh đến người ấy; còn ba hạng người, ngã mạn tùy miên có thể sanh 
đến và dục ái tùy miên cũng có thể sanh đến. Nên sắp ra rộng.. 

1553 . 

* Dục ái tùy miên không thế sanh đến người nào thì phân nhuế tùy miên không thê sanh 
đến người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là phẫn nhuế tùy miên không thể sanh đến người nào thì dục ái tùy miên không 
thể sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi. 


* Dục ái tùy miên không thế sanh đến người nào thì ngã mạn tùy miên không thế sanh 
đến người ấy phải chăng? Bực Bất lai, dục ái tùy miên không thể sanh đến, mà ngã 
mạn tùy miên chẳng phải không sanh đến. Còn bậc La-hán, dục ái tùy miên không thể 
sanh đến và ngã mạn tùy miên cũng không sanh đến. 

Hay là ngã mạn tùy miên không thể sanh đến người nào thì thời dục ái tùy miên chẳng 
sanh đến người ấy phải chăng? Phải rồi. Nên sắp ra cho rộng.. 

Dứt phần vẫn sanh (uppajjanavara). 


1554 . 


PHÀN GIỚI (DHATUVARA) 


* Người tử biệt cõi Dục giới sanh lại cõi Dục giới tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 



386 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

1555 . 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh lại cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy 
miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

1556 . 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 

Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 

Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giói sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới,phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


387 


* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

1557 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

1558 . 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? 
Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

1559 . 



388 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ theo bao 
nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo 
bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới, cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

1560 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới, cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giói sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


389 


* Người tử biệt cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

1561 . 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy 
miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới cõi phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc 
giới thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên 
diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 

1562 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì tùy miên ngủ theo 
bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất bao 
nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 



390 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giói 
thì tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt 
mất bao nhiêu? 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới thì 
tùy miên ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên không ngủ theo bao nhiêu? Tùy miên diệt mất 
bao nhiêu? 

1563 . 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. 
Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên đang diệt 
không có. 

* Người tử biệt cõi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1564 . 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, 
cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. 
Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Dục giói thì tùy miên ngủ theo bảy thứ. Còn 
tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


391 


* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới, phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ 
theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1565 . 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh lại cõi sắc giói thì không có. Còn sanh xuống thấp 
nơi cõi Dục giới đều có đủ cả 7 tùy miên ngủ theo, tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên ngủ theo cả 
bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi Vô sắc giới thì không có; 
Sanh xuống thấp nơi cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt 
mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới, phi sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 



392 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1566 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Dục giới, thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi sắc giới, có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới, có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới, có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ 
theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo đủ bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1567 . 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi Sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy miên ngủ theo bảy 
thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo ba 
thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


393 


* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1568 . 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ 
theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy miên ngủ theo 
bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người tùy miên ngủ 
theo bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo 
ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới phi sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1569 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 



394 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 

tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 

tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 

tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 

tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới 
có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc 
có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1570 . 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Dục giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. Còn tùy miên diệt mất 
không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


395 


* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới có người 
tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người 
tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, 
hoặc có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc 
giới có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, hoặc có người tùy miên ngủ theo năm thứ. 
Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới 
có người tùy miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc 
có người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

1571 . 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ 
theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi sắc giới thì không có ; sanh 
xuống thấp nơi Cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất 
không có 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi Vô sắc giới có người tùy miên 
ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy miên 
ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới có người tùy 
miên ngủ theo bảy thứ, cũng có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có người tùy 
miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Vô sắc giới thì tùy miên 
ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi Vô sắc giới 
không có, còn sanh Thấp xuống đến cõi Dục giới thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. 
Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi sắc giới phi Vô sắc giới 
thì tùy miên ngủ theo cả bảy thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

* Người tử biệt cõi phi Dục giới phi sắc giới sanh đến cõi phi Dục giới phi sắc giới có 
người tùy miên ngủ theo cả bảy thứ, có người tùy miên ngủ theo năm thứ, hoặc có 
người tùy miên ngủ theo ba thứ. Còn tùy miên diệt mất không có. 

Dứt phần giới ịdhatuvara). 

Trọn đủ thất thùy miên 



396 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hồi hướng phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị Chư thiên 
có oai lực hộ trì tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


397 


Bộ THỨ SÁU 

s?° + 


Bộ SONG ĐỐI 

(YAMAKA) 

QUYỂN HẠ 




CẢO BẢN 



398 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


399 


NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÃSAMBUDDHASSA 
CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ỨNG CÚNG, CHÁNH BIẾN TRI 


TĂM SONG 

Phần Xiên Thuật (Puggalavãruddeso) 

Xiển Thuật Phần Nhân 

1 . 

* Tâm của người nào sanh ra chưa diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ diệt sẽ không sanh, thì tâm của người ấy sanh ra 
chưa diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào không sanh mà diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt mà sẽ sanh 
phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt mà sẽ sanh, thì tâm của người ấy 
không sanh mà diệt phải chăng? 

2 . 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải 
chăng? 

3 . 

* Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang diệt phải chăng? 

4 . 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy không từng sanh phải 
chăng? 


5 . 




400 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào đã từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đã từng diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào từng diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy không từng diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải 
đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang 
sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ diệt, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào không từng sanh, thì tâm của người ấy sẽ không diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào sẽ không diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải từng sanh 
phải chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào chẳng phải đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải 
chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh phải 
chăng? 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh 
phải chăng? 


9 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


401 


* Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào vẫn không diệt, thì tâm của người ấy đã không sanh phải chăng? 
Hay là tâm của người nào đã không sanh, thì tâm của người ấy vẫn không diệt phải 
chăng? 

10 . 

* Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đã sanh, thì tâm của người ấy đã không từng sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào không từng sanh, thi tâm của người ấy chẳng phải đã 
sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ không sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không sanh, thì tâm của người ấy đã không sanh 
phải chăng? 

11 . 

* Tâm của người nào đã từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm 
của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người 
ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy đã từng sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đã không từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và 
tâm của người ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào sẽ không 
sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đang sanh và tâm của người ấy cũng chẳng phải 
đã từng sanh phải chăng? 

12 . 

* Tâm sanh tồn đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh sanh tồn phải chăng? 

* Tâm phi sanh tồn phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi sanh tồn 
phải chăng? 

13 . 

* Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng? 

* Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải 
chăng? 

14 . 

* Tâm của người nào khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người 
ấy khi diệt lướt qua mỗi sát-na, đã lướt qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm của người 
nào khi diệt đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, thì tâm của người ấy khi sanh 
cũng lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải chăng? 

* Tâm của người nào chẳng phải khi sanh đang lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ, 
thì tâm của người ấy chẳng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời giờ phải 
chăng? Hay là tâm của người nào chẳng phải khi diệt lướt qua từ sát-na đã lướt qua 
thời giờ, thì tâm của người ấy chẳng phải khi sanh lướt qua từ sát-na đã lướt qua thời 
giờ phải chăng? 


Dứt phần nhân xiên thuật 



402 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Xiển Thuật Phần Pháp (Dhammavaruddeso) 

15 . 

* Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm đó sẽ diệt phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì tâm đó đang sanh phi diệt phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào phi sẽ diệt sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh ra, vẫn diệt phải chăng? 

16 . 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh tồn, 
thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 

17 . 

* Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy 
vẫn diệt phải chăng? 

* Tâm nào phi vẫn diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi vẫn diệt phải chăng? 

18 . 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy đã từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào đã từng sanh, thì 
tâm ấy sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào chẳng phải vẫn sanh, thì tâm ấy chẳng phải từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào chẳng phải từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào chẳng phải sanh ra, thì tâm ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào chẳng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 

* Tâm nào chẳng phải từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào chẳng phải sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải từng sanh phải chăng? 

19 . 

* Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm 
ấy vẫn diệt phải chăng? 

* Tâm nào chẳng phải diệt, thì tâm ấy chẳng phải từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào 
chẳng phải từng diệt, thì tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng? 

* Tâm nào vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy vẫn 
diệt phải chăng? 

* Tâm nào chẳng phải diệt, thì tâm ấy chẳng phải sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào 
chẳng phải sẽ diệt, thi tâm ấy chẳng phải diệt phải chăng? 

* Tâm nào từng diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy 
từng diệt phải chăng? 

* Tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, 
thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? 

20 . 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


403 


* Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi từng 
diệt, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy sanh 
ra phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì 
tâm ấy phi sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy 
từng sanh phải chăng? 

* Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ diệt, 
thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? 

21 . 

* Tâm nào sanh ra, thì tâm ấy phi diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi diệt, thì tâm ấy 
sanh ra phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh ra, thì tâm ấy vẫn diệt phải chăng? Hay là tâm nào vẫn diệt, thì tâm 
ấy phi sanh ra phải chăng? 

22 . 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm 
ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 

23 . 

* Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào sanh tồn, thì tâm 
ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Hay là tâm nào phi sanh 
tồn, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 

24 . 

* Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm 
ấy sanh tồn phải chăng? 

* Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy 
sanh tồn phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi từng 
sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, 
thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 

25 . 

* Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn và tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm 
nào sẽ sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn và tâm ấy từng sanh phải chăng? 

* Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi sẽ sanh phải 
chăng? Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn và tâm ấy phi 
từng sanh phải chăng? 

26 . 

* Tâm nào sanh tồn, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào đang sanh, thì tâm 
ấy sanh tồn phải chăng? 

* Tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm nào phi đang 
sanh, thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? 


27 . 



404 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tâm nào diệt rồi, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Hay là tâm nào đang diệt, thì tâm 
ấy diệt rồi phải chăng? 

* Tâm nào phi diệt rồi, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm nào phi đang 
diệt, thì tâm ấy phi diệt rồi phải chăng? 

* Tâm nào khi sanh tồn lướt qua mồi sát-na, đã lướt qua thời giờ, thì tâm ấy khi diệt lướt 
qua mồi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi diệt lướt qua mồi sát- 
na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi sanh lướt qua mồi sát-na đã qua thời giò phải 
chăng? 

* Tâm nào phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy khi đang diệt 
lướt qua mỗi sát-na đã qua thời giờ phải chăng? Hay là tâm nào khi đang diệt lướt qua 
mỗi sát-na, đã qua thời giờ, thì tâm ấy phi đang sanh lướt qua mỗi sát-na đã qua thời 
giờ phải chăng? 

Dứt phần pháp xiên thuật 


Xiển Thuật Phần Ngưòi Và Pháp (Puggaladhammavaruddeso) 

29 . 

* Người nào tâm đang sanh phi đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phi đang sanh phải 
chăng? Hay là người nào tâm sẽ diệt phi đang sanh, thì người ấy tâm đang sanh phi 
đang diệt phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh mà đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh 
phải chăng? Hay là người nào tâm phi sẽ diệt mà sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang 
sanh mà đang diệt phải chăng? 

30 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào 
tâm sanh tồn, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

31 . 

* Người nào tâm vẫn diệt, thì người ấy tâm sanh tồn phải chăng? Hay là người nào tâm 
sanh tồn, thì người ấy tâm vẫn diệt phải chăng? 

* Người nào tâm phi vẫn diệt, thì người ấy tâm phi sanh tồn phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sanh tồn, thì người ấy tâm phi vẫn diệt phải chăng? 

32 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Hay là người nào 
tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Hay là 
người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


405 


33 . 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? 

* Người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm sẽ 
diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? 

* Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? 

34 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Hay là người nào 
tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 

* Người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Hay là người nào tâm 
sẽ diệt, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? 

* Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Hay là người 
nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? 

35 . 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? Hay là 
tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng? 

36 . 

* Tâm của người nào đang sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào phi đang sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang sanh phải chăng? 

37 . 

* Tâm của người nào đang diệt, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy đang diệt phải chăng? 

* Tâm của người nào phi đang diệt, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi đang diệt phải chăng? 

38 . 

* Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy từng sanh phải chăng? Hay là tâm 
của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào đã sanh, thì tâm của người ấy sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của 
người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy đã sanh phải chăng 



406 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi từng sanh phải chăng? Hay 
là tâm của người nào phi từng sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào phi đã sanh, thì tâm của người ấy phi sẽ sanh phải chăng? Hay là 
tâm của người nào phi sẽ sanh, thì tâm của người ấy phi đã sanh phải chăng? 

39 . 

* Tâm của người nào từng sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh và sẽ sanh phải 
chăng? Hay là tâm của người nào sẽ sanh, thì tâm của người ấy chẳng phải đã sanh va 
từng sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào phi từng sanh thi tâm của người ấy chẳng phải phi đã sanh và phi 
sẽ sanh phải chăng? Hay là tâm của người nào phi sẽ sanh, thi tâm của người ấy chẳng 
phải phi đã sanh và phi từng sanh phải chăng? 

40 . 

* Tâm đã sanh đang sanh phải chăng? Hay là tâm đang sanh đã sanh phải chăng? 

* Tâm phi đã sanh phi đang sanh phải chăng? Hay là tâm phi đang sanh phi đã sanh phải 
chăng? 

41 . 

* Tâm đã diệt đang diệt phải chăng? Hay là tâm đang diệt đã diệt phải chăng? 

* Tâm phi đã diệt phi đang diệt phải chăng? Hay là tâm phi đang diệt phi đã diệt phải 
chăng? 

42 . 

* Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na đang sanh, thì tâm của 
người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mồi sát-na đang diệt phải chăng? Hay là tâm 
của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mồi sát-na đang diệt, thì tâm của người 
ấy lướt qua vượt khỏi thòi giờ mồi sát-na đang sanh phải chăng? 

* Tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang sanh, thì tâm 
của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt phải chăng? Hay 
là tâm của người nào khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na phi đang diệt, thì tâm 
của người ấy khi lướt qua vượt khỏi thời giờ mồi sát-na phi đang sanh phải chăng? 

Dứtxỉến thuật phần pháp và nhân 

Xiển Thuật Phần Hỗn Tạp (Missakavãruddeso) 

43 . 

* Tâm của người nào hữu ái (sarãga) đang sanh? Tâm của người nào ly ái đang sanh? 

* Tâm của người nào hữu sân ịsadosa ) đang sanh? Tâm của người nào ly sân đang sanh 

(vĩtadosa)? 

* Tâm của người nào hữu si đang sanh? Tâm của người nào ly si đang sanh? 

* Người nào tâm hữu hôn trầm sanh ra? Người nào tâm ly hôn trầm? 

* Người nào tâm đáo đại (mahaggata) sanh ra? Người nào tâm phi đáo đại 
(amahaggata ) sanh ra? 

* Người nào tâm hữu hữu thượng (sa uttara ) sanh ra? Người nào tâm vô thượng 
(anuttara) sanh ra? 

* Người nào tâm hữu định sanh ra? Người nào tâm phi định sanh ra? 

* Người nào tâm hữu giải thoát (vimutta) sanh ra? Người nào tâm phi giải thoát 
(avimutta) sanh ra? 

* Người nào tâm thiện sanh ra? Người nào tâm bất thiện sanh ra? 

* Người nào tâm vô ký sanh ra? Người nào tâm Lạc thọ sanh ra? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


407 


Nên sắp luôn cho đến hữu y ịsarana ) vô y ịarana) 

* Nguời nào tâm vô y ịarana ) đang sanh phi đang diệt, thì nguời ấy tâm vô y sẽ diệt phi 
sẽ sanh phải chăng? 

* Hay là nguời nào tâm vô y sẽ diệt phi sẽ sanh, thì nguòi ấy tâm vô y đang sanh phi 
đang diệt phải chăng? 

Dứt phần hỗn tạp xiên thuật 
Hetphần xỉến thuật 


Phần Xiển Minh 

Xiển Minh Phần Nhân (Puggalavãranỉddeso) 

44 . 

* Người nào tâm đang sanh phỉ đang diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phỉ sẽ sanh phải 
chăng? Nguời sát-na sanh của tâm chót (pacchima), tâm đang sanh phi đang diệt và 
tâm sẽ diệt phi sẽ sanh. Còn những nguời sát-na sanh của tâm ngoài ra đó, tâm đang 
sanh phi đang diệt mà chẳng phải tâm sẽ diệt phi sẽ sanh. 

Hay là nguời nào tâm sẽ diệt phi sẽ sanh, thì nguời ấy tâm đang sanh phi đang diệt 
phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm phỉ đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm phỉ sẽ diệt sẽ sanh phải 
chăng? Không phải (no). 

Nguời nào tâm phi sẽ diệt sẽ sanh, thì nguời ấy tâm phi đang sanh đang diệt phải 
chăng? Không có ịnatthi). 

45 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi (Ẫmantã). 

Hay là nguời nào tâm đã sanh, thì nguời ấy tâm đang sanh phải chăng? Nguời sát-na 
diệt của tâm là nguời tâm đã sanh mà chẳng phải nguời tâm đang sanh. Còn nguời sát- 
na sanh của tâm là nguời tâm đã sanh và tâm cũng đang sanh. 

* Người nào tâm phỉ đang sanh, thì người ấy tâm phỉ đã sanh phải chăng? Nguời sát-na 
diệt của tâm là nguời tâm phi đang sanh mà chẳng phải nguời tâm phi đã sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt, nguời Vô tuởng là nguời tâm chẳng phải đang sanh và cũng 
chẳng phải đã sanh. 

Hay là nguời nào tâm phi đã sanh, thì nguời ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải 
rồi. 

46 . 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ẩy tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nguời nào tâm đã sanh, thì nguời ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của 
tâm là nguời tâm đã sanh mà chẳng phải nguời tâm đang diệt. Còn nguời sát-na diệt 
của tâm là nguời tâm đã sanh và cũng đang diệt. 

* Người nào tâm phỉ đang diệt, thì người ấy tâm phỉ từng sanh phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là nguời tâm phi đang diệt mà nguời ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt và nguời Vô tuởng là nguời mà tâm phi đang diệt và cũng phi 
từng sanh. 




408 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải 
rồi. 

47 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ẩy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na 
diệt của tâm và bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà 
chẳng phải người tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm đã từng 
sanh và cũng đang sanh. 

* Người nào tâm phỉ đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng 
sanh. 

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 
Không có. 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ẩy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na sanh của tâm 
chót là người tâm đang sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ sanh. Còn sát-na sanh tâm 
của người ngoài ra đó là người tâm đang sanh và cũng sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt tâm 
của bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà chẳng phải người 
tâm đang sanh. Còn người sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ sanh và cũng đang 
sanh. 

* Người nào tâm phi đang sanh thì người ấy tâm phi sẽ sanh phải chàng? Sát-na diệt 
tâm của bậc nhập thiền diệt và người Vô tưởng, những người ấy tâm phi đang sanh mà 
chẳng phải tâm phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh 
và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh mà chẳng phải người tâm phi đang sanh. 
Còn người sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 

* Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Sát-na diệt của 
tâm chót là người tâm đã từng sanh mà chẳng phải người tâm sẽ sanh. Còn ngoài ra đó 
là người tâm đã từng sanh và cũng sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm phỉ từng sanh, thì người ấy tâm phỉ sẽ sanh phải chăng? Không có. 

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy phi từng sanh phải chăng? Đã từng 
sanh. 

48 . 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh 
tâm của bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng diệt mà chẳng 
phải người tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang 
diệt. 

* Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


409 


Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Không 
có. 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ẩy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đang diệt mà chẳng phải là người tâm sẽ diệt. Còn sát-na diệt của 
tâm mà ngoài ra đó là người tâm đang diệt và cũng sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh của 
tâm bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ diệt mà chẳng phải người 
tâm đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang diệt. 

* Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Đang diệt. 

* Người nào tâm đã từng diệt, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đã từng diệt mà chẳng phải là người tâm sẽ diệt. Còn tất cả ngoài ra 
đó là người tâm từng diệt và cũng sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng diệt phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phỉ sẽ diệt phải chăng? Không có. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng diệt phải chăng? Từng 
diệt. 

49 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng diệt phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm từng diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt 
của tâm của nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm đã từng diệt mà chẳng 
phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm từng diệt và cũng đang sanh. 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ẩy tâm phi từng diệt phải chăng? Đã từng 
diệt. 

Hay là người nào tâm phi từng diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? 
Không có. 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt của 
tâm nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm sẽ diệt mà chẳng phải đang sanh. 
Còn sát-na sanh của tâm là người tâm sẽ diệt và cũng đang sanh. 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của 
tâm của nhập thiền Diệt và bậc Vô tưởng, người ấy tâm phi đang sanh mà chẳng phải 
phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm chót là người tâm phi đang sanh và cũng phi sẽ 
diệt. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm đã từng sanh, thì người ấy tâm sẽ diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
chót là người tâm đã từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ diệt. Còn người ngoài 
ra đó, tâm đã từng sanh và cũng sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm sẽ diệt, thì người ấy tâm đã từng sanh phải chăng? Phải rồi. 



410 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi sẽ diệt phải chăng? Không có. 

Hay là người nào tâm phi sẽ diệt, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Từng 
sanh 

50 . 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm phỉ đang diệt phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm cũng chẳng 
phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là người tâm phi đang diệt và cũng đang 
sanh. 

* Người nào tâm phi đang sanh, thì người ẩy tâm đang diệt phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh mà chẳng phải người tâm đang 
diệt. Còn sát-na diệt của tâm là người tâm phi đang sanh và cũng đang diệt. 

Hay là người nào tâm đang diệt, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

51 . ^ ^ 

* Người nào tâm đang sanh, thì người ấy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang sanh phải chăng? Sát-na diệt 
của tâm là người tâm từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đang sanh. Còn sát-na 
sanh của tâm là người tâm đã sanh và cũng đang sanh. 

* Người nào tâm phỉ đang sanh, thì người ấy tâm phi từng sanh phải chăng? Sát-na diệt 
của tâm là người tâm phi đang sanh mà người ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm phi đang sanh và cũng phi từng 
sanh. 

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang sanh phải chăng? Phải 
rồi. 

52 . 

* Người nào tâm đang diệt, thì người ẩy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đang diệt phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là người tâm từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt 
của tâm là người tâm từng sanh và cũng đang diệt. 

* Người nào tâm phi đang diệt, thì người ấy tâm phỉ từng sanh phải chăng? Sát-na sanh 
của tâm là người tâm phi đang diệt mà người ấy tâm chẳng phải phi từng sanh. Còn 
bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng là người tâm chẳng phải đang diệt và cũng 
chẳng phải từng sanh. 

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đang diệt phải chăng? Phải 
rồi. 

53 . 

* Người nào tâm đã sanh, thì người ẩy tâm từng sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm từng sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm đã từng sanh mà người ấy tâm chẳng phải đã 
sanh. Còn tâm tề toàn ịcittasamahgĩnam ) là người tâm từng sanh và cũng đã sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


411 


* Người nào tâm đã sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót 
(pacchimacittasamangĩnam) mà người tâm đã sanh mà người ấy tâm chẳng phải sẽ 
sanh. Còn tâm tề toàn ngoài ra đó, là người tâm đã sanh và cũng sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh, thì người ấy tâm đã sanh phải chăng? Bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng là người tâm sẽ sanh mà người ấy tâm chẳng phải đã sanh. 
Còn người mà tâm tề toàn (samangĩ) là người tâm sẽ sanh và cũng đã sanh. 

* Người nào tâm phi đã sanh, thì người ẩy tâm phi từng sanh phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là người nào tâm phi từng sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Không 
có. 

* Người nào tâm phỉ đã sanh, thì người ẩy tâm phỉ sẽ sanh phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh, thì người ấy tâm phi đã sanh phải chăng? Đã sanh. 

54 . 

* Người nào tâm từng sanh, người ấy tâm chăng phải đã sanh, thì người ấy tâm sẽ sanh 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm sẽ sanh mà chẳng phải người tâm đã sanh, thì người ấy tâm từng 
sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm phi từng sanh, chang phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy tâm phi 
sẽ sanh phải chăng? Không có. 

Hay là người nào tâm phi sẽ sanh mà chẳng phải người tâm phi đã sanh, thì người ấy 
tâm phi từng sanh phải chăng? Từng sanh. 

55 . 

* Tâm đã sanh là tâm đang sanh phải chàng? Sát-na diệt là tâm đã sanh mà chang phải 
đang sanh. Còn sát-na sanh là tâm đã sanh và cũng đang sanh. 

Hay là tâm đang sanh là tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Tâm phỉ đã sanh là tâm phỉ đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm phi đang sanh là tâm phi đã sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm phi đang 
sanh mà chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai, phi đang sanh và cũng phi đã 
sanh. 

56 . 

* Tăm đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải. 

* Tâm phi đã diệt là tâm phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt, phi đã diệt mà chang 
phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đã diệt và cũng phi đang diệt. 

Hay là tâm phi đang diệt là phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà 
chẳng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai là phi đang diệt và cũng phi đã 
diệt. 

57 . 

* Người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ moi sát-na sanh, thì người ẩy tâm lướt qua 
vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt phải chăng? Người trong khi tâm sát-na diệt, chỉ 
lướt qua sát-na sanh chưa lướt qua sát-na diệt. Còn người đã qua tâm rồi, mới là lướt 
qua sát-na sanh và cũng lướt qua sát-na diệt. 



412 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào tâm lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm 
lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na sanh phải chăng? Người đã qua tâm rồi ịatĩtam 
cỉttam). 

* Người nào tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ moi sát-na sanh, thì người ẩy tâm phi 
lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai. 

Hay là người nào tâm phi lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na diệt, thì người ấy tâm 
phi lướt qua vượt khỏi thòi giờ mỗi sát-na sanh phải chăng? Người trong sát-na diệt 
của tâm chưa lướt qua sát-na diệt chẳng phải chưa lướt qua sát-na sanh. Còn người 
trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là chưa lướt qua sát-na diệt và cũng chưa lướt qua 
sát-na sanh. 

Dứt xỉến minh phần người 

Xiển Minh Phần Pháp (Dhammavãraniddeso) 

58 . 

* Tâm nào sanh ra phi vẫn diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phỉ đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào sẽ diệt phi đang sanh, thì tâm ấy đang sanh phi diệt phải chăng? Phải 
rồi. 

* Tâm nào phi sanh ra vẫn diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh thì tâm ấy phi sanh ra vẫn diệt phải chăng? Không 
có ( natthi). 

59 . 

* Tâm nào sanh ra thì tâm ấy sanh ton phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào sanh tồn thì tâm ấy sanh ra phải chăng? Vào sát na diệt của tâm sanh 
tồn, mà tâm ấy chẳng phải sanh ra. Còn vào sát na sanh la tâm sanh tồn, cũng là sanh 
ra. 

* Tâm nào phi sanh ra là tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Vào sát na diệt là tâm phi 
sanh ra mà tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn. Còn tâm quá khứ vị lai phi sanh ra và cũng 
phi sanh tồn. 

Hay là tâm nào phi sanh tồn, thì tâm ấy phi sanh ra phải chăng? Phải rồi. 

60 . 

* Tâm nào đang diệt thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào đã sanh thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Vào sát-na sanh là tâm đã 
sanh, mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn vào sát-na diệt thì tâm đã sanh và cũng 
đang diệt. 

* Tâm nào phi đang diệt thì tâm ấy phi sanh tồn phải chăng? Vào sát na sanh của tâm, 
thì tâm ấy phi đang diệt, mà tâm ấy chẳng phải phi sanh tồn. Còn tâm quá khứ vị lai thì 
phi vẫn diệt và cũng phi sanh tồn. 

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi. 

61 . 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ẩy từng sanh phải chăng? Không phải (no). 

Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải ị no). 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


413 


* Tâm nào phỉ đang sanh, thì tâm ấy phỉ từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn trong sát-na diệt của tâm vị lai là phi 
đang sanh và cũng phi từng sanh. 

Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh 
của tâm là phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na diệt 
của tâm vị lai mới phi từng sanh và cũng phi đang sanh. 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thi tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phỉ đang sanh, thì tâm ẩy phỉ sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh 
mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ mới phi đang sanh 
và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Trong sát-na sanh 
của tâm (là tâm) phi sẽ sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn trong sát-na 
diệt của tâm quá khứ (là tâm) phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phỉ sẽ sanh phải chăng? Tâm vị lai phi từng sanh 
mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ 
sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện tại phi sẽ sanh và cũng phi 
từng sanh. 

62 . 

* Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải (no). 

Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ẩy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai đang diệt và 
cũng phi từng diệt. 

Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
(là tâm) phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị 
lai mới phi từng diệt và cũng phi đang diệt. 

* Tâm nào đang diệt, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phi đang diệt, thì tâm ẩy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai 
phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn tâm quá khứ mới phi đang diệt và 
cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Sát-na diệt của tâm 
phi sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn tâm quá khứ mới phi sẽ diệt và 
cũng phi đang diệt. 

* Tâm nào từng diệt, thì tâm ẩy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 



414 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai (là 
tâm) phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi 
từng diệt và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi sẽ 
diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi sẽ diệt và 
cũng phi từng diệt. 

63 . 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy từng diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào từng diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phỉ đang sanh, thì tâm ấy phỉ từng diệt phải chăng? Tâm quá khứ phi đang 
sanh mà tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt tâm vị lai mới là phi đang 
sanh và cũng phi từng diệt. 

Hay là tâm nào phi từng diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm 
phi từng diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới 
là tâm phi từng diệt và cũng phi đang sanh. 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Tâm vị lai sẽ diệt mà tâm ấy 
chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh, thì tâm sẽ diệt và cũng đang sanh. 

* Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ẩy phi sẽ diệt phải chăng? Tâm vị lai phi đang sanh 
mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt của tâm quá khứ, thì tâm phi đang 
sanh và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Tâm nào từng sanh, thì tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ diệt, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phỉ từng sanh, thì tâm ẩy phỉ sẽ diệt phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai là 
tâm phi từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na diệt thì tâm phi từng 
sanh và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là tâm nào phi sẽ diệt, thì tâm ấy phi từng sanh phải chăng? Tâm vị lai (là tâm) 
phi sẽ diệt mà tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn sát-na diệt, thì tâm phi sẽ diệt và 
cũng phi từng sanh. 

64 . 

* Tâm nào đang sanh, thì tâm ẩy phi đang diệt phải chàng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào phi đang diệt, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, 
phi đang diệt mà tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm là phi đang 
diệt và cũng đang sanh. 

* Tâm nào phỉ đang sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Tâm quá khứ vị lai, phi 
đang sanh mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là phi đang 
sanh và cũng đang diệt. 

Hay là tâm nào đang diệt, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


415 


* Tâm nào đang sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na diệt là tâm đã sanh 
mà tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của tâm mới là đã sanh và cũng 
đang sanh. 

* Tâm nào phi đang sanh, thì tâm ẩy phi đã sanh phải chàng? Sát-na diệt là tâm phi 
đang sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai đều là phi đang 
sanh và cũng phi đã sanh. 

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

66 . 

* Tâm nào đang diệt, thì tâm ẩy đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm nào đã sanh, thì tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na sanh là tâm đã sanh 
mà tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm mới là đã sanh và cũng đang 
diệt. 

* Tâm nào phỉ đang diệt, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na sanh là tâm phi 
đang diệt mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang 
diệt và cũng phi đã sanh. 

Hay là tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi đang diệt phải chăng? Phải rồi. 

67 . 

* Tâm nào đã sanh, thì tâm ẩy từng sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào từng sanh, thì tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào đã sanh, thì tâm ẩy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh, thi tâm ấy đã sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phỉ đã sanh, thì tâm ẩy từng sanh phải chăng? Tâm quá khứ phi đã sanh mà 
tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm vị lai mới phi đã sanh và cũng phi từng 
sanh. 

Hay là tâm nào phi từng sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi 
từng sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm vị lai, phi từng sanh và cũng phi 
đã sanh. 

* Tâm nào phi đã sanh, thì tâm ấy phi sẽ sanh phái chăng? Tâm vị lai phi đã sanh mà 
tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm quá khứ mới phi đã sanh và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là tâm nào phi sẽ sanh, thì tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Tâm hiện tại phi sẽ 
sanh mà tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ phi sẽ sanh và cũng phi đã 
sanh. 

68 . 

* Tâm nào từng sanh phi đã sanh, thì tăm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm nào sẽ sanh phi đã sanh, thì tâm ấy từng sanh phải chăng? Không phải. 

* Tâm nào phỉ từng sanh và chăng phải phỉ đã sanh, thì tâm ấy phỉ sẽ phải chăng? Phải 
rồi. 



416 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tâm nào phi sẽ sanh và chẳng phải phi đã sanh, thì tâm ấy phi từng sanh phải 
chăng? Phải rồi. 

69 . 

* Tăm đã sanh, thì tâm đang sanh phải chăng? Trong sát-na diệt, tâm đã sanh mà phi 
đang sanh. Còn trong sát-na sanh, thì tâm đã sanh và cũng đang sanh. 

Hay là tâm đang sanh, thì tâm đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

* Tâm phi đã sanh, thì tăm phi đang sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tâm phi đang sanh, thì tâm phi đã sanh phải chăng? Trong sát-na diệt là tâm phi 
đang sanh mà chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm quá khứ vị lai mới là phi đang sanh và 
phi đã sanh. 

70 . 

* Tâm đã diệt là tâm đang diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là tâm đang diệt là tâm đã diệt phải chăng? Không phải. 

* Tâm phỉ đã diệt là tâm phỉ đang diệt phải chăng? Trong sát-na diệt là tâm phi đã diệt 
mà chẳng phải phi đang diệt. Còn trong sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi đã diệt và 
cũng phi đang diệt. 

* Tâm phi đang diệt là tâm phi đã diệt phải chăng? Tâm quá khứ là phi đang diệt mà 
chẳng phải phi đã diệt. Còn sát-na sanh của tâm vị lai mới phi đang diệt và cũng phi đã 
diệt. 

71 . 

* Tâm nào đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ moi sát-na, thì tâm ấy khi đang diệt 
lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sảt-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm luớt qua sát-na 
sanh mà chẳng phải luớt qua sát-na diệt. Còn tâm đã qua rồi ịatĩta) mới là luớt qua sát- 
na sanh và cũng luớt qua sát-na diệt. 

Hay là tâm nào đang diệt luớt qua vuợt khỏi thòi giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy đang sanh 
luớt qua vuợt khỏi thời giờ mồi sát-na phải chăng? Tâm quá khứ. 

* Tâm nào phỉ đang sanh lướt qua vượt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy phi đang 
diệt lướt qua vượt khỏi thời giờ moi sát-na phải chăng? Sát-na sanh của tâm vị lai. 

Hay là tâm nào phi đang diệt luớt qua vuợt khỏi thời giờ mỗi sát-na, thì tâm ấy phi 
đang sanh luớt qua vuợt khỏi thời giờ mỗi sát-na phải chăng? Sát-na diệt của tâm chua 
luớt qua sát-na diệt mà chẳng phải chua luớt qua sát-na sanh. Còn sát-na sanh của tâm 
vị lai mới phi luót qua sát-na diệt và cũng phi luót qua sát-na sanh. 

Dứt xiên minh về pháp (dhammaniddesa) 


Xiển Minh Phần Ngưòi Và Pháp (Puggaladhammavaraniddeso) 

72 . 

* Người nào tâm nào đang sanh phi đang diệt, thì người ẩy tâm ấy sẽ diệt phi sẽ sanh 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nguời nào tâm nào sẽ diệt phi sẽ sanh, thì nguòi ấy tâm ấy đang sanh phi đang 
diệt phải chăng? Phải rồi. 

* Người nào tâm nào phi đang sanh đang diệt, thì người ấy tâm ấy phi sẽ diệt sẽ sanh 
phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


417 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh đang 
diệt phải chăng? Không có. 

73 . 

* Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Sát-na 
diệt của tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải đang sanh. Còn sát-na sanh của 
tâm (là người mà tâm) đã sanh và cũng đang sanh. 

* Người nào tâm nào phỉ đang sanh, thì người ấy tâm ấy phỉ đã sanh phải chăng? Sát- 
na diệt của tâm là phi đang sanh còn người ấy tâm ấy chẳng phải phi đã sanh. Còn tâm 
quá khứ vị lai mới phi đang sanh và cũng phi đã sanh. 

Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 
Phải rồi. 

74 . 

* Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ấy đã sanh phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào tâm nào đã sanh, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Sát-na 
sanh là tâm đã sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải đang diệt. Còn sát-na diệt của tâm 
mới là đã sanh và cũng đang diệt. 

* Người nào tâm nào phi đang diệt, thì người ẩy tâm ấy phi đã sanh phải chăng? Sát-na 
sanh là tâm phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải đã sanh? Còn tâm quá khứ vị 
lai mới là phi đang diệt và cũng phi đã sanh. 

Hay là người nào tâm nào phi đã sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Phải rồi. 

75 . 

* Người nào tâm nào đang sanh, thì người ẩy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không 
phải. 

Hay là người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? 
Không phải. 

* Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ẩy tâm ẩy phi từng sanh phải chăng? 
Tâm quá khứ phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn sát-na 
diệt của tâm vị lai mới là phi đang sanh và cũng phi từng sanh. 

Hay là người nào tâm nào phi từng sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải 
chăng? Sát-na sanh là tâm phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang 
sanh. Còn sát-na diệt của tâm vị lai mới là phi từng sanh và cũng phi đang sanh. 

* Người nào tâm nào đang sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào tâm nào sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy đang sanh phải chăng? Không 
phải. 

* Người nào tâm nào phi đang sanh, thì người ẩy tâm ẩy phi sẽ sanh phải chăng? Tâm 
vị lai là phi đang sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn sát-na diệt của 
tâm quá khứ mới là phi đang sanh và cũng phi sẽ sanh. 



418 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi đang sanh phải chăng? 
Sát-na sanh của tâm là phi sẽ sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang sanh. Còn 
sát-na diệt của tâm quá khứ mới là phi sẽ sanh và cũng phi đang sanh. 

* Người nào tâm nào từng sanh, thì người ấy tâm ấy sẽ sanh phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào tâm nào sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy từng sanh phải chăng? Không 
phải. 

* Người nào tâm nào phi từng sanh, thì người ấy tâm ấy phỉ sẽ sanh phải chăng? Tâm 
vị lai phi từng sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ sanh. Còn tâm hiện tại mới 
là phi từng sanh và cũng phi sẽ sanh. 

Hay là người nào tâm nào phi sẽ sanh, thì người ấy tâm ấy phi từng sanh phải chăng? 
Tâm quá khứ phi sẽ sanh mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng sanh. Còn tâm hiện 
tại mới là phi sẽ sanh và cũng phi từng sanh. 

76 . 

* Người nào tâm nào đang diệt, thì người ấy tâm ẩy từng diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không 
phải. 

* Người nào tâm nào phỉ đang diệt, thì người ấy tâm ấy phỉ từng diệt phải chăng? Tâm 
quá khứ đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na sanh của 
tâm vị lai mới là phi đang diệt và cũng phi từng diệt. 

Hay là người nào tâm nào phi từng diệt, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm là phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn 
sát-na sanh của tâm vị lai mới là phi từng diệt và cũng phi đang diệt. 

* Người nào tâm nào đang diệt, thì người ẩy tâm ẩy sẽ diệt phải chàng? Không phải. 

Hay là người nào tâm nào sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy đang diệt phải chăng? Không 
phải. 

* Người nào tâm nào phỉ đang diệt, thì người ấy tâm ấy phỉ sẽ diệt phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm vị lai là phi đang diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn 
tâm quá khứ mới là phi đang diệt và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy phi đang diệt phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm là phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi đang diệt. Còn 
tâm quá khứ mới là phi sẽ diệt và cũng phi đang diệt. 

* Người nào tâm nào từng diệt, thì người ấy tâm ấy sẽ diệt phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào tâm nào sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy từng diệt phải chăng? Không 
phải. 

* Người nào tâm nào phi từng diệt, thì người ẩy tâm ấy phi sẽ diệt phải chăng? Sát-na 
sanh của tâm vị lai phi từng diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi sẽ diệt. Còn sát-na 
diệt của tâm mới là phi từng diệt và cũng phi sẽ diệt. 

Hay là người nào tâm nào phi sẽ diệt, thì người ấy tâm ấy phi từng diệt phải chăng? 
Tâm quá khứ phi sẽ diệt mà người ấy tâm ấy chẳng phải phi từng diệt. Còn sát-na diệt 
của tâm mới là phi sẽ diệt và cũng phi từng diệt. 

Dứt xiến minh người và pháp 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


419 


Hết phần xiên minh hỗn hợp (mỉssaka) 


Trong câu nói người nào tâm nào, (Phật) Ngài trình bày theo tự chon tướng; trong 
câu nói “Trong tâm nào” chính là “Trong tâm của người nào”, Ngài trình bày theo ý 
nghĩa như nhau. 

Tâm có ái của người nào... pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, pháp tưong ưng 
lạc thọ, pháp tưong ưng khổ thọ, pháp tưong ưng phi khổ phi lạc thọ... pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu, pháp vô kiến hữu đối chiếu, pháp vô kiến vô đối chiếu, pháp nhân, pháp 
phi nhân... pháp hữu y (sarana), pháp vô y (arana). 

Những pháp này luôn đến pháp hữu y và pháp vô y, đếu đến sự thành song 
(yamaka) có 3 như là căn song (mũlayamaka), tâm song (cittayamaka) và pháp song 
( dhammayamaka). 

Dứt phần xỉến minh hon hợp 
Het Tâm song (cittayamaka) 



420 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHÁP SONG 

(Dhammayamaka) 

PHÀN ÁN TRÍ (PANNA TTIVẴRA) 

Phần Xiễn Thuât (Uddesavãra) 

78 . 

* Thiện tức là pháp thiện phải chăng? Pháp thiện tức là thiện phải chăng? 

* Bất thiện tức là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện tức là bất thiện phải chăng? 

* Vô ký tức là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký tức là vô ký phải chăng? 

79 . 

* Phi thiện tức là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp thiện tức là phi thiện phải chăng? 

* Bất thiện tức là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp bất thiện tức là phi bất thiện 
phải chăng? 

* Phi vô ký tức là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp vô ký tức là phi vô ký phải 
chăng? 

80 . 

* Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng? 

* Thiện là pháp thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

* Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng? 

* Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Pháp là pháp vô ký phải chăng? 

* Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp thiện phải chăng? 

* Vô ký là pháp vô ký phải chăng? Pháp là pháp bất thiện phải chăng? 

81 . 

* Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? 

* Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

* Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

* Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? 

* Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? 

* Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? 

82 . 

* Thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 

* Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 

* Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 

83 . 

* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 

84 . 

* Thiện là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 

* Thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 

* Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 

* Bất thiện là pháp phải chăng? Pháp là vô ký phải chăng? 

* Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là thiện phải chăng? 

* Vô ký là pháp phải chăng? Pháp là bất thiện phải chăng? 





Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


421 


* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 

* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi vô ký phải chăng? 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi thiện phải chăng? 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Phi pháp là phi bất thiện phải chăng? 

Dứt phần xiên thuật (uddesavãra) 

Phần Xiến Minh (Niddesavãra) 

86 . 

* Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Pháp thiện là thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Bất thiện là pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

Pháp bất thiện là bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Vô kỷ là pháp vô kỷ phải chăng? Phải rồi. 

Pháp vô ký là vô ký phải chăng? Phải rồi. 

87 . 

* Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp thiện là phi thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ bất thiện là phỉ pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp bất thiện là phi bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ vô kỷ là phỉ pháp vô kỷ phải chăng? Phải rồi. 

Phi pháp vô ký là phi vô ký phải chăng? Phải rồi. 

88 . 

* Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp là pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng đặng và pháp bất 
thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra đó là phi pháp bất thiện. 

* Thiện là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp là pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng đặng và gọi pháp vô ký 
cũng đặng. Còn pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

* Bất thiện gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải, gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện. 

* Bất thiện gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp vô ký. 

* Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

* Vô ký gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 




422 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất 
thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bất thiện. 

89 . 

* Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thiện là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp là phi vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Phi BấtThiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi bất thiện là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Phi vô ký là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

90 . 

* Thiện là pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp là pháp thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp thiện gọi pháp cũng đặng và gọi pháp 
thiện cũng đặng. Còn pháp ngoài ra phi pháp thiện. 

* Bất thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi 
pháp bất thiện cũng phải. Còn pháp ngoài ra phi pháp bất thiện. 

* Vô kỷ gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp 
vô ký cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

91 . 

* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra gọi phi pháp 
thiện. Còn trừ thiện và những pháp ngoài ra, mới gọi phi thiện cũng phải và gọi phi 
pháp cũng phải. 

* Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra bất thiện, những pháp ngoài ra phi bất 
thiện mà gọi là pháp. Còn trừ ra bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi bất thiện và 
phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn 
gọi là pháp. Neu trừ ra vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi phi vô ký và phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

92 . 

* Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và pháp bất 
thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bất thiện. 

* Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


423 


* Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

* Thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

* Bất thiện gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp vô ký phải chăng? Pháp vô ký gọi pháp cũng phải và gọi pháp vô ký 
cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp vô ký. 

* Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp thiện phải chăng? Pháp thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp thiện cũng 
phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp thiện. 

* Vô ký gọi pháp phải chăng? Phải rồi. 

* Pháp gọi pháp bất thiện phải chăng? Pháp bất thiện gọi pháp cũng phải và gọi pháp bất 
thiện cũng phải. Còn những pháp ngoài ra là phi pháp bất thiện. 

* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ thiện ra rồi, những pháp ngoài ra phi thiện mà 
gọi là pháp. Còn trừ ra thiện và pháp, ngoài ra không gọi là thiện và cũng không gọi là 
pháp. 

* Phi pháp là phi pháp bất thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thiện là phi pháp phải chăng? Trừ ra thiện, những pháp ngoài ra là phi thiện mà 
còn gọi là pháp. Neu trừ cả thiện và pháp, ngoài ra mới gọi phi thiện và phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bất thiện, còn những pháp ngoài ra là phi bất 
thiện mà còn gọi là pháp. Neu trừ cả bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bất 
thiện và phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi bất thiện là phi pháp phải chăng? Trừ bất thiện, những pháp ngoài ra là phi bất 
thiện mà còn gọi là pháp. Neu trừ bất thiện và pháp, ngoài ra mới gọi là phi bất thiện 
và phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, còn những pháp ngoài ra là phi vô ký mà 
còn gọi là pháp. Neu trừ ra cả vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi là phi vô ký và phi 
pháp. 

* Phi pháp là phi pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

* Phi vô ký là phi pháp phải chăng? Trừ vô ký, những pháp ngoài ra là phi vô ký mà còn 
gọi là pháp. Neu trừ cả vô ký và pháp, ngoài ra mới gọi là phi vô ký và phi pháp. 

* Phi pháp là phi pháp vô ký phải chăng? Phải rồi. 

Dứtxiến minh (niddesa) và hết phần án trí (pannattỉvãra) 



424 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


PHẦN HÀNH VI (PA VA TTIVẴRA) 

Phần Hành Vi Sanh 

94 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 

95 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh thiện trong Vô sắc giới, pháp thiện đang sanh mà pháp vô ký 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh thiện cõi Ngũ uẩn, pháp thiện 
đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng noi tất cả người đang sanh bình 
nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 

96 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh bất thiện trong Vô sắc giới, pháp bất thiện đang sanh mà pháp vô 
ký chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh bất thiện trong cõi Ngũ uẩn, 
pháp bất thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tưong ưng của tất cả người sanh bình 
nhựt (pavatti), pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn sát-na sanh bất thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp 
bất thiện cũng đang sanh. 

97 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

98 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 

99 . 

Pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


425 


Hay là pháp vô ký đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn trong cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng 
đang sanh. 

100 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người 
ẩy cõi ẩy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

101 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang sanh mà pháp 
vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện trong cõi Ngũ 
uẩn với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp vô ký cũng đang sanh. 

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào cõi nào, thi pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng trong tất cả 
người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện của người trong cõi Ngũ uẩn với những cõi 
ấy, pháp vô ký đang sanh và pháp thiện cũng đang sanh. 

102 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang sanh với người 
ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện trong cõi Vô sắc, pháp bất thiện đang sanh 
mà pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh bất thiện 
của người trong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện đang sanh và pháp vô ký 
cũng đang sanh. 

Hay là pháp vô ký đang sanh với người nào cõi nào, thi pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tưong ưng noi tất cả 
người đang sanh bình nhựt, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Ngũ uẩn với 
những cõi ấy, pháp vô ký đang sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

103 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải đang 
sanh với người ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na 
sanh của tâm thiện bất tưong ưng, bất thiện bất tưong ưng, bậc nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm, sát-na 
sanh của tâm thiện và bất thiện bất tưong ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

104 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng khi bình nhựt, pháp 



426 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh 
của tâm thiện và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhựt trong cõi Vô sắc, pháp thiện 
chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc, pháp vô ký 
chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm 
thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong lúc bình nhựt, pháp vô ký chẳng 
phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

105 . 

Pháp bất thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vỏ kỷ chang phải đang 
sanh với người ấy phải chàng? Sát-na sanh của tâm bất thiện bất tưong ưng khi bình 
nhựt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy. Còn 
sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử trong khi bình 
nhựt, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện trong cõi Vô sắc, 
pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn sát- 
na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc và sát-na diệt của tâm tử khi bình nhựt, pháp vô 
ký chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

106 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

107 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

108 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chang phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

109 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải 
đang sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp thiện 
chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bất thiện bất tưong ưng và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện, pháp 
bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện, tâm bất thiện bất tưong ưng và người Vô 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


427 


tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp thiện cũng chẳng 
phải đang sanh. 

110 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ chang phải 
đang sanh với người ẩy cõi ẩy phải chàng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng trong khi bình nhựt; pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp 
vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm 
bình nhựt trong cõi Vô sắc và sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm thiện trong cõi 
Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm bình nhựt và sát-na sanh của tâm bất 
thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang sanh và pháp 
thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

111 . 

Pháp Bất thiện chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang 
phải đang sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Tất cả người đang sanh, sát-na sanh 
của tâm bất thiện bất tương ưng khi bình nhựt (pavatti), pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát- 
na diệt của tâm lúc bình nhựt và sát-na sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những 
cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất thiện 
trong cõi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm khi bình nhựt và sát-na 
sanh của tâm thiện trong cõi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

112 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

113 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

114 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 


115 . 



428 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

116 . 

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện không từng sanh với cõi ấy. 
Còn cõi tứ uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 

117 . 

Pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện không từng sanh. Còn cõi tứ 
uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng từng sanh. 

118 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành noi Tịnh cư 
(suddhãvãsã) pháp bất thiện từng sanh mà không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng từng sanh. 

119 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành noi Tịnh cư, pháp vô ký từng sanh mà 
pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra 
đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 

120 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký’ từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Khi tâm thứ hai hiện hành noi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, 
pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh và pháp 
bất thiện cũng từng sanh. 

121 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


429 


Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

122 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

123 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

124 . 

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

125 . 

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Không có. 

126 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

127 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Khi tâm bất thiện thứ hai hiện hành noi Tịnh cư, pháp 
thiện không từng sanh mà pháp bất thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ 
hai hiện hành noi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng 
sanh và pháp bất thiện cũng không từng sanh. 

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

128 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành noi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, 
pháp thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp vô ký 
cũng không từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


129 . 



430 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư và người 
Vô tưởng, pháp bất thiện không từng sanh mà pháp vô ký từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người đang sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện không từng 
sanh và pháp vô ký cũng không từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

130 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nào sẽ đắc đạo cao tột (aggamagga) theo thứ lóp tâm không xen hở, pháp thiện 
sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra 
đó, pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

131 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và 
pháp thiện cũng sẽ sanh. 

132 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán và người sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp 
tâm không xen hở, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

133 . 

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

134 . 

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn 
cõi tứ uẩn và ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh. 

135 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


431 


136 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không 
xen hở, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra với những cõi ấy, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất 
thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

137 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh vói nguòi nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời sẽ đắc đạo cao tột, bậc La Hán và nguời Vô tuởng, pháp vô 
ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện cũng sẽ sanh. 

138 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Nguời tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và nguời sẽ đắc đạo cao 
tột tâm không xen hở và nguời Vô tuởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

139 . 

Pháp thiện chang phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với nguòi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ 
sanh với nguời ấy phải chăng? Bậc sẽ đắc đạo cao tột theo thứ lớp tâm không xen hở, 
pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời tề 
toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

140 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Nguời tề toàn La Hán đạo và bậc La Hán, pháp thiện chẳng phải 
sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với nguời ấy. Còn bực tề toàn tâm chót 
('pacchỉmacittasamangĩnam), pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh 
với nguời ấy phải chăng? Phải rồi. 

141 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy phải chăng? Nguời tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và nguời sẽ đắc La 
Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô 
ký sẽ sanh với nguời ấy. Còn bực tề toàn tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 



432 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

142 . 

Pháp thiện chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

143 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ chang phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có. 

144 . 

Pháp bất thiện chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

145 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Bậc sẽ đắc La Hán đạo theo thứ lớp tâm không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh mà pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy. Còn người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và 
người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

146 . 

Pháp thiện chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán và người 
Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô 
ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

147 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người tề toàn La Hán đạo, bậc La Hán, người sẽ 
đắc đạo La Hán theo thứ lớp tâm không gián đoạn và người Vô tưởng, pháp bất thiện 
chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm 
chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


148 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


433 


Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh YỚi người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp bất thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 

149 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện, pháp vô ký từng sanh và pháp thiện 
cũng đang sanh. 

150 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện, pháp vô ký từng sanh và 
pháp bất thiện cũng đang sanh. 

151 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 

152 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng, pháp bất thiện từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 

153 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tương 
ưng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng sanh 
và pháp thiện cũng đang sanh. 

154 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



434 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp vô ký từng sanh với người nào cõi nào, thi pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất 
tưong ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi ấy, 
pháp vô ký từng sanh và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

155 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thi pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

156 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng sanh với 
người ẩy phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

157 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Đã từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

158 . 

Pháp bất thiện chang phải đang sanh với cõi nào... 

159 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tưong ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai hiện hành của bực Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng không từng 
sanh. 

Hay là pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

160 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh 
mà pháp vô ký chẳng phải không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh 
cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng 
không từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

161 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chàng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và người nương cõi Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


435 


Tịnh cư sơ sanh YỚi những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký 
cũng không từng sanh. 

Hay là pháp vô ký không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

162 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột (aggamaggassa), tâm nào thứ lớp liên tiếp đắc đạo 
cao tột và sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện ngoài ra đó, pháp thiện 
đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc 
đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp 
thiện cũng đang sanh. 

163 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na sanh của thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 

164 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp bất thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn sát-na sanh của bất thiện, pháp vô ký sẽ sanh 
và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

165 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 

166 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lóp liên tiếp đắc đạo cao tột, 
sát-na sanh của tâm sanh, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp thiện cũng đang sanh. 


167 . 



436 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong 
ưng và cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng đang 
sanh. 

168 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tưong ưng và Vô tưởng, pháp vô ký đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất 
thiện cũng đang sanh. 

169 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tưong ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh 
mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ không sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao 
tột, chư La Hán hay tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm 
ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm nào liên tiếp 
không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh mà pháp thiện chẳng phải không đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo 
chí thượng, chư La Hán, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao thượng, thì sát-na diệt 
của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang 
sanh. 

170 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tưong ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang 
sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót, pháp 
thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

171 . 

Pháp bất thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tưong ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ không sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn tâm 
chót, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


437 


172 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với cõi nào... 

173 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải chàng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
không sanh YỚi người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo cao tột, bậc La Hán mà tâm 
nào thứ lóp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo cao tột, hay tâm 
nào thứ lóp không xen hở đạo cao tột, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải chẳng đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát- 
na diệt của đạo cao tột, chư La Hán, hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo cao tột, thì 
sát-na diệt của tâm ấy, và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ sanh và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

174 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô 
ký không phải chẳng sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những 
cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

175 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người Vô 
tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký chẳng phải không sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn tâm chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

176 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng với quả La Hán, những tâm nào thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

177 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tề toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ 
sanh. 



438 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

178 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ sanh với người ẩy phải 
chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô 
ký cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

179 . 

Pháp thiện từng sanh với cõi nào... 

180 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ẩy 
cõi ẩy phải chăng? Bậc tề toàn đạo cao tột, La-hán quả với những tâm liên tiếp không 
xen hở đạo cao tột pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc phát sanh lên cõi Tịnh Cư, 
pháp bất thiện sẽ sanh mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người tứ uẩn, ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ sanh và pháp 
thiện cũng từng sanh. 

181 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ sanh 
mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài 
ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh và pháp thiện cũng từng sanh. 

182 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà pháp vô ký 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm thứ hai hiện hành của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô ký 
sẽ sanh mà pháp bất thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ sanh và pháp bất thiện cũng từng 
sanh. 

183 . 

Pháp thiện chăng phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


439 


Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

184 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chang phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chàng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thi pháp thiện chẳng phải từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

185 . , 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chảng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện không từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

186 . 

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào... 

187 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp 
thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện không từng sanh và pháp bất thiện cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Bậc tề toàn đạo chí thượng, quả La Hán, tâm nào liên tiếp không xen hở đạo cao tột, 
pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp thiện 
cũng không từng sanh. 

188 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

189 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

Dứt phần sanh (uppãdavãra) 


Phần (Nirodhavara) 

190 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Không phải. 



440 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


191 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện trong cõi Ngũ uẩn, pháp thiện đang diệt 
và pháp vô ký cũng đang diệt. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong ưng, pháp vô ký đang 
diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện của người 
trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 

192 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt thiện, người nưong cõi Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà pháp 
vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt bất thiện của người nưong 
cõi Ngũ uẩn, pháp bất thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất tưong ưng, pháp 
vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt 
bất thiện của người trong cõi Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 

193 . 

Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

194 . 

Pháp thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 

195 . 

Pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 

196 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

197 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện trong cõi Vô sắc, pháp thiện đang diệt mà pháp vô ký 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


441 


chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẩn với 
những cõi ấy, pháp thiện đang diệt và pháp vô ký cũng đang diệt. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng 
khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện nơi người ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký đang diệt 
và pháp thiện cũng đang diệt. 

198 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ẩy 
cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện trong Vô sắc, pháp bất thiện đang diệt mà 
pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi 
người nương cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện đang diệt và pháp vô ký 
cũng đang diệt. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
tương ưng khi bình nhựt, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt bất thiện nơi người ngũ uẩn với những cõi ấy, 
pháp vô ký đang diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 

199 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải đang 
diệt với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang diệt 
mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt 
của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải 
đang diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Không phải. 

Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với 
người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, 
thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện 
chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

200 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chăng phải đang diệt 
với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với 
người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na 
diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký chẳng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả 
nơi người đang sanh thời bình nhựt, sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký 
chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

201 . 

Pháp bất thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chăng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm bất thiện bất 



442 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tương ưng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. 
Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh khi bình 
nhựt và sát-na diệt thiện nơi người Vô sắc, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và 
pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện nơi người Vô sắc, pháp vô ký 
chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của 
tâm nơi tất cả người đang sanh khi bình nhựt (pavatti) và sát-na diệt thiện của người 
nương Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải 
đang diệt. 

202 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải đang diệt 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

203 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với cõi nào, thì pháp vô kỷ chăng phải đang diệt với 
cõi ấy phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với cõi ấy phải chăng? Không có. 

204 . 

Pháp bất thiện chang phải đang diệt với cõi nào, thì pháp vô ký chang phải đang diệt 
với cõi ấy phải chàng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt với cõi ấy phải chăng? Không có. 

205 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chang phải 
đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất 
cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bất thiện bất tương ưng và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải 
đang diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện, pháp bất thiện chẳng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm 
tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, tâm thiện bất tương ưng và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng 
chẳng phải đang diệt. 

206 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm thiện 
bất tương ưng thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả nơi người đang sanh và sát-na 
diệt bất thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và 
pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


443 


Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt thiện noi Vô sắc, pháp vô 
ký chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh 
của tâm tất cả, người đang sanh thời bình nhựt và sát-na diệt bất thiện noi người Vô 
sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải 
đang diệt. 

207 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm bất thiện bất tưong ưng 
của người đang tử, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký đang diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh tâm của tất cả người đang sanh thời bình nhựt và sát- 
na diệt thiện noi người Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt 
và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện 
chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện noi người 
Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của tâm tất cả noi người đang sanh thời bình nhựt 
và sát-na diệt thiện của người Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

208 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

209 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

210 . 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

211 . 

Pháp thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

212 . 

Pháp thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với cõi 
ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 



444 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


213 . 

Pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện không từng diệt với cõi 
ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng diệt. 

214 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thi pháp thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai hiện hành noi Tịnh cư, pháp bất 
thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
nưong ở cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện 
cũng từng diệt. 

215 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành noi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp vô ký 
từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người nương 
cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện 
cũng từng diệt. 

216 . 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp 
vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng 
diệt. 

217 . 

Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với 
người ẩy phải chảng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt 
với người ấy phải chăng? Không có. 

218 . 

Pháp thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người ẩy 
phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

219 . 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


445 


Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ấy phải chăng? Không có. 

220 . 

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

221 . 

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng diệt với cõi 
ấy phải chăng? Không có. 

222 . 

Pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ẩy 
phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

223 . 

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai sanh lên cõi Tịnh cư, pháp thiện 
không từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải không từng diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn tâm thứ hai sanh lên của bậc Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp 
thiện không từng diệt và pháp bất thiện cũng không từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

224 . 

Pháp thiện không từng diệt vói người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên Tịnh cư và bậc Vô tưởng, pháp bất 
thiện không từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sanh lên 
Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện không từng diệt và pháp vô ký cũng không từng 
diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

225 . 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô 
tưởng, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải từng 
diệt và pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

226 . 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na sanh của đạo cao tột, tâm thứ lớp không xen hở đạo cao tột, pháp thiện sẽ diệt 



446 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện 
sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

227 . 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp 
thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và 
pháp thiện cũng sẽ diệt. 

228 . 

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, bậc La-hán quả và tâm thứ lớp không xen hở đạo 
chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt vói người ấy. Còn 
người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

229 . 

Pháp thiện sẽ diệt với cõi nào... 

230 . 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng tâm thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, 
pháp thiện sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện sẽ diệt và pháp bất thiện 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

231 . 

Pháp thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ diệt. 

232 . 

Pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vổ ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, tâm liên tiếp không 
xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 


233 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


447 


Pháp thiện chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chắng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt với người ấy. 
Còn sát-na diệt của đạo chỉ thượng và La-hán quả, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 

234 . 

Pháp thiện chang phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô kỷ chang phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng và bậc La Hán, pháp thiện chẳng 
phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

235 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người tâm thứ 
lớp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

236 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ diệt với cõi nào... 

237 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng, tâm thứ 
lóp liên tiếp đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng chư La-hán quả và bậc Vô 
tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng 
phải sẽ diệt. 

238 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
bậc Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thi pháp thiện chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

239 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chàng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ 



448 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với 
những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào Cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

240 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong ưng, bậc 
đang nhập thiền diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy. Còn sát-na diệt thiện pháp bất thiện từng diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 

241 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt người ấy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện 
cũng đang diệt. 

242 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện 
chẳng phải đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký từng 
diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 

243 . 

Pháp thiện đang diệt với cõi nào.. 

244 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất 
tương ưng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 

245 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


449 


người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt thiện YỚi những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp 
bất thiện cũng đang diệt. 

246 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện 
bất tưong ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp 
vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 

247 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chang phải từng 
diệt người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Không có. 

248 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chăng phải từng diệt 
người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có. 

249 . 

Pháp bất thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chăng phải từng 
diệt người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Không có. 

250 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với cõi nào... 

251 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bất tưong ưng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện từng diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai sanh lên noi Tịnh cư và bậc Vô tưởng với những cõi 
ấy, pháp thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

252 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải 
từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bất tưong ưng và Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký từng 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp vô kỷ chang phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chang 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


253 . 



450 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Pháp bất thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải 
từng diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký 
từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thi pháp bất thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

254 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na diệt 
của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn sát-na diệt thiện của người ngoài ra đó, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện 
cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp 
thiện cũng đang diệt. 

255 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt, người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang diệt. 

256 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện, bậc đang nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với 
người ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng 
đang diệt. 

257 . 

Pháp thiện đang diệt với cõi nào... 

258 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm mà thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp thiện đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện đó với những cõi ấy, pháp thiện 
đang diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tương 
ưng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người ấy cõi ấy. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


451 


Còn người sát-na diệt thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang diệt. 

259 . 

Pháp thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong ưng 
và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang diệt với người 
ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng đang diệt. 

260 . 

Pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
tưong ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt bất thiện với những cõi ấy, pháp vô ký 
sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang diệt. 

261 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chăng phải sẽ diệt 
người ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong 
ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà 
pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của đạo chí thượng, 
bậc La Hán, mà tâm thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng , sát-na sanh của tâm ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào thứ lớp liên tiếp 
đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện 
đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí thượng, chư quả La Hán, tâm nào 
thứ lớp liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm người ấy, pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

262 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ diệt 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện bất tưong 
ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp 
vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện chẳng phải 
đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

263 . 

Pháp bất thiện chang phải đang diệt với người nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ diệt 
người ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 



452 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

264 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với cõi nào... 

265 . 

Pháp thiện chăng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ diệt người ẩy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo chỉ thượng, chư La-hán quả, tâm nào thứ lớp 
liên tiếp đạo chí thượng, sát-na sanh tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của đạo chí thượng, tâm nào 
thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ diệt mà pháp thiện đang diệt với người ấy cõi ấy. Còn sát-na sanh của đạo chí 
thượng, chư La Hán quả, tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh 
của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và 
pháp thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

266 . 

Pháp thiện chang phải đang diệt với ngiĩời nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
diệt người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm thiện 
bất tương ưng và Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải 
đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thi pháp thiện chẳng phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

267 . 

Pháp bất thiện chang phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải 
sẽ diệt người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tất cả, sát-na diệt của tâm bất 
thiện bất tương ưng và Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt mà pháp vô ký 
sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp 
bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

268 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt người ẩy phải chăng? 
Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí 
thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

269 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


453 


Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

270 . 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy phải chăng? 
Sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng 
sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

271 . 

Pháp thiện từng diệt với cõi nào... 

272 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cỗi 
ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chỉ thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp liên 
tiếp đạo chí thượng, pháp thiện từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với 
người ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện từng 
diệt và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên noi Tịnh cư, pháp bất thiện sẽ diệt mà 
pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra 
đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 

273 . 

Pháp thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt người ấy cõi ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng diệt mà pháp vô ký chẳng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
pháp thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai cửa bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng diệt. 

274 . 

Pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải từng diệt mà pháp 
vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp 
vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện không từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng 
từng diệt. 

275 . 

Pháp thiện chang phải từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 



454 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


276 . 

Pháp thiện chăng phải từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp YÔ ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Từng diệt. 

277 . 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp vô kỷ chăng phải sẽ diệt với 
người ẩy phải chảng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thi pháp bất thiện không từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

278 . 

Pháp thiện không từng diệt với cõi nào... 

279 . 

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ 
diệt với người ẩy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp thiện 
không từng diệt mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng 
với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả 
hay tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt 
mà pháp thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, 
pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng không từng diệt. 

280 . 

Pháp thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 

281 . 

Pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
diệt với ngiĩời ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng diệt. 

Dứt phần diệt (nỉrodhavãra) 

Phần Sanh Diệt (Uppãdanirodhavãra) 

282 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 

283 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ẩy phải 
chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


455 


Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

284 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Không phải. 

285 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

286 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký đang diệt và pháp thiện cũng đang sanh. 

287 . 

Pháp bất thiện đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký đang diệt mà pháp bất thiện chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp thiện đang diệt và pháp bất thiện cũng đang 
sanh. 

288 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp bất thiện đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

289 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

290 . , 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ đang diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là pháp vô ký đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

291 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chang phải đang 
diệt với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chẳng phải đang sanh 
mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất tưong 



456 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp bất thiện chẳng phải đang 
diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương 
ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

292 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chăng phải đang diệt 
với người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử, sát-na diệt của tâm trong khi bình 
nhựt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy. Còn tất 
cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na diệt 
thiện và bất thiện trong Vô sắc, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng 
chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chẳng phải đang diệt mà 
pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng thời bình nhựt và sát-na diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô 
ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

293 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chang phải đang 
diệt với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử thời bình nhựt, 
pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt. Còn tất cả người đang 
sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na 
diệt thiện, bất thiện nơi Vô sắc, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký 
cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na 
sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt và người trong sát-na diệt thiện, 
bất thiện nơi Vô sắc, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp bất thiện cũng chẳng 
phải đang sanh. 

294 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chang phải đang 
diệt với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

295 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chang phải đang diệt với 
cõi ẩy phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 


296 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


457 


Pháp bất thiện chắng phải đang sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải đang diệt 
với cõi ấy phải chăng? Đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

297 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt bất thiện, pháp thiện chang phải 
đang sanh mà pháp bất thiện đang diệt với người ấy. Còn sát-na sanh của tâm thiện bất 
tương ưng, sát-na diệt của tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với những cõi 
ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp bất thiện 
chẳng phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
bất thiện bất tương ưng, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang 
sanh. 

298 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải 
đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả người đang tử 
thời bình nhựt, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy 
cõi ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng thời bình 
nhựt và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp 
thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh thiện, pháp vô ký chẳng 
phải đang diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh, sát- 
na sanh của tâm thiện bất tương ưng và người trong sát-na diệt thiện và bất thiện trong 
Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang diệt và pháp thiện cũng chẳng 
phải đang sanh. 

299 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang 
phải đang diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt tâm của tất cả người đang 
tử, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký đang diệt với người ấy cõi ấy. 
Còn tất cả người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng và người 
trong sát-na diệt thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng 
phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải đang diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải đang diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh bất thiện, pháp vô 
ký chẳng phải đang diệt mà pháp bất thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang sanh, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng thời bình nhựt, sát-na 
diệt tâm thiện và bất thiện nơi Vô sắc với những cõi ấy, pháp vô ký chẳng phải đang 
diệt và pháp bất thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

300 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 



458 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

301 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

302 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

303 . 

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

304 . 

Pháp thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp thiện cũng từng sanh. 

305 . 

Pháp bất thiện từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng từng 
sanh. 

306 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư, pháp 
bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và pháp thiện 
cũng từng sanh. 

307 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô tưởng, 
pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


459 


người nương cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt 
và pháp thiện cũng từng sanh. 

308 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ẩy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên cõi Tịnh cư và người Vô 
tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt và 
pháp bất thiện cũng từng sanh. 

309 . 

Pháp thiện chăng phải từng sanh với ngirời nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải từng 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

310 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với người 
ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

311 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký không từng diệt với 
người ẩy phải chảng? Không có. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

312 . 

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt với cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

313 . 

Pháp thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy phải 
chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp thiện không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Không có. 

314 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với cõi nào, thì pháp vô ký không từng diệt với cõi ấy 
phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

315 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không từng diệt 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Tâm bất thiện thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp 
thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với với người ấy cõi ấy. Còn 



460 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng 
sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

316 . 

Pháp thiện chăng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người 
Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải từng sanh mà pháp vô ký từng diệt với với người ấy 
cõi ấy. Còn người sanh lên cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng 
sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

317 . 

Pháp bất thiện chang phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng 
diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải từng sanh mà pháp vô ký từng 
diệt với với người ấy cõi ấy. Còn bậc đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, pháp 
bất thiện chẳng phải từng sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

318 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Tâm nào thứ lóp liên tiếp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp 
bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp thiện sẽ sanh và 
pháp bất thiện cũng sẽ diệt 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

319 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp 
thiện cũng sẽ sanh. 

320 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lóp không xen hở 
đạo chí thượng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

321 . 

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


461 


Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

322 . 

Pháp thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ sanh. 

323 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

324 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp thiện sẽ sanh mà pháp bất 
thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó, 
pháp thiện sẽ sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

325 . 

Pháp thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thi pháp thiện sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và bậc Vô tưởng, pháp 
vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng sẽ 
sanh. 

326 . 

Pháp bất thiện sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện cũng sẽ sanh. 

327 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, pháp 
bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy. Còn bậc tề toàn đạo 
chí thượng, chư La-hán quả, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 



462 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


328 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả pháp thiện chẳng 
phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, 
pháp thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

329 . 

Pháp bất thiện chang phải sẽ sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người ẩy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt 
với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và 
pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

330 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ diệt với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

331 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô kỷ chang phải sẽ diệt với cõi ấy 
phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

332 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ diệt với 
cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có. 

333 . 

Pháp thiện chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí 
thượng, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và người Vô tưởng với những cõi ấy, 
pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải sẽ sanh. 

334 . 

Pháp thiện chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả và 
người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải sẽ 
sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


463 


Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

335 . 

Pháp bất thiện chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay 
tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na diệt của tâm 
chót với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ sanh và pháp vô ký cũng chẳng 
phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

336 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng, bậc 
đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người sát-na sanh thiện, pháp bất thiện từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 

337 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vổ ký từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 

338 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tưong ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký từng diệt mà pháp bất thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký 
từng diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

339 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào ... 

340 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp bất thiện từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong 
ưng, pháp bất thiện từng diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người sát-na sanh của tâm thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện từng diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 



464 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


341 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký tìmg diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng, 
người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp thiện chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký từng diệt 
và pháp thiện cũng đang sanh. 

342 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký từng diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm, sát-na sanh của tâm bất thiện bất 
tưong ưng, người vô tưởng, pháp vô ký từng diệt nhưng pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sát-na sanh của tâm bất thiện với những cõi 
ấy, pháp vô ký từng diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

343 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với ngirời nào, thì pháp bất thiện không tìmg diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

344 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vô kỷ không từng diệt với 
người ấy phải chảng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

345 . 

Pháp bất thiện chang phải đang sanh với người nào, thì pháp vổ kỷ không từng diệt 
với người ấy phải chăng? Từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

346 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với cõi nào.. 

347 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chàng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện từng diệt 
với người ấy cõi ấy. Còn tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện cũng chẳng phải 
từng diệt. 

Hay là pháp bất thiện không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

348 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký không từng 
diệt với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


465 


thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô 
ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những cõi ấy, 
pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện cũng chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

349 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô kỷ không 
từng diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà 
pháp vô ký từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tịnh cư với những 
cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô ký cũng không từng diệt. 

Hay là pháp vô ký không từng diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chang 
phải đang sanh vói người ấy cõi ấy phải chảng? Phải rồi. 

350 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Sát-na sanh của đạo chỉ thượng hay tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí 
thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó, pháp thiện đang 
sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc đang 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp bất thiện sẽ diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 

351 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy phải 
chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tương ưng, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng 
đang sanh. 

352 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện đang sanh với người ấy 
phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất tương ưng, 
bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na sanh bất thiện, pháp vô ký 
sẽ diệt và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

353 . 

Pháp thiện đang sanh với cõi nào... 

354 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ẩy 
cõi ẩy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp không xen hở 



466 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp thiện đang sanh mà pháp bất thiện 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện ngoài ra đó 
với những cõi ấy, pháp thiện đang sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong 
ưng, pháp bất thiện sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp 
thiện cũng đang sanh. 

355 . 

Pháp thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vổ kỷ sẽ diệt với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong ưng 
và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và 
pháp thiện cũng đang sanh. 

356 . 

Pháp bất thiện đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện 
bất tưong ưng và người Vô tưởng, pháp vô ký sẽ diệt mà pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh thiện, pháp vô ký sẽ diệt 
và pháp bất thiện cũng đang sanh. 

357 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất 
tưong ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang 
sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư 
La-hán quả, hay tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, 
pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào, thi pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay tâm nào thứ lớp 
không xen hở đạo chí thượng, thì sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ 
diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng, chư 
La-hán quả hay tâm nào thứ lóp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy, 
pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

358 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người ẩy phải chàng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm thiện bất tưong 
ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh 
mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, pháp thiện 
chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


467 


359 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ diệt 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất thiện bất 
tương ưng, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh mà pháp vô ký sẽ diệt với người ấy. Còn người trong sát-na diệt tâm chót, 
pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

360 . 

Pháp thiện chang phải đang sanh với cõi nào... 

361 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của đạo chí thượng và chư La-hán quả hay tâm nào 
thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp bất thiện cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của đạo chí thượng hay 
tâm thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, sát-na sanh của tâm ấy, pháp bất thiện 
chẳng phải sẽ diệt mà pháp thiện đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm nào thứ lớp không xen hở đạo chí thượng, 
sát-na diệt của tâm ấy và người Vô tưởng với những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải 
sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải đang sanh. 

362 . 

Pháp thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vổ ký chăng phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
thiện bất tương ưng và người Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà pháp vô 
ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với những cõi 
ấy, pháp thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

363 . 

Pháp bất thiện chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng 
phải sẽ diệt với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của 
tâm bất thiện bất tương ưng và bậc Vô tưởng, pháp thiện chẳng phải đang sanh mà 
pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót với 
những cõi ấy, pháp bất thiện chẳng phải đang sanh và pháp vô ký cũng chẳng phải sẽ 
diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

364 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La-hán quả hay tâm thứ lớp không xen hở đạo 



468 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chí thượng, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người ấy. 
Còn người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

365 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ sẽ diệt với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký chẳng phải 
sẽ diệt với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, pháp thiện từng sanh và pháp vô 
ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

366 . 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ẩy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô ký 
chẳng phải sẽ diệt với người ấy. Còn người ngoài ra đó, pháp bất thiện từng sanh và 
pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

367 . 

Pháp thiện từng sanh với cõi nào... 

368 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện sẽ diệt với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc tề toàn La Hán đạo, chư La-hán quả và người sẽ đắc đạo cao tột 
theo thứ lóp tâm không xen hở, pháp thiện từng sanh mà pháp bất thiện sẽ diệt với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp thiện 
từng sanh và pháp bất thiện cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc đang sanh noi Tịnh cư, pháp bất thiện sẽ 
diệt mà pháp thiện không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn 
ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện sẽ diệt và pháp thiện cũng từng sanh. 

369 . 

Pháp thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp thiện từng sanh mà pháp vô 
ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, pháp thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, pháp vô 
ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp thiện cũng từng 
sanh. 

Pháp bất thiện từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký sẽ diệt với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm chót, pháp bất thiện từng sanh mà 
pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài 
ra đó với những cõi ấy, pháp bất thiện từng sanh và pháp vô ký cũng sẽ diệt. 


370 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


469 


Hay là pháp vô ký sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng, 
pháp vô ký sẽ diệt mà pháp thiện chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, pháp vô ký sẽ diệt và pháp bất thiện 
cũng từng sanh. 

371 . 

Pháp thiện chang phải từng sanh với người nào, thì pháp bất thiện chang phải sẽ diệt 
với người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt vói người nào, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

372 . 

Pháp thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô kỷ chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp thiện không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

373 . 

Pháp bất thiện không từng sanh với người nào, thì pháp vô ký chăng phải sẽ diệt với 
người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào, thì pháp bất thiện không từng 
sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

374 . 

Pháp thiện chăng phải từng sanh với cõi nào... 

375 . 

Pháp thiện chang phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện chăng phải 
sẽ diệt với người ấy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai của bậc sanh lên Tịnh cư, pháp 
thiện chẳng phải từng sanh mà pháp bất thiện từng diệt với người ấy cõi ấy. Còn người 
Vô tưởng với những cõi ấy, pháp thiện chẳng phải từng sanh và pháp bất thiện cũng 
chẳng phải sẽ diệt. 

Hay là pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng, chư La- 
hán quả hay tâm thứ lớp đạo chí thượng không xen hở, pháp bất thiện chẳng phải từng 
diệt mà pháp thiện từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi 
ấy, pháp bất thiện chẳng phải sẽ diệt và pháp thiện cũng chẳng phải từng sanh. 

376 . 

Pháp thiện chang phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chang phải sẽ 
diệt với người ấy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp thiện chẳng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

377 . 

Pháp bất thiện chăng phải từng sanh với người nào cõi nào, thì pháp vô ký chăng phải 
sẽ diệt với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sẽ diệt. 

Hay là pháp vô ký chẳng phải sẽ diệt với người nào cõi nào, thì pháp bất thiện không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

Dứt phần sanh diệt (uppãdanỉrodhavãra) và dứt phần hành vi (pavattivãra) 



470 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


378 . 


* 


PHẦN TU TIẾN (BHAVANAVARA) 

Người nào đang tu tiến pháp thiện, thì người ấy đang bài trừ pháp bất thiện phải 
chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào đang bài trừ pháp bất thiện, thì người ấy đang tu tiến pháp thiện phải 
chăng? Phải chăng. 


* Người nào chăng phải đang tu tiến pháp thiện, thì người ẩy chăng phải đang bài trừ 
pháp thiện phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang bài trừ pháp bất thiện, thì người ấy chẳng phải đang 
tu tiến pháp thiện phải chăng? Phải rồi... 

Dứt phần tu tiến (bhãvanã) 

Het Pháp song (Dharnma yamaka) 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


471 


QUYỀN SONG 

(Indrĩyayamaka) 


379 . 


PHẦN ÁN TRÍ (PANNA TTIVARA) 

Nhị thập nhị quyền: 1. Nhãn quyền - Cakkhundrĩya ; 2. Nhĩ quyền - Sotindrĩya ; 3. Tỷ 
quyền - Ghãnỉndrĩya ; 4. Thiệt quyền - Jĩvhindrĩya ; 5. Thân quyền - Kãyindrĩya ; 6. 
Ý quyền - Manindrĩya ; 7. Nữ quyền - Itthindrĩya ; 8. Nam quyền - Purisỉndrĩya ; 9. 
Mạng quyền - Jĩvỉtỉndnya; 10. Lạc quyền — Sukhindrĩya; 11. Khố quyền - 
Dukkhỉndrĩya ; 12. Hỷ quyền - Somanassỉndrĩya ; 13. ưu quyền - Domanassindrĩya ; 
14. Xả quyền - Upekkhindrĩya ; 15. Tín quyền - Saddhỉndrĩya ; 16. cần quyền - 
Viriyindrĩya ; 17. Niệm quyền - Satindrĩya ; 18. Định quyền — Samãdhindrĩya ; 19. 
Trí quyền — Pannindrĩyci; 20. Tri dị tri quyền - Anannatannassãmĩtỉndrĩya ; 21. Tri dĩ 
tri quyền - Annindrĩya ; 22. Tri cụ tri quyền - Annãtãvindrĩya. 


Xiển Thuật (Uddesa) 

380 . 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền là nhãn phải chăng? 

* Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền là nhĩ phải chăng? 

* Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền là tỷ phải chăng? 

* Thiệt là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền là thiệt phải chăng? 

* Thân là thân quyền phải chăng? Thân quyền là thân phải chăng? 

* Ý là ý quyền phải chăng? Ý quyền là ý phải chăng? 

* Nữ là nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là nữ phải chăng? 

* Nam là nam quyền phải chăng? Nam quyền là nam phải chăng? 

* Mạng là mạng quyền phải chăng? Mạng quyền là mạng phải chăng? 

* Lạc là lạc quyền phải chăng? Lạc quyền là lạc phải chăng? 

* Khổ là khổ quyền phải chăng? Khổ quyền là khổ phải chăng? 

* Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền là hỷ phải chăng? 

* ưu là uu quyền phải chăng? ưu quyền là uu phải chăng? 

* Xả là xả quyền phải chăng? Xả quyền là xả phải chăng? 

* Tín là tín quyền phải chăng? Tín quyền là tín phải chăng? 

* Cần là cần quyền phải chăng? cần quyền là cần phải chăng? 

* Niệm là niệm quyền phải chăng? Niệm quyền là niệm phải chăng? 

* Định là định quyền phải chăng? Định quyền là định phải chăng? 

* Trí là trí quyền phải chăng? Trí quyền là trí phải chăng? 

* Tri dị tri là tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền là tri dị tri phải chăng? 

* Tri dĩ tri là tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền là tri dĩ tri phải chăng? 

* Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền là tri cụ tri phải chăng? 

381 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi nhãn quyền là phi nhãn phải chăng? 

* Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi nhĩ quyền là phi nhĩ phải chăng? 

* Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi tỷ quyền là phi tỷ phải chăng? 

* Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi thiệt quyền là phi thiệt phải chăng? 



472 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi thân quyền là phi thân phải chăng? 

* Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi ý quyền là phi ý phải chăng? 

* Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Phi nữ quyền là phi nữ phải chăng? 

* Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Phi nam quyền là phi nam phải chăng? 

* Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phi mạng quyền là phi mạng phải chăng? 

* Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phi lạc quyền là phi lạc phải chăng? 

* Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phi khổ quyền là phi khổ phải chăng? 

* Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi hỷ quyền là phi hỷ phải chăng? 

* Phi uu là phi uu quyền phải chăng? Phi uu quyền là phi uu phải chăng? 

* Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi xả quyền là phi xả phải chăng? 

* Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phi tín quyền là phi tín phải chăng? 

* Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi cần quyền là phi cần phải chăng? 

* Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phi niệm quyền là phi niệm phải chăng? 

* Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi định quyền là phi định phải chăng? 

* Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi trí quyền là phi trí phải chăng? 

* Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phi tri dị tri quyền là phi tri dị tri phải 
chăng? 

* Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phi tri dĩ tri quyền là phi tri dĩ tri phải 
chăng? 

* Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phi tri cụ tri quyền là phi tri cụ tri phải 
chăng? 

382 . 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là thân quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là uu quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng? 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng? 

* Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


473 


* Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... 

* Tỷ là tỷ quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Thiệt là thiệt quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Thân là thân quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Ý là ý quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Nữ là nữ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Nam là nam quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Mạng là mạng quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ 
tri quyền phải chăng? 

* Lạc là lạc quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Khổ là khổ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Hỷ là hỷ quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* ưu là uu quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Xả là xả quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Tín là tín quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Cần là cần quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Niệm là niệm quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ 
tri quyền phải chăng? 

* Định là định quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Trí là trí quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Tri dị tri là tri dị tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Tri dĩ tri là tri dĩ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Tri cụ tri là tri cụ tri quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng?... Quyền là 
tri cụ tri quyền phải chăng? 

383 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? 



474 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi uu quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi định quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi quyền là nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền 
là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... 
Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi uu là phi uu quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


475 


* Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... 
Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi định là phi định quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi 
quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải 
chăng?... Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

384 . 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền phải chăng? 

* Nhĩ là quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng? 

* Tỷ là quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng? 

* Thiệt là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng? 

* Thân là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng? 

* Ý là quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng? 

* Nữ là quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng? 

* Nam là quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng? 

* Mạng là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng? 

* Lạc là quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng? 

* Khổ là quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng? 

* Hỷ là quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng? 

* ưu là quyền phải chăng? Quyền là uu quyền phải chăng? 

* Xả là quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng? 

* Tín là quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng? 

* Cần là quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng? 

* Niệm là quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng? 

* Định là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng? 

* Trí là quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng? 

* Tri dị tri là quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng? 

* Tri dĩ tri là quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng? 

* Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

385 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? 

* Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? 

* Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? 

* Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? 

* Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? 

* Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? 

* Phi nữ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? 



476 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi nam là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? 

* Phi mạng là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? 

* Phi lạc là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? 

* Phi khổ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi khổ phải chăng? 

* Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? 

* Phi uu là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi uu quyền phải chăng? 

* Phi xả là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? 

* Phi tín là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? 

* Phi cần là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? 

* Phi niệm là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? 

* Phi định là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi định quyền phải chăng? 

* Phi trí là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? 

* Phi tri dị tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? 

* Phi tri dĩ tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 

* Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

386 . 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nhĩ quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tỷ quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là thiệt quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là thân quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là ý quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nữ quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là nam quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là mạng quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là lạc quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là khổ quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là hỷ quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là uru quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là xả quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tín quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là cần quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là niệm quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là định quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là trí quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri dị tri quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri dĩ tri quyền phải chăng? 

* Nhãn là quyền phải chăng? Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Nhĩ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Tỷ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Thiệt là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Thân là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Ý là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Nữ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


477 


* Nam là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Mạng là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Lạc là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Khổ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Hỷ là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* ưu là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Xả là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Tín là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Cần là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Niệm là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Định là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Trí là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Tri dị tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Tri dĩ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Tri cụ tri là quyền phải chăng? Quyền là nhãn quyền... Quyền là tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

387 . 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi thân quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi ý quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi nam quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi uu quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi xả quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tín quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi cần quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi định quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi trí quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? 

* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? 



4 78 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi nhãn là phi quyền, phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? 

* Phi nhĩ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng?... Phi quyền là phi tri cụ 
tri quyền phải chăng? 

* Phi tỷ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi thiệt là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi thân là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi ý là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải 
chăng? 

* Phi nữ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi nam là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi mạng là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi lạc là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi khổ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi hỷ là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi uu là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi xả là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi tín là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi cần là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi niệm là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi định là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi trí là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri quyền 
phải chăng? 

* Phi tri dị tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Phi tri dĩ tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri 
quyền phải chăng? 

* Phi tri cụ tri là phi quyền, phi quyền là phi nhãn quyền... phi quyền là phi tri cụ tri 
quyền phải chăng? 


Dứt phần xỉến thuật 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


479 


Phần Xiển Minh (Niddesa) 

388 . 

* Nhãn là nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn 
quyền. Nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

Nhãn quyền gọi nhãn phải chăng? Phải rồi. 

* Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ 
quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 

Nhĩ quyền gọi nhĩ phải chăng? Phải rồi. 

* Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tỷ quyền gọi tỷ phải chăng? Phải rồi. 

* Thiệt gọi thiệt quyền phải chàng? Phải rồi. 

Thiệt quyền gọi thiệt phải chăng? Phải rồi. 

* Thân gọi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

Trừ ra thân quyền, thân ngoài ra gọi thân mà phi thân quyền. Còn thân quyền gọi 
thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. 

Thân quyền gọi thân phải chăng? Phải rồi. 

* Ỷ gọi ỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Ý quyền gọi ý phải chăng? Phải rồi. 

389 . 

* Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 

Nữ quyền gọi nữ phải chăng? Không phải. 

* Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải. 

Nam quyền gọi nam phải chăng? Không phải. 

* Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

Mạng quyền gọi mạng phải chăng? Phải rồi. 

390 . 

* Lạc gọi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

Lạc quyền gọi lạc phải chăng? Phải rồi. 

* Khô gọi khô quyền phải chăng? Phải rồi. 

Khổ quyền gọi khổ phải chăng? Phải rồi. 

* Hỷ gọi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hỷ quyền gọi hỷ phải chăng? Phải rồi. 

* ưu gọi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 
ưu quyền gọi uru phải chăng? Phải rồi. 

* Xả gọi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

Trừ ra xả quyền, xả ngoài ra gọi xả mà không gọi xả quyền. Còn xả quyền gọi xả 
cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. 

Xả quyền gọi xả phải chăng? Phải rồi. 

391 . 

* Tín gọi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tín quyền gọi tín phải chăng? Phải rồi. 

* Cần gọi cần quyền phải chàng? Phải rồi. 

Cần quyền gọi cần phải chăng? Phải rồi. 

* Niệm gọi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

Niệm quyền gọi niệm phải chăng? Phải rồi. 

* Định gọi định quyền phải chăng? Phải rồi. 



480 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Định quyền gọi định phải chăng? Phải rồi. 

* Trí gọi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

Trí quyền gọi trí phải chăng? Phải rồi. 

392 . 

* Trí dị trí gọi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tri dị tri quyền gọi tri dị tri phải chăng? Phải rồi. 

* Tri dĩ tri gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tri dĩ tri quyền gọi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi. 

* Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Tri cụ tri quyền gọi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi. 

393 . 

* Phỉ nhãn gọi phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhãn quyền gọi phi nhãn phải chăng? Phải rồi. 

Thiên nhãn, tuệ nhãn là phi nhãn quyền mà còn gọi là nhãn. Còn trừ ra nhãn và 
nhãn quyền, quyền ngoài ra đó gọi phi nhãn cũng phải và phi nhãn quyền cũng phải. 

* Phi nhĩ gọi phỉ nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi nhĩ quyền gọi phi nhĩ phải chăng? Phải rồi. 

Thiên nhĩ, ái nhĩ là phi nhĩ quyền mà còn gọi là nhĩ. Còn trừ ra nhĩ và nhĩ quyền, 
ngoài ra mới gọi phi nhĩ và phi nhĩ quyền. 

* Phi tỷ gọi phỉ tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tỷ quyền gọi phi tỷ phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thiệt gọi phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi thiệt quyền gọi phi thiệt phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ thân gọi phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi thân quyền gọi phi thân phải chăng? Phải rồi. 

Trừ ra thân quyền, không gọi thân quyền mà còn gọi là thân. Còn trừ ra thân và thân 
quyền, mới gọi phi thân và phi thân quyền. 

* Phi ý gọi phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi ý quyền gọi phi ý phải chăng? Phải rồi. 

394 . 

* Phi nữ gọi phỉ nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi là nữ quyền. Còn 
trừ ra nữ và nữ quyền, quyền ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyền. 

Phi nữ quyền gọi phi nữ phải chăng? Nữ là phi nữ quyền mà còn gọi là nữ. Neu trừ ra 
nữ và nữ quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nữ và phi nữ quyền. 

* Phi nam gọi phi nam quyền phải chàng? Nam quyền không gọi là nam mà còn gọi là 
nam quyền. Neu trừ ra nam và nam quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nam và phi 
nam quyền. 

Phi nam quyền gọi phi nam phải chăng? Nam không gọi nam quyền mà gọi là nam. 
Neu trừ ra nam và nam quyền, (quyền ngoài ra) mới gọi phi nam và phi nam quyền. 

* Phi mạng gọi phỉ mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi mạng quyền gọi phi mạng phải chăng? Phải rồi. 

395 . 

* Phỉ lạc gọi phỉ lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


481 


Phi lạc quyền gọi phi lạc phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ khô gọi phỉ khố quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi khổ quyền gọi phi khổ phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ hỷ gọi phỉ hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi hỷ quyền gọi phi hỷ phải chăng? Phải rồi. 

* Phi ưu gọi phi ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi uu quyền gọi phi uu phải chăng? Phải rồi. 

* Phi xả gọi phỉ xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi xả quyền gọi phi xả phải chăng? 

Trừ ra xả quyền, (quyền ngoài ra) không đặng gọi xả quyền mà chỉ gọi là xả. Neu 
trừ ra xả và xả quyền mới gọi phi xả và phi xả quyền. 

396 . 

* Phi tín gọi phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tín quyền gọi phi tín phải chăng? Phải rồi. 

* Phi cần gọi phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi cần quyền gọi phi cần phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ niệm gọi phỉ niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi niệm quyền gọi phi niệm phải chăng? Phải rồi. 

* Phi định gọi phỉ định quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi định quyền gọi phi định phải chăng? Phải rồi. 

* Phỉ trí gọi phỉ trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi trí quyền gọi phi trí phải chăng? Phải rồi. 

397 . 

* Phi tri dị trí gọi phi tri dị tri quyền phải chàng? Phải rồi. 

Phi tri dị tri quyền gọi phi tri dị tri phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dĩ trí gọi phỉ tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri dĩ tri quyền gọi phi tri dĩ tri phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri cụ tri gọi phỉ tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Phi tri cụ tri quyền gọi phi tri cụ tri phải chăng? Phải rồi. 

398 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi nhĩ cũng phải, gọi nhĩ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó, gọi là quyền mà phi nhĩ quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó, chỉ gọi là quyền mà phi tỷ quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi thiệt quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 



482 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi thân quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà không gọi là 
nhãn quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi ý quyền. 

399 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi nữ quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi nam quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng 
quyền cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi mạng quyền. 

400 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyền mà ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi lạc quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khô quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi khổ quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi hỷ quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi uu quyền phải chăng? ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi uu quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi uu quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi xả quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


483 


401 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi tín quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi cần quyền phải chăng? cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi cần quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi niệm quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà phi định quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tuệ quyền phải chăng? Tuệ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tuệ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi là quyền mà không gọi tuệ quyền. 

402 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dị 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không đặng gọi tri dị tri 
quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn chỉ gọi là nhãn mà phi nhãn 
quyền. Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri dĩ tri 
quyền. 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Thiên nhãn, tuệ nhãn gọi nhãn mà phi nhãn quyền. 
Còn nhãn quyền gọi nhãn cũng phải và gọi nhãn quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri 
quyền. 

403 . 

* Nhĩ là nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ 
quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 



484 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Thiên nhĩ, ái nhĩ gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. Còn nhĩ 
quyền gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri 
quyền. 

404 . 

* Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi là nhãn quyền. 

* Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri 
quyền. 

405 . 

* Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền. 

* Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

406 . 

* Thân gọi thân quyền phải chăng? Trừ thân quyền, thân ngoài ra chẳng phải thân 
quyền. Còn thân quyền gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Thân gọi thân quyền phải chăng? Trừ thân quyền, thân ngoài ra gọi thân mà không gọi 
thân quyền. Còn thân quyền gọi thân cũng phải và gọi thân quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

407 . 

* Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà không gọi tri cụ tri quyền 
(annãtãvindrĩya). 


408 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


485 


* Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền. 

* Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà không gọi tri cụ tri 
quyền. 

409 . 

* Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

410 . 

* Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

411 . 

* Lạc gọi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Khổ gọi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Hỷ gọi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* ưu gọi uu quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả 
quyền. Còn xả quyền gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Xả gọi xả quyền phải chăng? Trừ xả quyền ra rồi, xả ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả 
quyền. Còn xả quyền gọi xả cũng phải và gọi xả quyền cũng phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

412 . 

* Tín gọi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Cần gọi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Niệm gọi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Định gọi định quyền phải chăng? Phải rồi. 



486 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Trí gọi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

413 . 

* Tri dị tri gọi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Tri dĩ tri gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền. 

* Tri cụ tri gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra đó chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền. 

414 . 

* Phi nhãn, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

415 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

416 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi uu quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

417 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 




Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


487 


* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

418 . 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

419 . 

* Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhĩ là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

420 . 

* Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tỷ là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

421 . 

* Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thiệt là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

422 . 

* Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thân là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

423 . 

* Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi ý là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

424 . 

* Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyền. Còn trừ 
ra nữ và nữ quyền, (quyền) ngoài ra mới gọi phi nữ và phi nữ quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nữ là phi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền là phi nữ mà còn gọi nữ quyền. Neu trừ 
ra nữ và nữ quyền, (quyền) ngoài ra là phi nữ và phi nữ quyền. 



488 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

425 . 

* Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyền là phi nam mà còn gọi nam quyền. 
Neu trừ ra nam và nam quyền, (quyền) ngoài ra là phi nam và phi nam quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nam là phi nam quyền phải chăng? Nam quyền là phi nam mà còn gọi nam quyền. 
Còn trừ ra nam và nam quyền, (quyền) ngoài ra là phi nam và phi nam quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

426 . 

* Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi mạng là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

427 . 

* Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi lạc là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

428 . 

* Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khổ là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

429 . 

* Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi hỷ là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

430 . 

* Phi uu là phi iru quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi uu là phi iru quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

431 . 

* Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi xả là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

432 . ’ " ' 

* Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tín là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

433 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


489 


* Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi cần là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

434 . 

* Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi niệm là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

435 . 

* Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi định là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

436 . 

* Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi trí là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

437 . 

* Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dị tri là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

438 . 

* Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dĩ tri là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

439 . 

* Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri cụ tri là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

440 . 

* Nhãn gọi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nhĩ gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ nào thuộc về quyền, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và 
gọi nhĩ quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà phi nhĩ quyền. 

* Quyền gọi nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhĩ quyền. 

* Tỷ gọi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 



490 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền gọi tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tỷ quyền. 

* Thiệt gọi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi thiệt quyền. 

* Thân gọi thân quyền phải chăng? Thân nào thuộc về quyền, thân ấy gọi thân cũng phải 
và gọi thân quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi là thân mà phi thân quyền. 

* Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi thân quyền. 

* Ý gọi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi ý quyền. 

441 . 

* Nữ gọi nữ quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi nữ quyền. 

* Nam gọi nam quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi nam quyền. 

* Mạng gọi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi mạng quyền. 

442 . 

* Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi lạc quyền. 

* Khổ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi khổ quyền. 

* Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền chứ không đang gọi hỷ quyền. 

* ưu gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi uu quyền phải chăng? ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi iru quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi uu quyền. 

* Xả gọi xả quyền phải chăng? Xả nào thuộc quyền, thì xả ấy mới gọi quyền. Còn xả 
ngoài ra chỉ gọi xả mà phi xả quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


491 


* Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi xả quyền. 

443 . 

* Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tín quyền. 

* Cần gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi cần quyền phải chăng? cần quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi cần quyền. 

* Niệm gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi niệm quyền. 

* Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi định quyền. 

* Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi trí quyền phải chăng? Trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi trí quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi trí quyền. 

444 . * " ~ 

* Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dị 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi tri dị tri 
quyền. 

* Tri dĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tri dĩ tri quyền. 

* Tri cụ tri quyền gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không gọi tri cụ tri 
quyền. 

445 . 

* Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ ra nhãn, quyền ngoài ra là phi nhãn mà chỉ gọi 
là quyền. Neu trừ ra nhãn và quyền, ngoài ra là phi nhãn và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ ra nhĩ, còn quyền ngoài ra chẳng phải nhĩ mà chỉ 
gọi là quyền. Neu trừ ra nhĩ và quyền, ngoài ra là phi nhĩ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi là tỷ mà 
chỉ gọi là quyền. Neu trừ ra tỷ và quyền, ngoài ra là phi tỷ và cũng phi quyền. 



492 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ ra thiệt, còn quyền ngoài ra không đặng gọi 
thiệt mà chỉ gọi là quyền. Neu trừ ra thiệt và quyền, ngoài ra là phi thiệt và cũng phi 
quyền. 

* Phi quyền là phi thiệt quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thân là phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền là phi thân quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi ý là phi quyền phải chăng? Trừ ý ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà chỉ gọi 
là quyền. Neu trừ ra ý và quyền, ngoài ra là phi ý và phi quyền. 

* Phi quyền là phi ý quyền phải chăng? Phải rồi. 

446 . 

* Phi nữ là phi quyền phải chăng? Trừ nữ ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi nữ mà gọi là 
quyền. Neu trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nữ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam ra rồi, còn quyền ngoài ra đó là phi nam 
mà còn gọi là quyền. Neu trừ nam và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi nam và phi 
quyền. 

* Phi quyền là phi nam quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi mạng 
mà còn gọi là quyền. Neu trừ ra mạng và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi mạng và phi 
quyền. 

* Phi quyền là phi mạng quyền phải chăng? Phải rồi. 

447 . 

* Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi lạc mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền. 

* Phi quyền là phi lạc quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khổ là phi quyền phải chăng? Trừ khổ ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi khổ mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ ra khổ và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi khổ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi khổ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi hỷ là phi quyền phải chăng? Trừ hỷ ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi hỷ mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi hỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi uu là phi quyền phải chăng? Trừ uu ra rồi, quyền ngoài ra là phi uu mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ ra uru và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi uu và phi quyền. 

* Phi quyền là phi uu quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi xả là phi quyền phải chăng? Trừ xả ra rồi, còn quyền ngoài ra gọi phi xả mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ xả và quyền, ngoài ra đó mới gọi phi xả và phi quyền. 

* Phi quyền là phi xả quyền phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


493 


448 . 

* Phi tín là phi quyền phải chăng? Trừ tín ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi là tín mà 
còn gọi là quyền. Neu trừ ra tín và quyền, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tín quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi cần là phi quyền phải chăng? Trừ cần ra rồi, quyền ngoài ra không gọi là cần mà 
còn gọi là quyền. Neu trừ ra cần và quyền, ngoài ra mới gọi phi cần và phi quyền. 

* Phi quyền là phi cần quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi niệm là phi quyền phải chăng? Trừ niệm ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi niệm 
mà còn gọi là quyền. Neu trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền. 

* Phi quyền là phi niệm quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi định là phi quyền phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoài ra là phi định mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ định và quyền, ngoài ra mới gọi phi định và phi quyền. 

* Phi quyền là phi định quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi trí là phi quyền phải chăng? Trừ trí ra rồi, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi 
là quyền. Neu trừ trí và quyền, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyền. 

* Phi quyền là phi trí quyền phải chăng? Phải rồi. 

449 . 

* Phi tri dị tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dị tri (anannãtannassãmĩtỉn), còn 
quyền ngoài ra chẳng phải tri dị tri mà còn gọi là quyền. Neu trừ ra tri dị tri và quyền, 
ngoài ra mới gọi phi tri dị tri và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dĩ tri là phi quyền phải chăng? Trừ ra tri dĩ tri, còn quyền ngoài ra chẳng gọi là 
tri dĩ tri mà còn gọi là quyền. Neu trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dĩ tri 
và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri cụ tri là phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri ra (annãtãvĩ), còn quyền ngoài ra 
không gọi là tri cụ tri mà còn gọi là quyền. Neu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi 
phi tri cụ tri và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

450 . 

* Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền là nhĩ quyền phải chăng? Nhĩ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhĩ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhĩ quyền. 

* Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền là tỷ quyền phải chăng? Tỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi tỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà không đặng gọi tỷ quyền. 

* Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 



494 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền là thiệt quyền phải chăng? Thiệt quyền gọi quyền cũng phải và gọi thiệt quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi thiệt quyền. 

* Nhãn là quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi thân quyền phải chăng? Thân quyền gọi quyền cũng phải và gọi thân quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi thân quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi ý quyền phải chăng? Ý quyền gọi quyền cũng phải và gọi ý quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi ý quyền. 

451 . 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nữ quyền phải chăng? Nữ quyền gọi quyền cũng phải và gọi nữ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nữ quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nam quyền phải chăng? Nam quyền gọi quyền cũng phải và gọi nam quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nam quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi mạng quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi mạng 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi mạng quyền. 

452 . 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi lạc quyền phải chăng? Lạc quyền gọi quyền cũng phải và gọi lạc quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi lạc quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi khổ quyền phải chăng? Khổ quyền gọi quyền cũng phải và gọi khổ quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi khổ quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi hỷ quyền phải chăng? Hỷ quyền gọi quyền cũng phải và gọi hỷ quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi hỷ quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi uu quyền phải chăng? ưu quyền gọi quyền cũng phải và gọi uu quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi uu quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi xả quyền phải chăng? Xả quyền gọi quyền cũng phải và gọi xả quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi xả quyền. 

453 . 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tín quyền phải chăng? Tín quyền gọi quyền cũng phải và gọi tín quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tín quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


495 


* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi cần quyền phải chăng? Mạng quyền gọi quyền cũng phải và gọi cần quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi cần quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi niệm quyền phải chăng? Niệm quyền gọi quyền cũng phải và gọi niệm 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi niệm quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi định quyền phải chăng? Định quyền gọi quyền cũng phải và gọi định quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi định quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi trí quyền phải chăng? Trí quyền gọi quyền cũng phải và gọi trí quyền cũng 
phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi trí quyền. 

454 . 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dị tri quyền phải chăng? Tri dị tri quyền (anannãtannassãmĩtỉndrĩya) gọi 
quyền cũng phải và gọi tri dị tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền 
mà phi tri dị tri quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền. 

* Nhãn gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền ịannãtãvindrĩya) gọi quyền 
cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi 
tri cụ tri quyền. 

455 . 

* Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nào gọi quyền, nhĩ ấy gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ 
quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyền. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nhĩ gọi quyền phải chăng? Nhĩ nào là quyền, nhĩ đó gọi nhĩ cũng phải và gọi nhĩ 
quyền cũng phải. Còn nhĩ ngoài ra gọi là nhĩ mà không gọi là quyền. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền (annãtãvindrĩya) gọi quyền 
cũng phải và gọi tri cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà 
không đặng gọi là tri cụ tri quyền. 

456 . 

* Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền. 

* Tỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 



496 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

457 . 

* Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền. 

* Thiệt gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền là tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri cụ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

458 . 

* Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyền, thân ấy gọi thân cũng phải và quyền 
cũng phải. Còn thân ngoài ra chỉ gọi thân mà không gọi là quyền. 

* Quyền là nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn quyền 
cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền. 

* Thân là quyền phải chăng? Thân nào là quyền, thân đó gọi thân cũng phải và gọi 
quyền cũng phải. Còn thân ngoài ra gọi thân mà không gọi quyền. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

459 . 

* Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Ý gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

460 . 

* Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nữ gọi quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

461 . 

* Nam gọi quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Nam gọi quyền phải chăng? Không phải. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 


462 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


497 


* Mạng gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Mạng gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền không gọi phi tri cụ tri 
quyền. 

463 . 

* Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà không gọi nhãn quyền. 

* Lạc gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

* Khổ gọi quyền phải chăng? Phải rồi... 

* Hỷ gọi quyền phải chăng? Phải rồi... 

* ưu gọi quyền phải chăng? Phải rồi... 

* Xả gọi quyền phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền 
cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyền. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi là quyền mà phi nhãn quyền. 

* Xả gọi quyền phải chăng? Xả nào gọi quyền, xả ấy gọi xả cũng phải và gọi quyền 
cũng phải. Còn xả ngoài ra là phi quyền. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

464 . 

* Tín gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Cần gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Niệm gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Định gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Trí gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

465 . 

* Tri dị tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Tri dĩ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Quyền gọi tri cụ tri quyền phải chăng? Tri cụ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri 
cụ tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri cụ tri quyền. 

* Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 



498 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Quyền gọi nhãn quyền phải chăng? Nhãn quyền gọi quyền cũng phải và gọi nhãn 
quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi nhãn quyền. 

* Tri cụ tri gọi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Quyền gọi tri dĩ tri quyền phải chăng? Tri dĩ tri quyền gọi quyền cũng phải và gọi tri dĩ 
tri quyền cũng phải. Còn quyền ngoài ra chỉ gọi quyền mà phi tri dĩ tri quyền. 

466 . 

* Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn 
mà còn gọi là quyền. Neu trừ nhãn và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi 
quyền. 

* Phi quyền là phi nhĩ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn, quyền ngoài ra không gọi nhãn mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ nhãn và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhãn và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tỷ quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nhãn là phi quyền phải chăng? Trừ nhãn ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhãn 
mà chỉ gọi là quyền. Neu trừ nhãn và quyền, mới gọi là phi nhãn và cũng gọi phi 
quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

467 . 

* Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhĩ mà 
còn gọi là quyền. Neu trừ nhĩ và quyền, ngoài ra mới phi nhĩ và cũng phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi... 

* Phi nhĩ là phi quyền phải chăng? Trừ nhĩ ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nhĩ mà 
còn gọi là quyền. Neu trừ nhĩ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nhĩ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 

468 . 

* Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ, còn quyền ngoài ra không gọi tỷ mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ tỷ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi... 

* Phi tỷ là phi quyền phải chăng? Trừ tỷ, còn quyền ngoài ra không gọi là tỷ mà còn gọi 
là quyền. Neu trừ tỷ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tỷ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 

469 . 

* Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, còn quyền ngoài ra không gọi thiệt mà chỉ 
gọi là quyền. Neu trừ thiệt và quyền, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi... 

* Phi thiệt là phi quyền phải chăng? Trừ thiệt, quyền ngoài ra không gọi thiệt mà gọi 
quyền. Còn trừ thiệt và quyền, ngoài ra mới gọi là phi thiệt và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi... 

470 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


499 


* Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi thân, phi quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

471 . 

* Phi ý, phi quyền phải chăng? Trừ ý, còn quyền ngoài ra không đặng gọi ý mà còn gọi 
là quyền. Trừ ý và quyền, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi ý, phi quyền phải chăng? Trừ ý, còn quyền ngoài ra không gọi ý mà gọi quyền. 
Trừ ý và quyền, ngoài ra mới gọi là phi ý và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

472 . 

* Phi nữ, phi quyền phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyền. 
Neu trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nữ là phi quyền phải chăng? Trừ nữ, quyền ngoài ra không gọi nữ mà gọi quyền. 
Còn trừ nữ và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nữ và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

473 . 

* Phi nam là phi quyền phải chăng? Trừ nam, quyền ngoài ra không gọi nam mà gọi 
quyền. Còn trừ nam và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi nam, phi quyền phải chăng? Trừ nam ra rồi, còn quyền ngoài ra không gọi nam mà 
gọi quyền. Neu trừ nam và quyền, ngoài ra mới gọi là phi nam và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

474 . 

* Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng, quyền ngoài ra không gọi mạng mà gọi 
là quyền. Neu trừ mạng và quyền, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi mạng là phi quyền phải chăng? Trừ mạng, còn quyền ngoài ra không gọi mạng mà 
gọi quyền. Trừ mạng và quyền, ngoài ra mới gọi là phi mạng và phi quyền. 

* Phi quyền là phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

475 . 

* Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyền ngoài ra là phi lạc mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền. 

* Phi quyền là phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi lạc là phi quyền phải chăng? Trừ lạc, quyền ngoài ra không gọi lạc mà còn gọi 
quyền. Neu trừ lạc và quyền, ngoài ra mới gọi phi lạc và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

476 . 



500 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi khổ, phi quyền phải chăng? Trừ khổ, quyền ngoài ra không gọi khổ mà gọi quyền. 
Neu trừ khổ và quyền, ngoài ra mới gọi phi khổ và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi khổ là phi quyền phải chăng? Trừ khổ, còn quyền ngoài ra không gọi là khổ mà 
còn gọi là quyền. Trừ khổ và quyền, ngoài ra mới gọi phi khổ và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

477 . 

* Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyền ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi hỷ, phi quyền phải chăng? Trừ hỷ, còn quyền ngoài ra là phi hỷ mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ hỷ và quyền, ngoài ra mới gọi phi hỷ và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

478 . 

* Phi uu, phi quyền phải chăng? Trừ uru, còn quyền ngoài ra là phi uu mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ uru và quyền, ngoài ra mới gọi là phi uu và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi uu, phi quyền phải chăng? Trừ uru, còn quyền ngoài ra là phi uu mà gọi là quyền. 
Neu trừ uu và quyền, ngoài ra mới gọi phi uru và cũng phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

479 . 

* Phi xả, phi quyền phải chăng? Trừ xả, còn quyền ngoài ra là phi xả mà còn gọi là 
quyền. Trừ xả và quyền, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi xả, phi quyền phải chăng? Trừ xả, còn quyền ngoài ra là phi xả mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ xả và quyền, ngoài ra mới gọi phi xả và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

480 . 

* Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, còn quyền ngoài ra là phi tín mà còn gọi quyền. 
Neu trừ tín và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tín và cũng gọi phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tín, phi quyền phải chăng? Trừ tín, quyền ngoài ra là phi tín mà còn gọi là quyền. 
Trừ tín và quyền, ngoài ra mới gọi phi tín và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

481 . 

* Phi cần, phi quyền phải chăng? Trừ cần, quyền ngoài ra là phi cần mà còn gọi là 
quyền. Neu trừ cần và quyền, ngoài ra mới gọi phi cần và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


501 


* Phi cần, phi quyền phải chăng? Trừ cần, còn quyền ngoài ra là phi cần mà còn gọi là 
quyền. Trừ cần và quyền, ngoài ra đó là phi cần và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

482 . 

* Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyền ngoài ra gọi phi niệm mà còn gọi 
quyền. Neu trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi niệm, phi quyền phải chăng? Trừ niệm, quyền ngoài ra không gọi niệm mà gọi 
quyền. Trừ niệm và quyền, ngoài ra mới gọi phi niệm và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

483 . 

* Phi định, phi quyền phải chăng? Trừ định ra rồi, quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi 
quyền. Neu trừ định và quyền, ngoài ra là phi định và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi định, phi quyền phải chăng? Trừ định, còn quyền ngoài ra là phi định mà còn gọi 
quyền. Neu trừ định và quyền, ngoài ra là phi định và cũng phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

484 . 

* Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, quyền ngoài ra là phi trí mà gọi là quyền. Còn 
trừ trí và quyền, ngoài ra là phi trí và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi trí, phi quyền phải chăng? Trừ trí, còn quyền ngoài ra là phi trí mà còn gọi là 
quyền. Trừ trí và quyền, ngoài ra mới gọi phi trí và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

485 . 

* Phi tri dị tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dị tri, còn quyền ngoài ra là phi tri dị tri mà 
gọi là quyền. Neu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dị tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dị tri, quyền ngoài ra là phi tri dị tri mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ tri dị tri và quyền, ngoài ra là phi tri dị tri và cũng phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

486 . 

* Phi tri dĩ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dĩ tri (anna), quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri 
mà còn gọi là quyền. Trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra là phi tri dĩ tri và phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri dĩ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri dĩ tri, quyền ngoài ra là phi tri dĩ tri mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ tri dĩ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri dĩ tri và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

487 . 



502 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


* Phi tri cụ tri, phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri (anhãtãvĩ), quyền ngoài ra là phi tri 
cụ tri mà còn gọi là quyền. Neu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi phi tri cụ tri và 
phi quyền. 

* Phi quyền, phi nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

* Phi tri cụ tri,phi quyền phải chăng? Trừ tri cụ tri, quyền ngoài ra là phi tri cụ tri mà còn 
gọi là quyền. Neu trừ tri cụ tri và quyền, ngoài ra mới gọi là phi tri cụ tri và phi quyền. 

* Phi quyền, phi tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Dứt xỉến minh (nỉddhesavãra) 

Het phần án trí (pahnattivãra) 


PHẰN HÀNH VI (PAVATTIVẴRA) 

Phần Hành Vi Sanh 

488 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền đang sanh với người ẩy phải 
chăng? Nguời hữu nhãn vô nhĩ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy. Còn nguời hữu nhãn hữu nhĩ đang sanh, nhãn quyền 
đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh. 

Hay là nhĩ quyền đang sanh với nguời nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời ấy 
phải chăng? Nguòi hữu nhĩ vô nhãn đang sanh. Nhĩ quyền đang sanh mà nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh với nguời ấy. Còn nguời hữu nhĩ hữu nhãn, nhĩ quyền đang sanh 
và nhãn quyền cũng đang sanh. 

489 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Nguời hữu nhãn vô tỷ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh vói nguời ấy. Còn nguời hữu nhãn hữu tỷ đang sanh, nhãn quyền đang 
sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là tỷ quyền đang sanh với nguời nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời ấy phải 
chăng? Nguời hữu tỷ vô nhãn đang sanh. Tỷ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy. Còn nguời hữu tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền đang sanh 
và nhãn quyền cũng đang sanh. 

490 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Nguời hữu nhãn phi nữ đang sanh. Nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy. Còn nguời nữ hữu nhãn đang sanh, nhãn quyền đang 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

Hay là nữ quyền đang sanh với nguời nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời ấy phải 
chăng? Nguời nữ vô nhãn đang sanh. Nữ quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với nguời ấy. Còn nguời nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

491 . ~ 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Nguời hữu nhãn phi nam sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


503 


phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh 
và nam quyền cũng đang sanh. 

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh 
và nhãn quyền cũng đang sanh. 

492 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

493 . ~ 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn sanh ra trừ hỷ. Nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn hữu hỷ sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

494 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhãn sanh ra trừ xả. Nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh 
và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

495 . ~ 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ẩy phải 
chăng? Người vô nhân, hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân, vô nhãn sanh ra, tín quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân, hữu nhãn sanh ra, tín quyền đang 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

496 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người bất tương ưng trí hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang 
sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tương ưng trí vô nhãn sanh ra, trí quyền đang sanh mà nhãn quyền 



504 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí, hữu nhãn sanh ra, trí 
quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

497 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm, vô nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

498 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ, phi nữ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ, hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng 
đang sanh. 

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nữ, vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng 
đang sanh. 

499 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tỷ, phi nam sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh và nam 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh và tỷ quyền 
cũng đang sanh. 

500 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

501 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ đang sanh trừ hỷ. Tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền 
cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hỷ vô tỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hỷ hữu tỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 


502 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


505 


Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả hữu tỷ đang sanh ra trừ xả. Tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
đang sanh YỚi người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và xả 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người xả vô tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người xả hữu tỷ đang sanh ra, xả quyền đang sanh và tỷ quyền 
cũng đang sanh. 

503 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Người vô nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân vô tỷ đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ đang sanh ra, tín quyền đang 
sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

504 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu tỷ bất tưong ưng trí đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ tưong ưng trí đang sanh ra, tỷ quyền 
đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tưong ưng trí vô tỷ đang sanh ra, trí quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tưong ưng trí hữu tỷ đang sanh ra, trí 
quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

505 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm, vô tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

506 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ẩy phải 
chăng? Không phải. 

Hay là nam quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

507 . ^ 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người phi nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, mạng quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 



506 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


508 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ đang sanh ra trừ hỷ. Nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hỷ phi nữ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

509 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nữ đang sanh ra trừ xả. Nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và xả quyền 
cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người xả phi nữ đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh và 
nữ quyền cũng đang sanh. 

510 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nữ vô nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, nữ quyền đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân phi nữ đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ hữu nhân đang sanh ra, tín quyền đang 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

511 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ bất tưong ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người nữ tưong ưng trí đang sanh ra, nữ quyền đang sanh 
và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người phi nữ tưong ưng trí đang sanh ra, tuệ quyền đang sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ tưong ưng trí đang sanh ra, tuệ 
quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

512 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm phi nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 


513 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


507 


Nam quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Người phi nam đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh ra, mạng quyền đang 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

514 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam đang sanh ra trừ hỷ. Nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hỷ đang sanh ra, nam quyền đang sanh 
và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hỷ phi nam đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hỷ đang sanh ra, hỷ quyền đang sanh và 
nam quyền cũng đang sanh. 

515 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam đang sanh ra trừ xả. Nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, nam quyền đang 
sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người phi nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam thuộc xả đang sanh ra, xả quyền 
đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

516 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam vô nhân đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, nam quyền đang 
sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân phi nam đang sanh ra, tín quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam hữu nhân đang sanh ra, tín quyền 
đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

517 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam bất tưong ưng trí đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam tưong ưng trí đang sanh ra, nam 
quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người phi nam tưong ưng trí đang sanh ra, trí quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam tưong ưng trí đang sanh ra, trí 
quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

518 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 



508 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm phi nam đang sanh ra, ý quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh ra, ý quyền đang sanh và nam 
quyền cũng đang sanh. 

519 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ẩy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ đang sanh ra trừ hỷ. Mạng 
quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang 
sanh ra, trong sát-na sanh tâm tưong ưng hỷ, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

520 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tuông ưng xả đang sanh ra trừ xả, mạng 
quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang 
sanh ra, trong sát-na sanh tâm tưong ưng xả hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

521 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tưong ưng tín hiện 
hành, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tưong ưng tín lúc bình nhựt 
(pavattikãla), mạng quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

522 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người bất tưong ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất 
tưong ưng trí, mạng quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người tưong ưng trí đang sanh, trong sát-na sanh tâm tưong ưng trí lúc bình nhựt, 
mạng quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

523 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô tâm đang sanh ra, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy. Còn người hữu tâm đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm thời 
bình nhựt (pavattỉkãla), mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 


524 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


509 


Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Không phải. 

Hay là xả quyền đang sanh YỚi người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Không phải. 

525 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp hỷ, bất tưong ưng tín. 
Hỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ 
đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm họp hỷ, tưong ưng tín lúc bình nhựt, hỷ quyền 
đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tưong ưng tín, 
bất tưong ưng hỷ khi bình nhựt (pavatti). Tín quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tưong 
ưng tín họp hỷ khi bình nhựt, tín quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

526 . ” 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ bất tưong ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm họp hỷ, bất tưong 
ưng trí lúc bình nhựt. Hỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người hỷ tưong ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh tâm họp hỷ, tưong 
ưng trí thời bình nhựt, hỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tưong ưng trí ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tưong ưng 
trí, ly hỷ thòi bình nhựt, trí quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy. Còn người hỷ tưong ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tưong 
ưng trí họp hỷ thời bình nhựt, trí quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

527 . ” 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm ly hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ 
lúc bình nhựt. Ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người hỷ đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm họp hỷ thời bình nhựt, ý quyền đang 
sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

528 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả vô nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm họp xả, bất tưong ưng tín 
lúc bình nhựt, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm họp xả, tưong ưng tín thời 
bình nhựt, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu nhân trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tưong ưng tín, 
bất tưong ưng xả thời bình nhựt. Tín quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy. Còn người xả hữu nhân đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tưong 
ưng tín họp xả thời bình nhựt, tín quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 



510 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


529 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả bất tương ưng trí sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hợp xả, ly trí. Xả quyền 
đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả tương ưng 
trí đang sanh ra hiện hành, trong sát-na sanh tâm tương ưng xả hiệp trí thời bình nhựt, 
xả quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người tương ưng trí trừ xả đang sanh ra, trong sát-na sanh của tâm hiệp trí ly 
xả thời bình nhựt. Trí quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy. Còn người xả tương ưng trí đang sanh ra, trong sát-na sanh tâm tương ưng trí hiệp 
xả thời bình nhựt, trí quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

530 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm trừ xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất 
họp xả. Ý quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
người xả đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm họp xả, ý quyền đang sanh và 
xả quyền cũng đang sanh. 

531 . 

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Người hữu nhân bất tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
hợp tín, ly trí. Tín quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. 
Còn người hữu nhân tương ưng trí đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm họp 
tín tương ưng trí, tín quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

532 . ^ 

Tín quyền đang sanh với người nào, thì ý quyền đang sanh với người ẩy phải chàng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người vô nhân hữu tâm đang sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm ly 
tín. Ý quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người 
hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh tâm họp tín, ý quyền đang sanh và tín 
quyền cũng đang sanh. 

533 . 

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí thời bình nhựt. Ý quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra trong sát-na sanh tâm tương ưng 
trí, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 


534 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


511 


Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền đang sanh với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

535 . ^ 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì thiệt quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Dục giới, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

536 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền đang sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

537 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tuởng và Vô sắc, mạng quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và nhãn quyền cũng 
đang sanh. 

538 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

539 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 

Phải rồi. 

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô sắc, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, xả quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

540 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô sắc, ý quyền đang sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

541 . 

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 



512 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

542 . 

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang 
sanh. 

543 . 

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Dục giới, hỷ quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

544 . 

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

545 . 

Tỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

546 . " 

Nữ quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là nam quyền đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

547 . 

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải 
đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền đang sanh và nam quyền cũng 
đang sanh. 

548 . 

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


513 


Hay là hỷ quyền đang sanh YỚi cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, hỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

549 . 

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là xả quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

55 ». 

Nam quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì nam quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

551 . 

Mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tuởng, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

552 . 

Mạng quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô tuởng, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng 
phải đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền đang sanh và ý 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

553 . ' 

Hỷ quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền đang 
sanh với cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

554 . 

Xả quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ý quyền đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì xả quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

555 . 

Tín quyền đang sanh với cõi nào, thì trí quyền đang sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là trí quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


556 . 



514 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tín quyền đang sanh với cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì tín quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

557 . 

Tuệ quyền đang sanh với cõi nào, thì ý quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với cõi nào, thì trí quyền đang sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

558 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhãn vô nhĩ đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà 
nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhãn hữu nhĩ 
sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng đang sanh. 

Hay là nhĩ quyền đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhĩ vô nhãn sanh ra, nhĩ quyền đang sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhĩ hữu nhãn 
sanh ra với cõi ấy, nhĩ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

559 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Nguời hữu nhãn vô tỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhãn hữu tỷ sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là tỷ quyền đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu tỷ, hữu nhãn sanh ra 
với cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

560 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Nguời phi nữ hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời nữ hữu nhãn sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

Hay là nữ quyền đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Nguời nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền đang sanh mà nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời nữ hữu nhãn sanh ra với cõi ấy, 
nữ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

561 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời phi nam hữu nhãn sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời nam hữu nhãn sanh ra với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

Hay là nam quyền đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời nam vô nhãn sanh ra, nam quyền đang sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời nam hữu nhãn sanh 
ra với cõi ấy, nam quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


515 


562 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với cõi 
ấy, mạng quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

563 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu nhãn sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

564 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhãn sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, xả quyền đang sanh mà nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người xả hữu nhãn sanh ra, xả quyền 
đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy. 

565 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn vô nhân sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn 
quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh với người ấy cõi ấy. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân vô nhãn đang sanh, tín quyền đang sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhân hữu nhãn 
sanh ra với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

566 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tuệ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tưong ưng trí sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà 
tuệ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn tưong ưng 
trí sanh ra với cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh. 

Hay là tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhãn tưong ưng trí sanh ra, tuệ quyền đang sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn tưong ưng 
trí sanh ra với cõi ấy, tuệ quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

567 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào thì ý quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



516 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm vô nhãn sanh ra, ý quyền đang sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu nhãn sanh ra với cõi 
ấy, ý quyền đang sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

568 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

Hay là nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, nữ quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

569 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với những 
cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

Hay là nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, 
nam quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

570 . " 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, mạng quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

571 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

572 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, xả quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


517 


phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu tỷ sanh ra với cõi ấy, xả quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

573 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với những cõi 
ấy, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân vô tỷ sanh ra, tín quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân hữu tỷ sanh ra với cõi 
ấy, tín quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

574 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hữu tỷ bất tưong ưng trí sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ tưong ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ tưong ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ tuông ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, trí quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

575 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cỗi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, ý quyền đang sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, 
ý quyền đang sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

576 . , 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Không phải. 

Hay là nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Không phải. 

577 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi 
ấy, mạng quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

578 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ 
quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 



518 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 


Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu hỷ sanh ra với cõi ấy, hỷ 
quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

579 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với những cõi ấy, nữ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, xả quyền đang sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu xả sanh ra với cõi ấy, xả 
quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

580 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng?'Người nữ vô nhân sanh ra, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với những cõi ấy, 
nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nữ sanh ra, tín quyền đang sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ hữu nhân sanh ra với 
cõi ấy, tín quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

581 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người nữ bất tưong ưng trí sanh ra, nữ quyền đang sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ tưong ưng trí sanh ra với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ tưong ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ tưong ưng trí sanh ra 
với cõi ấy, trí quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

582 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, ý quyền đang sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ sanh ra với những cõi ấy, ý 
quyền đang sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

583 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, mạng quyền đang sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam sanh ra với cõi ấy, 
mạng quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


519 


584 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những cõi ấy, 
nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, hỷ quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu hỷ sanh ra với những 
cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

585 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những cõi ấy, 
nam quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, xả quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu xả sanh ra với những 
cõi ấy, xả quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

586 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng?Ngườ\ nam vô nhân sanh ra, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhân sanh ra với những cõi 
ấy, nam quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân phi nam sanh ra, tín quyền đang sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam hữu nhân sanh ra với 
cõi ấy, tín quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

587 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Người nam bất tưong ưng trí sanh ra, nam quyền đang sanh mà tuệ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tưong ưng trí sanh ra 
với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam tưong ưng trí sanh ra, trí quyền đang sanh mà 
nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam tưong ưng trí 
sanh ra với những cõi ấy, trí quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

588 . " 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nam sanh ra, ý quyền đang sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam sanh ra với những 
cõi ấy, ý quyền đang sanh và nam quyền cũng đang sanh. 


589 . 



520 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ thời bình nhựt 
trừ hỷ sanh ra, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người hỷ hiện hành sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với 
những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

Hay là hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

590 . 

* Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả thời bình nhựt 
trừ xả sanh ra, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người xả sanh ra trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả bình nhựt 
(pavatti) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thời mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy? Phải rồi. 

591 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người vô nhân sanh ra, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
tín thời bình nhật, mạng quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy; còn người hữu nhân sanh ra, trong sát-na sanh của tâm tương ưng tín 
thời bình nhật, mạng quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh với người ấy cõi 
ấy. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

592 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tuệ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng trí, mạng quyền đang sanh mà tuệ quyền chẳng phải đang sanh vói 
người ấy cõi ấy; còn người tương ưng trí sanh ra, vào sát-na sanh của tâm tương ưng 
trí thời bình nhật, mạng quyền đang sanh và tuệ quyền cũng đang sanh với người ấy 
cõi ấy. 

Hay là tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

593 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào thì ý quyền đang sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người vô tâm sanh ra, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy; còn người hữu tâm sanh ra, vào sát-na sanh của tâm 
thời bình nhật, với cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng đang sanh. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

594 . " 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Không phải. 

Hay là xả quyền đang sanh với người nào cõi nào thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


521 


595 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, bất tương ưng tín hiện hành, hỷ 
quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng tín đang hiện hành với những cõi 
ấy, hỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ đang sanh trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín, bất tương ưng hỷ đang hiện hành, tín quyền đang sanh mà hỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm tương ưng hỷ với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và hỷ quyền 
cũng đang sanh. 

596 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chàng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng hỷ, bất tương ưng trí, hỷ quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng hỷ, tương ưng trí với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí, bất tương ưng hỷ, trí quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng hỷ với những cõi ấy, trí quyền đang sanh 
và hỷ quyền cũng đang sanh. 

597 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng hỷ, ý quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ với 
những cõi ấy, ý quyền đang sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

598 . 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng xả, bất tương ưng tín, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng xả, tương ưng tín với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 

Hay là tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng tín, bất tương ưng xả, tín quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả hữu nhân sanh ra hiện hành sanh ra trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín, tương ưng xả với những cõi ấy, tín quyền đang 
sanh và xả quyền cũng đang sanh. 



522 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


599 . 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng xả, bất tương ưng trí, xả quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng xả, tương ưng trí với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí, bất tương ưng xả, trí quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng trí, tương ưng xả với cõi ấy, trí quyền đang sanh và xả quyền 
cũng đang sanh. 

600 . 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng xả, ý quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả với 
những cõi ấy, ý quyền đang sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

601 . 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng tín, tín quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng tín, tương ưng trí với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và trí 
quyền cũng đang sanh. 

Hay là trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

602 . 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng tín, ý quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín với cõi ấy, ý quyền đang sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

603 . 

Tuệ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tương ưng trí, ý quyền đang sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


523 


với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm tương ưng trí với cõi ấy, ý quyền đang sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

604 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhĩ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhãn vô nhĩ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn vô nhĩ sanh ra, nhĩ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

605 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn 
vô tỷ sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô tỷ vô nhãn sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

606 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng?'Người nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô 
nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
phi nữ vô nhãn sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

607 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh vói người nào, thì nam quyền chang phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
phi nam vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn phi nam sanh ra, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang 
tử và người vô nhãn phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 



524 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


608 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải đang 
sanh với người ẩy phải chăng? Người vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

609 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thi nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh vói người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

610 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô nhãn trừ 
xả sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhãn trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

611 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người vô nhãn hữu nhân sanh ra, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín quyền chẳng phải 
đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người 
vô nhân vô nhãn sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

612 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người vô nhãn tưong ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và trí 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền 
chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


525 


tử và người vô nhãn bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

613 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chàng? Người vô nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
tâm sanh ra, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

614 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra, 
tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang 
sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
vô tỷ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

615 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà 
nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam vô tỷ 
sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải 
đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
tỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

616 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà 
mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

617 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra, 
tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ 
hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


618 . 



526 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra, 
tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang 
sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ trừ 
xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

619 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ vô nhân 
sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyền chẳng phải 
đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân vô tỷ sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

620 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chang phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người vô tỷ tuông ưng trí sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tỷ bất 
tương ưng trí sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng 
phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

621 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà 
ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

622 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi nữ sanh 
ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam phi 
nữ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


527 


623 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà 
mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nữ quyền chẳng phải 
đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thi nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

624 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ hỷ sanh 
ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

625 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ trừ xả sanh 
ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang 
sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

626 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang 
sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
vô nhân sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang 
sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

627 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người phi nữ tuông ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang 
sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nữ 
bất tưong ưng trí sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 



528 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

628 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chang phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải đang sanh 
mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô tâm sanh ra, 
nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

629 . 

Nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang 
sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử, nam quyền 
chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

630 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ 
hỷ sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

631 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi nam trừ 
xả sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang 
sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

632 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam quyền chẳng phải 
đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam vô nhân sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


529 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng phải đang 
sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
nhân phi nam sanh ra, tín quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

633 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người phi nam tương ưng trí sanh ra, nam quyền chẳng phải 
đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người phi 
nam bất tương ưng trí sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng 
phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nam bất tương ưng trí sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

634 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyền chẳng phải 
đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử và người vô 
tâm sanh ra, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

635 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, hỷ quyền 
chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

636 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chang phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, xả quyền 
chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

637 . ^ 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Người vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang 



530 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, tín 
quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

638 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người bất tưong ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tưong ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang 
sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, trí 
quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

639 . 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Người vô tâm sanh ra, ý quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với 
người ấy. Còn tất cả người đang tử hiện hành trong sát-na diệt của tâm, ý quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

640 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tưong 
ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát- 
na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng xả, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc nhập 
thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

641 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chang phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? 

Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
hỷ, tương ưng tín, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bất tương ưng 
tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng hỷ. 
Tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt 
của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng hỷ, bậc nhập thiền 
Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 


642 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


531 


Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chăng phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người tương ưng trí trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ, tương ưng trí, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền 
đang sanh YỚi người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng hỷ, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hỷ bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, trí quyền chẳng phải đang sanh mà 
hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm 
bất tương ưng trí, tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền 
chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

643 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chàng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý 
quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

644 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng xả, tương ưng tín, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng xả, bất tương ưng tín, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền 
chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, tương ưng xả, tín quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng tín, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

645 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chăng phải đang sanh với 
người ẩy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, tương ưng trí, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương 
ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát- 
na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng xả, trí quyền chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền 
chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



532 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


646 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng xả, ý quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả 
quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

647 . 

Tín quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chang phải đang sanh 
với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra hiện hành 
trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín, trí quyền chẳng phải đang 
sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
trí quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

648 . 

Tín quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra hiện hành trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với 
người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, 
tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

649 . 

Trí quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra hiện hành trong sát-na 
sanh của tâm bất tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh 
với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, bậc đang nhập thiền Diệt và người Vô 
tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

650 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền chang phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

651 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


533 


652 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chang phải 
đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

653 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chang phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

654 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chang phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

655 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, xả quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

656 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chăng phải đang sanh với cõi ấy phải chàng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chang phải đang 
sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

657 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chang phải 
đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

658 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

659 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chang phải đang sanh với 
cõi ẩy phải chăng? Cõi sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang 



534 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

660 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chang phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

661 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chang 
phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

662 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

663 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

664 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chang phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

665 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chang phải đang sanh với 
cõi ẩy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà 
xả quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nam quyền chẳng phải đang sanh và 
xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


666 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


535 


Nam quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chang 
phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

667 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

668 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý 
quyền chang phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với cõi ấy phải chăng? Đang sanh. 

669 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chăng phải đang sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

67 ». 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

671 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải đang sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

672 . 

Tín quyền chang phải đang sanh với cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chang phải đang 
sanh với cõi ấvphải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

673 . 

Trí quyền chăng phải đang sanh với cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

674 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhãn hữu nhĩ sanh ra, nhãn 



536 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn vô nhĩ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh và nhĩ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhĩ hữu nhãn sanh ra, nhĩ 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy. Còn tất cả nguời 
đang tử và nguời vô nhĩ vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền chẳng phải đang 
sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

675 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhãn hữu tỷ sanh ra, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời 
đang tử và nguời vô nhãn vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô tỷ hữu nhãn sanh ra, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô tỷ vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

676 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời nữ vô nhãn sanh ra, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời 
đang tử và nguời phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời phi nữ hữu nhãn sanh ra, nữ 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời phi nữ vô nhãn đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền chẳng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

677 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời nam vô nhãn đang sanh, nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhãn phi nam sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn phi nam sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

678 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhãn sanh ra, nhãn quyền chang 
phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời đang 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


537 


tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

679 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhãn trừ hỷ sanh ra, hỷ 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

680 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải 
đang sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Nguời xả vô nhãn sanh ra, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời 
đang tử và nguời vô nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với nguòi nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhãn trừ xả sanh ra, xả 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải 
đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

681 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhãn hữu nhân đang sanh ra, 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất 
cả nguời đang tử và nguòi vô nhãn vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với nguòi nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguòi ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhân hữu nhãn sanh ra, tín 
quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhân vô nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

682 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chàng? Nguời vô nhãn tuong ung trí sanh ra, nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả 
nguời đang tử và nguời vô nhãn bất tuong ung trí sanh ra với những cõi ấy, nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với nguòi ấy cõi ấy phải chăng? Nguời hữu nhãn bất tuong ung trí 
sanh ra, trí quyền chẳng phải đang sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn tất cả nguời đang tử và nguời vô nhãn bất tuong ung trí sanh ra với những cõi ấy, 
trí quyền chẳng phải đang sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 


683 . 



538 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người YÔ nhãn hữu tâm sanh ra, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tâm đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

684 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người nữ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chang phải 
đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nữ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu tỷ sanh ra, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nữ vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

685 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải 
đang sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người nam vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chang 
phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và 
nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam hữu tỷ sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải 
đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

686 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng?Ugườ\ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chang phải 
đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

687 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chang phải 
đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


539 


chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

688 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chang phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ trừ xả sanh ra, xả quyền 
chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh 
và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

689 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người vô tỷ hữu nhân sanh ra, tỷ quyền chang 
phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người vô tỷ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tỷ sanh ra, tín quyền 
chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhân vô tỷ sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

690 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chang phải đang 
sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người vô tỷ tưong ưng trí sanh ra, tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tỷ bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tỷ bất tưong ưng trí sanh ra, trí 
quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người vô tỷ bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền 
chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

691 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải đang 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người vô tỷ hữu tâm sanh ra, tỷ quyền chang 
phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


692 . 



540 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nữ quyền chang phải 
đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và 
nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam sanh ra, nam quyền chẳng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam phi nữ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh 
và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

693 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ sanh ra, nữ quyền chang 
phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang 
tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

694 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh vói người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người hỷ phi nữ sanh ra, nữ quyền chẳng phải 
đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền chẳng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

695 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải đang 
sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người xả phi nữ sanh ra, nữ quyền chang phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ trừ xả sanh ra, xả quyền chẳng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và nữ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

696 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nữ hữu nhân sanh ra, nữ quyền chẳng 
phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và 
tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


541 


Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ vô nhân sanh ra, tín quyền chẳng 
phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nữ vô nhân sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và 
nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

697 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh vói người nào cõi nào, thì trí quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người phi nữ tưong ưng trí sanh ra, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nữ bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ bất tưong ưng trí sanh ra, trí 
quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nữ bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí quyền 
chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

698 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm phi nữ sanh ra, nữ quyền chang 
phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và 
người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

699 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người phi nam sanh ra, nam quyền chang 
phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang 
tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

700 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ phi nam sanh ra, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang 
sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ hỷ sanh ra, hỷ quyền 
chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang tử 
và người phi nam trừ hỷ sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và 
nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

701 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả phi nam sanh ra, nam quyền 



542 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang 
sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam trừ xả sanh ra, xả quyền 
chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người phi nam trừ xả sanh ra với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang 
sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

702 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chang phải 
đang sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người phi nam hữu nhân sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam vô nhân sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam vô nhân sanh ra, tín quyền 
chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô nhân phi nam sanh ra với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải 
đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

703 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người phi nam tưong ưng trí sanh ra, nam 
quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả 
người đang tử và người phi nam bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, nam 
quyền chẳng phải đang sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam bất tưong ưng trí sanh ra, 
trí quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất 
cả người đang tử và người phi nam bất tưong ưng trí sanh ra với những cõi ấy, trí 
quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

704 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người phi nam hữu tâm sanh ra, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người 
đang tử và người vô tâm sanh ra với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh 
và ý quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

705 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải 
đang sanh vói người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trừ hỷ sanh ra và sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng hỷ hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn tất cả người đang tử và sát-na diệt của tâm hiện 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


543 


hành với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

706 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời trừ xả sanh ra và sát-na sanh 
của tâm bất tuong ung xả hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền 
đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời đang tử và nguòi trong sát-na diệt của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

707 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời vô nhân sanh ra và nguời trong 
sát-na sanh của tâm bất tuong ung tín hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà 
mạng quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời đang tử và nguời trong 
sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và 
mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

708 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời bất tuong ung trí sanh ra và 
nguời trong sát-na sanh của tâm bất tuong ung trí hiện hành, trí quyền chẳng phải đang 
sanh mà mạng quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời đang tử và 
nguời trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang 
sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

709 . 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng 
phải đang sanh với nguời ấy phải chăng? Nguời vô tâm sanh ra, ý quyền chẳng phải 
đang sanh mà mạng quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn tất cả nguời đang tử và 
nguời trong sát-na diệt của tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền chẳng phải đang 
sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

710 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải đang 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Nguời xả sanh ra và nguời trong sát-na sanh của 
tâm tuong ung xả hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh 
với nguời ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tuơng ung hỷ, bất 
tuong ung xả và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và 
xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



544 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là xả quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra và người trong sát-na 
sanh của tâm tưong ưng hỷ hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải 
đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

711 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ hỷ sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ, tưong ưng tín hiện hành, tín quyền chẳng phải 
đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na 
sanh của tâm bất tưong ưng hỷ, bất tưong ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm bất tưong ưng tín, 
tưong ưng hỷ, tín quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tưong ưng tín, bất tưong ưng 
hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải 
đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

712 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chang phải đang 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chàng? Người tưong ưng trí trừ hỷ sanh ra và người 
trong sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ, tưong ưng trí hiện hành, tín quyền chẳng 
phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ, bất tưong ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ bất tưong ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tưong ưng trí, tưong ưng hỷ hiện hành, trí quyền 
chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất 
cả, sát-na sanh của tâm bất tưong ưng trí, tưong ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

713 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ hỷ sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tưong ưng hỷ hiện hành, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


714 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


545 


Xả quyền chắng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân trừ xả sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng tín hiện hành, xả quyền chẳng phải 
đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt 
của tất cả tâm, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng tín và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả vô nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, tương ưng xả hiện hành, tín quyền chẳng phải 
đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của 
tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bất tương ưng xả và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

715 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người tương ưng trí trừ xả sanh ra và người 
trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, tương ưng trí hiện hành, tín quyền chẳng 
phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất cả, 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bất tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng xả hiện hành, trí quyền 
chẳng phải đang sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn sát-na diệt của tâm tất 
cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

716 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm trừ xả sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả hiện hành, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

717 . 

Tín quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chăng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là trí quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu nhân bất tương ưng trí sanh ra 
và người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, tương ưng tín hiện hành, trí 
quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong 
sát-na diệt của tâm tất cả, trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bất tương ưng 



546 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tín và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

718 . 

Tín quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người vô nhân hữu tâm sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín hiện hành, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm tất cả và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

719 . 

Trí quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hữu tâm bất tương ưng trí sanh ra và 
người trong sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí hiện hành. Trí quyền chẳng phải 
đang sanh mà ý quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của 
tâm tất cả và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng phải đang sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

720 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

721 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

722 . ^ 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

723 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

724 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


547 


Hay là mạng quyền từng sanh YỚi người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

725 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

726 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

727 . ^ 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... Trí quyền, ý quyền từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

728 . 

Tỷ quyền... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, trí 
quyền từng sanh với người nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

729 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

730 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ẩy phải chăng? Cõi 
Sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ quyền chẳng phải từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Dục giới, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

Hay là tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

731 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

732 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 



548 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Vô tuởng, Vô sắc, mạng quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

733 . ^ ~ 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

734 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Cõi Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn 
cõi Ngũ uẩn, xả quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

735 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Cõi Vô sắc, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẩn, ý quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

736 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

737 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

738 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Dục giới, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

739 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


549 


Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

740 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền từng sanh với cõi ấy phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là tín quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, tín quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

741 . 

Tỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

742 . 

Nữ quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

743 . 

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nam quyền không từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng từng 
sanh. 

744 . 

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, hỷ quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

745 . 

Nam quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì nam quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, ý quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

746 . 

Mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh vói cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô tuởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 



550 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

747 . 

Mạng quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền từng 
sanh với cõi ẩy phải chăng? Cõi Vô tuởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền không 
từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền từng sanh và ý quyền 
cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

748 . 

Hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

749 . 

Hỷ quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

750 . 

Xả quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền..., trí quyền, ý quyền từng sanh với cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì xả quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

751 . 

Tín quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền từng sanh với cõi ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì tín quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

752 . 

Trí quyền từng sanh với cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với cõi nào, thì trí quyền từng sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

753 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với 
nguời ấy cõi ấy. Còn cõi Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền 
cũng từng sanh. 


754 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


551 


Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

755 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền từng 
sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

756 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, mạng quyền 
từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh với người ấy với cõi ấy. Còn người nưong 
cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

757 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

758 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thi nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và 
nhãn quyền cũng từng sanh. 

759 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nưong cõi Ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

760 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

761 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



552 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là nam quyền từng sanh YỚi người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh YỚi người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

762 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà tỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, 
mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

763 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và 
tỷ quyền cũng từng sanh. 

764 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, xả quyền 
từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

765 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, tín quyền từng sanh mà tỷ quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, tín quyền 
từng sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

766 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ẩy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, ý quyền từng 
sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

767 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

768 . * 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


553 


Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nam 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi 
ấy, mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

769 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nuông Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh 
và nam quyền cũng từng sanh. 

77 ». 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý 
quyền từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong Dục giới với những cõi ấy, ý 
quyền từng sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

771 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tâm thứ hai sanh lên noi Tịnh cư và người Vô tưởng, mạng quyền 
từng sanh mà hỷ quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn và ngũ 
uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

772 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấv phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà xả quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng 
sanh và xả quyền cũng từng sanh. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

773 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà trí quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong tứ uẩn và ngũ uẩn với những 
cõi ấy, mạng quyền từng sanh và trí quyền cũng từng sanh. 

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

774 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà ý quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nưong tứ uẩn và ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng 
quyền từng sanh và ý quyền cũng từng sanh. 



554 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

775 . " 

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của bậc Tịnh cư, xả quyền từng sanh mà hỷ 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

776 . 

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành Tịnh cư, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nưong tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

777 . 

Xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

778 . " 

Tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền, ý quyền từng sanh với người 
ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

779 . 

Trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

780 . ~ 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

781 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Không có. 

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

782 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng 
sanh với người ẩy phải chàng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


555 


Hay là nam quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

783 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì mạng quyền không từng sanh với 
người ấy phải chàng? Không có. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

784 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì hỷ quyền không từng sanh với người 
ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

785 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì xả quyền không từng sanh với người 
ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

786 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không 
từng sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

787 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền, mạng quyền, hỷ 
quyền, xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

788 . 

Trí quyền không từng sanh với người nào, thì ỷ quyền không từng sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Không có. 

789 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

790 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



556 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Cõi Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng sanh YỚi cõi ấy. Còn 
cõi Vô tuởng và Vô sắc, tỷ quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng 
sanh. 

791 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, nam quyền không từng sanh mà nhãn quyền từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng và Vô sắc, nam quyền không từng sanh và nhãn 
quyền cũng không từng sanh. 

792 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh 

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

793 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thi nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

794 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Vô tuởng, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng 
sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

795 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không từng 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà ý quyền 
từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng 
không từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

796 . 

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không từng sanh với 
cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

797 . 

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


557 


798 . 

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Vô tuởng và Vô sắc, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng 
sanh. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

799 . ' 

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả quyền từng sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng 
sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

800 . 

Tỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không từng 
sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà 
ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền 
cũng không từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

801 . 

Nữ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

802 . 

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi ẩy 
phải chăng? Từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Không có. 

803 . 

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Vô tuởng và cõi Vô sắc, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không 
từng sanh. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

804 . 

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà xả quyền từng 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng 
không từng sanh. 



558 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

805 . 

Nam quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không từng 
sanh với cõi ẩy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh 
mà ý quyền từng sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nam quyền không từng sanh và ý 
quyền cũng không từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

806 . 

Mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Từng sanh. 

807 . 

Mạng quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền 
không từng sanh với cõi ấy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với cõi 
ấy phải chăng? Từng sanh. 

808 . 

Hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

809 . 

Hỷ quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không từng 
sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

810 . 

Xả quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền không từng 
sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

811 . 

Tín quyền không từng sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền không từng sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì tín quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

812 . 

Trí quyền không từng sanh với cõi nào, thì ỷ quyền không từng sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với cõi nào, thì trí quyền không từng sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


559 


813 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

814 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà nhãn 
quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với 
những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 

815 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, nam quyền không từng sanh mà nhãn 
quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với 
những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 

816 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Cõi Vô tưởng và Vô sắc, nhãn quyền không từng 
sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi 
ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

817 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

818 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Vô sắc giới, nhãn quyền chẳng phải từng sanh mà xả 
quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

819 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Vô sắc giới, nhãn quyền không từng 
sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng 
sanh. 



560 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

820 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

821 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

822 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà 
mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, tỷ 
quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

823 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ 
quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

824 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà xả 
quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

825 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chàng? sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền 
không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng không 
từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

826 . 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


561 


Hay là nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thi nữ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

827 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh 
mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư với những cõi ấy, 
nam quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

828 . , 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, Vô tưởng và Vô sắc giới với những cõi 
ấy, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

829 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà 
xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng và Tịnh cư với những 
cõi ấy, nam quyền không từng sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

83 ». 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền 
không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư và Vô 
tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và ý quyền cũng không từng 
sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

831 . 

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của noi Tịnh cư và bậc 
Vô tưởng, hỷ quyền không từng sanh mà mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh lên Tịnh cư với những cõi ấy, hỷ quyền 
không từng sanh và mạng quyền cũng không từng sanh. 

832 . 

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí 
quyền, ý quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyền không từng sanh mà 
mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na sanh của tâm sanh 



562 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


lên Tịnh cư với những cõi ấy, ý quyền không từng sanh và mạng quyền cũng không 
từng sanh. 

833 . 

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, 
ý quyền không từng sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành của 
nơi Tịnh cư (Suddhavasa), hỷ quyền không từng sanh mà ý quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người sanh lên Tịnh cư và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền 
không từng sanh và ý quyền cũng không từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? 

834 . 

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

835 . 

Tín quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ý quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

836 . 

Trí quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền không từng sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

837 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

838 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

839 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nào sanh đến sắc giới rồi viên tịch và người nào sanh ra mồi đời thành nam 
luôn cho đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


563 


840 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chàng? 
Người nào sanh đến sắc giới rồi viên tịch và người nào sanh ra mỗi đời thành nữ luôn 
cho đến viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

841 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 

842 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

843 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh vói người ấy phải chăng? 
Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền sẽ sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người sanh lên Vô sắc rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng sẽ sanh. 

844 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người sanh lên cõi Vô sắc rồi viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng sẽ sanh. 

845 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh vói người ẩy phải chàng? Người 
nào sanh ra mồi đời thành nam luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 


846 . 



564 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào tục sinh mỗi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

847 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên cõi sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch, mạng quyền sẽ 
sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

848 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người 
xả hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch luôn, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên cõi sắc giới rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 

849 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
hỷ hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh sắc giới, Vô sắc giới rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

85 «. 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

851 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nào tục sinh mỗi đời đều nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào tục sinh mỗi đời đều nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


565 


sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

852 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào 
tục sinh mồi đòi thành nam luôn cho đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

853 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
nào tục sinh mồi đời thành nữ luôn và người xả sanh ra rồi viên tịch, nữ quyền sẽ sanh 
mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền 
sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh cõi sắc giới rồi viên tịch luôn hay người hỷ nào tục sinh mồi đời 
thành nam rồi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

854 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người 
hỷ nào sanh ra mồi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, nữ quyền sẽ sanh mà xả quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền sẽ sanh và 
xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên sắc giới và Vô sắc giới luôn cho đến viên tịch hay người xả nào 
sanh ra mỗi đời thành nam rồi viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng 
sẽ sanh. 

855 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh vói người ấy phải chăng? 
Người nào sanh sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào sanh mồi đời 
thành nam luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ 
sanh. 

856 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch luôn hay người nào tục 
sinh mồi kiếp thành nữ luôn cho đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng sẽ sanh. 



566 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


857 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người xả nào sanh ra mỗi kiếp thành nam cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền sẽ 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên sắc giới rồi viên tịch, hay người hỷ nào sanh ra mồi kiếp 
thành nữ luôn cho đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ 
sanh. 

858 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người hỷ nào sanh ra mồi kiếp thành nam luôn cho đến viên tịch, nam quyền sẽ sanh 
mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam 
quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nào sanh lên sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch hay người xả nào tục 
sinh mồi đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ sanh và nam 
quyền cũng sẽ sanh. 

859 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nào sanh lên sắc giới và Vô sắc giới rồi viên tịch hay người nào tục sinh mồi 
đời thành nữ luôn cho đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng 
sẽ sanh. 

860 . 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người noi tâm không xen hở với tâm chót tưong ưng xả sẽ sanh, mạng quyền sẽ sanh 
mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền 
sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

861 . 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người không xen hở của tâm chót tưong ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền sẽ sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, Mạng quyền sẽ 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

862 . 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


567 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

863 . 

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người 
cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền sẽ 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, xả quyền sẽ sanh mà 
hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền sẽ 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

864 . 

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà 
hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

865 . 

Xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, ý quyền sẽ sanh mà 
xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, ý quyền sẽ 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

866 . 

Tín quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

867 . 

Trí quyền sẽ sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

868 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

869 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc 
giới, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, 
nhãn quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 



568 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

870 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Cõi Sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

871 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ẩy phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh vói cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô tuởng và Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 

872 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

873 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi 
Ngũ uẩn, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 

874 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Ngũ 
uẩn, ý quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 

875 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

876 . 

Tỷ quyền sẽ sanh vói cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

877 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


569 


878 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

879 . ~ 

Tỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

880 . ^ 

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

881 . 

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

882 . 

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

883 . 

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

884 . , , , 

Nữ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thi nữ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

885 . 

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chàng? Phải 
rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Cõi Sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Dục giới, mạng quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

886 . 

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



570 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Dục 
giới, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

887 . 

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Dục giới, xả quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

888 . 

Nam quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi 
Sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. 
Còn cõi Dục giới, ý quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

889 . 

Mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi Vô 
tuởng, mạng quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 

89 ». 

Mạng quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền sẽ sanh 
với cõi ẩy phải chàng? Cõi Vô tuởng, mạng quyền sẽ sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn, mạng quyền sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

891 . 

Hỷ quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

892 . 

Xả quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

893 . 

Tín quyền sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền... ý quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

894 . 

Trí quyền sẽ sanh với cõi nào, thì ỷ quyền sẽ sanh vói cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


571 


Hay là ý quyền sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Phải 
rồi. 

895 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

896 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ẩy 
phải chăng? Nguòi sắc giới, nhãn quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Dục giới với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

897 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Nguời sắc giới hay nguời nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn đến viên 
tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn 
nguòi Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

898 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Nguời sắc giới hay nguời nữ nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn đến 
viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và nam quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

899 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Nguời Vô tuởng và Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền 
chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng sẽ sanh. 

900 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Nguời xả nào hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


901 . 



572 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hỷ nào hữu nhãn sanh ra rồi viên tịch, nhãn quyền sẽ sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Người Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng 
sẽ sanh. 

902 . 

Nhãn quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng sẽ sanh. 

903 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nam nào sanh luôn mồi kiếp đều thành nam cho đến viên tịch, tỷ quyền 
sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới 
ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

904 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tục sinh mồi kiếp đều thành nữ luôn cho đến lúc viên tịch, tỷ 
quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

905 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giói với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

906 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh vói người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người xả nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


573 


Người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

907 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người hỷ nào hữu tỷ sanh ra rồi viên tịch, tỷ quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

908 . 

Tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

909 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nào tục sinh mồi kiếp đều thành nữ luôn đến viên tịch, nữ quyền sẽ 
sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài 
ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh luôn mồi kiếp đều thành nam cho đến viên tịch, 
nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

910 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Người Sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mồi kiếp đều thành nam luôn 
đến tịch diệt, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó, với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng sẽ sanh. 

911 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người nào sanh ra mồi kiếp đều thành nữ và người xả sanh ra rồi viên tịch, nữ 
quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới hay người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều thành nam 
luôn đến viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi 



574 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền 
cũng sẽ sanh. 

912 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều thành nữ sanh ra cho đến lúc viên tịch, nữ 
quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mồi kiếp đều 
thành nam luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

913 . 

Nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới hay người nam nào tục sinh mồi kiếp đều 
thành nam luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và 
nữ quyền cũng sẽ sanh. 

914 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới hay người nào tục sinh mồi kiếp đều 
thành nữ luôn đến viên tịch, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và 
nam quyền cũng sẽ sanh. 

915 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người xả nào tục sinh mồi kiếp đều thành nam cho đến khi viên tịch, nam 
quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới hay người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều thành nữ 
luôn đến khi viên tịch, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam 
quyền cũng sẽ sanh. 

916 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều là nam cho đến khi viên tịch, nam 
quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh mồi kiếp đều 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


575 


thành nữ luôn đến viên tịch, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng sẽ sanh. 

917 . 

Nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi 
ấy phải chăng? Nguời sắc giới, Vô sắc giới hay nguòi nào tục sinh mỗi kiếp đều thành 
nữ luôn đến viên tịch, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy. Còn nguời Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nam 
quyền cũng sẽ sanh. 

918 . ~ 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Nguời nào tâm không xen hở với tâm chót tuong ung xả sẽ sanh và nguời 
Vô tuởng, mạng quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và hỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

919 . 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ẩy 
phải chăng? Nguời nào tâm không xen hở với tâm chót tuong ung hỷ sẽ sanh và bậc 
Vô tuởng, mạng quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và xả 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

920 . 

Mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời Vô tuởng, mạng quyền sẽ sanh mà ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời tứ uẩn và ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

921 . 

Hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Nguời nào trong tâm không xen hở với tâm chót tuong ung hỷ sẽ sanh, hỷ 
quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi 
ấy phải chăng? Nguời nào trong cái tâm không xen hở với tâm chót tuông ung xả sẽ 
sanh, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn 
nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 


922 . 



576 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tưong ưng xả sẽ sanh, 
ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ 
uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

923 . 

Xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong cái tâm không xen hở với tâm chót tưong ưng hỷ sẽ sanh, ý 
quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, 
Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

924 . 

Tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

925 . 

Trí quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

926 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nhĩ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thi nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

927 . 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nào sẽ sanh lên sắc giới rồi viên tịch, tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh 
lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

928 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người sanh lên cõi sắc giới sẽ viên tịch và người nào tục 
sinh mỗi kiếp đều là nam luôn đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà 
nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


577 


929 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Người sanh cõi sắc giới sẽ viên tịch và người nào tục 
sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

93 ». 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người sanh cõi Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn quyền 
chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi 

931 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh 
lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

932 . 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nhãn 
quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, xả quyền 
chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

933 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chang phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người 
kiếp chót, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

934 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mồi kiếp đều là nam luôn cho đến khi viên 



578 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp 
chót và nguời sanh sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

935 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chang phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với nguời ấy phải chăng? Nguời nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn đến khi sẽ viên 
tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp 
chót và nguòi sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

936 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Nguời sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp chót, tỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với nguời ấy phải chăng? Phải rồi 

937 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Nguời nào sanh lên sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp chót và nguời sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
nguời ấy phải chăng? Nguời xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp chót và nguời sanh lên cõi Vô 
sắc rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

938 . ^ ’ ’ ' 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Nguời nào sanh sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi. Còn nguời kiếp chót và nguời hỷ 
sanh lên sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
nguời ấy phải chăng? Nguời hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời kiếp chót và nguời hỷ sanh lên sắc 
giới rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

939 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Nguời nào sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ 
viên tịch, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời 
kiếp chót, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
nguời ấy phải chăng? Phải rồi. 


940 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


579 


Nữ quyền chằng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ 
viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
người kiếp chót và người nào sanh lên sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nào tục sinh mồi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ 
viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
người kiếp chót và người sanh lên sắc giới và Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nam quyền 
chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

941 . 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chang phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Người sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người 
nào tục sinh mồi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải 
sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và nữ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

942 . 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh sắc giới rồi viên tịch và người hỷ nào tục sinh 
mồi kiếp đều là nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ 
quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ 
viên tịch và người xả nào mỗi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mồi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi 
sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch và người xả nào mồi kiếp 
tục sinh luôn đều thành nam sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

943 . 

Nữ quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và 
người xả nào tục sinh mồi kiếp đều thành nam luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người 
hỷ nào mồi kiếp tục sinh luôn đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và 
người hỷ nào mồi kiếp tục sinh mồi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, xả quyền 
chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

944 . 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người nào sanh sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ 



580 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


viên tịch và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi 

945 . 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người 
nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

946 . 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh sắc giới rồi sẽ viên tịch và người hỷ nào tục 
sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn cho đến khi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc 
rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mồi kiếp luôn đều là nam rồi sẽ viên 
tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp 
chót và người sanh lên cõi Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người xả nào tục sinh mỗi 
kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

947 . 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người nào sanh lên sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và 
người xả nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót và người hỷ nào tục sinh 
mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp đều thành nam rồi sẽ viên 
tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp 
chót và người hỷ nào mỗi kiếp đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

948 . 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người nào sanh sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ 
viên tịch và người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người kiếp chót, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


581 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

949 . 

Mạng quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người noi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề 
toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

950 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nơi tâm không xen hở với tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề 
toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

951 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

952 . 

Hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chàng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn tâm chót, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

953 . 

Hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề 
toàn tâm chót, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

954 . 

Xả quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ấy phải chăng? Người nơi tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người tề toàn 
tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 


955 . 



582 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tín quyền chắng phải sẽ sanh với người nào, thì trí quyền, ý quyền chắng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

956 . 

Trí quyền chang phải sẽ sanh với người nào, thì ỷ quyền chang phải sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

957 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhĩ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

958 . 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh 
với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

959 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chăng phải sẽ 
sanh với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

960 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với 
cõi ẩy phải chăng? Sẽ sanh 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có. 

961 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh vói cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

962 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với 
cõi ấy. Còn cõi Vô tưởng, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


583 


Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

963 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang 
phải sẽ sanh với cõi ấy phải chàng? Cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

964 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền chăng phải sẽ 
sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

965 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Sẽ sanh 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có. 

966 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Vô tuởng và Vô sắc, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

967 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

968 . 

Tỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chang phải 
sẽ sanh với cõi ấy phải chàng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà ý quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và 
ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thi tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

969 . ° 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 



584 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

970 . 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Không có. 

971 . 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ẩy 
phải chăng? Cõi sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với cõi 
ấy. Còn cõi Vô tuởng và Vô sắc, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

972 . 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền 
sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

973 . 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với cõi ấy phải chăng? Cõi sắc giới và Vô sắc giới, nam quyền chang 
phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với cõi ấy. Còn cõi Vô tuởng, nam quyền chẳng phải 
sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

974 . 

Mạng quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Không có. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

975 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền., tín quyền, trí quyền, ý 
quyền chang phải sẽ sanh với cõi ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

976 . 

Hỷ quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền 
chăng phải sẽ sanh với cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 


977 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


585 


Xả quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền, trí quyền, ý quyền chẳng phải 
sẽ sanh với cõi ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

978 . 

Tín quyền chăng phải sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ sanh với 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

979 . 

Trí quyền chang phải sẽ sanh với cõi nào, thì ỷ quyền chăng phải sẽ sanh với cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ sanh với cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

980 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh vói người nào cõi nào, thì nhĩ quyền chang phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

981 . 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà nhãn quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguòi kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, 
nguời Vô tuởng và Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

982 . ~ 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời sắc giới và nguời nào tục sinh mồi 
kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, nguời Vô tuởng và 
bậc Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

983 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời sắc giới và nguời nào tục sinh 
mỗi kiếp thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền 
sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời kiếp chót trong cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tuởng và 



586 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


người Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

984 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người Vô tưởng và bậc Vô sắc, nhãn quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót 
với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

985 . 

Nhãn quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót noi cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

986 . 

Nhãn quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người Vô sắc giới, nhãn quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải 
sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

987 . 

Nhàn quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ 
quyền chang phải sẽ sanh với người ẩy cõi ẩy phải chàng? Người Vô sắc giới, nhãn 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

988 . ■ 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh thành nam luôn mồi kiếp rồi 
sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người kiếp chót trong Dục giới và người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi 
ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


587 


989 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thi tỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh luôn mỗi kiếp thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nưong Dục giới và người sắc giới và Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

990 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới, tỷ quyền chang 
phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với 
những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

991 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nưong ngũ uẩn, người Vô 
tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót nưong ngũ uẩn, người Vô tưởng và bực Vô sắc với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

992 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà 
xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bực kiếp chót 
và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

993 . 

Tỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chang phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới và Vô sắc giới, tỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp 
chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 


994 . 



588 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nữ quyền chắng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mồi kiếp đều là nam rồi sẽ 
viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người kiếp chót nương cõi Dục giới và người sắc giới và Vô sắc giới với những 
cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nào tục sinh mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ 
viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người kiếp chót nương Dục giới và người sắc giới và Vô sắc giới với những cõi 
ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

995 . 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới và người nào tục sinh luôn 
mồi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nữ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

996 . 

Nữ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chàng? Người sắc giới và người hỷ nào tục sinh mồi kiếp đều 
là nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng và Vô sắc với người 
xả nào tục sinh mồi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh 
và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào tục sinh mồi kiếp đều thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nương ngũ uẩn, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả nào 
tục sinh mồi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

997 . 

Nữ quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh 
mồi kiếp thành nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, bậc Vô tưởng và người hỷ nào tục sinh 
mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ nào sanh ra là nữ luôn mồi kiếp rồi sẽ 
viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người kiếp chót bậc Vô tưởng và người hỷ nào sanh ra là nam luôn mồi kiếp rồi sẽ 
viên tịch với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng chẳng phải 
sẽ sanh. 


998 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


589 


Nữ quyền chắngphải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới và người 
sanh ra mồi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng với những 
cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

999 . 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới và người nào tục 
sinh mỗi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, nam quyền 
chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1000. 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới và người hỷ nào mỗi kiếp sanh ra đều 
là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng, người Vô sắc 
và người xả nào khi sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người xả nào sanh ra mồi kiếp đều là nam 
luôn rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người kiếp chót nưong ngũ uẩn, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người xả nào 
sanh ra mỗi kiếp đều là Nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh và nam quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1001. 

Nam quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới và người xả nào tục sinh 
mỗi kiếp thành nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, bậc Vô tưởng và 
người hỷ nào mỗi kiếp sánh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải 
sẽ sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người hỷ sanh ra mỗi kiếp đều là nam luôn 
rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người kiếp chót, người Vô tưởng và người hỷ nào tục sinh mỗi kiếp sanh ra 
đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nam 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1002 . 

Nam quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ 
quyền chang phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc 
giới và người nào sanh ra mồi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót, người Vô 



590 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tưởng với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1003 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế tâm chót tưong ưng xả sẽ 
sanh và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1004 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế chót tưong ưng hỷ sẽ sanh 
và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và 
mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1005 . 

Mạng quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ 
quyền chang phải sẽ sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, ý quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn tâm chót với những cõi 
ấy, ý quyền chẳng phải sẽ sanh và mạng quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1006 . 

Hỷ quyền chang phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế tâm chót tưong ưng xả sẽ sanh, hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn 
tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế chót tưong ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tề toàn 
tâm chót những người vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

1007 . 

Hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chang phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế tâm chót tương 
ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người tề toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


591 


Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1008 . 

Xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người noi tâm kế tâm chót tưong ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề toàn 
tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tín 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1009 . 

Xả quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người noi tâm kế chót tưong ưng hỷ sẽ 
sanh, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc tề 
toàn tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1010. 

Tín quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1011 . 

Trí quyền chăng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1012 . " 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền đang sanh 
mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, 
nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1013 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền từng sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1014 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người 
ấy phải chăng? Phải rồi. 



592 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nam quyền từng sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam 
quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1015 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyền từng sanh mà 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng 
quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1016 . ~ 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, xả quyền từng sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1017 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, ý quyền từng sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền từng 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1018 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyền từng sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyền từng sanh 
và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1019 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, mạng quyền từng 
sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1020. 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


593 


chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, xả quyền từng sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1021 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng sanh với 
người ẩy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, ý quyền từng sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1022. 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, nam quyền từng sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyền từng 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1023 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ẩy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, mạng quyền từng sanh mà 
nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, mạng quyền từng 
sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1024 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý 
quyền từng sanh với người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ sanh ra, ý quyền từng sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, ý quyền từng sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1025 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, mạng quyền từng sanh mà 
nam quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam sanh ra, mạng quyền 
từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1026 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền, tín quyền, trí quyền, ý 
quyền từng sanh với người ấy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam sanh ra, ý quyền từng sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam sanh ra, ý quyền từng sanh 
và nam quyền cũng đang sanh. 

1027 . 



594 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
phải chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành 
(pavatti), hỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn 
tất cả người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyền từng 
sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 

1028 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền... tín quyền, trí quyền, ý quyền 
từng sanh với người ẩy phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành (pavatti), ý 
quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người 
đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, ý quyền từng sanh và mạng 
quyền cũng đang sanh. 

1029 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tưong ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền từng sanh mà hỷ 
quyền chẳng phải đang sanh vói người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na 
sanh của tâm tưong ưng hỷ hiện hành, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang 
sanh. 

1030 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng sanh với 
người ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ sanh ra và người trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

1031 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền từng sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là tín quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền từng sanh mà xả 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na 
sanh của tâm tương ưng hỷ hiện hành, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 

1032 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền từng sanh với người ấy 
phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


595 


Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thi xả quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà xả quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả sanh ra và người trong sát-na sanh 
của tâm tương ưng hỷ hiện hành, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

1033 . 

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ẩy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là trí quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền từng sanh mà tín 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 

1034 . 

Tín quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà tín 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng 
đang sanh. 

1035 . 

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền từng sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 

1036 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào... 

1037 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chàng? Bậc sanh lên nơi Tịnh cư, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền 
chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng từng sanh. 

Hay là nhĩ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn sanh ra nơi 
Dục giới, nhĩ quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nhĩ quyền từng sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 

1038 . 



596 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sanh ra nơi sắc giới, nhãn quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

Hay là tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, tỷ 
quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng 
đang sanh. 

1039 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền... nam quyền từng sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người sắc giới sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam 
quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới hữu nhãn sanh ra 
với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và quyền cũng từng sanh. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi Dục giới và người Dục giới vô nhãn sanh ra, 
nam quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Dục giới hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1040 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ẩy 
cõi ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà mạng quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng 
quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang 
sanh. 

1041 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra, hỷ 
quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và nhãn quyền cũng đang 
sanh. 

1042 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó với những cõi 
ấy, nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


597 


Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người tử noi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra và bậc 
Vô sắc, xả quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 

1043 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó sanh ra với những 
cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng từng sanh. 

Hay là tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh 
ra và người Vô sắc, tín quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và 
nhãn quyền cũng đang sanh. 

1044 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền từng sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Người Tịnh cư sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà ý 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra 
đó với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn sanh ra 
và người Vô sắc, ý quyền từng sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1045 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ẩy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tử noi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nữ quyền 
từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ 
sanh ra với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1046 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người tử noi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ra, nam 
quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1047 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, mạng quyền từng 



598 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra 
với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1048 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tử noi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ sanh ravà người 
Sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và tỷ quyền cũng 
đang sanh. 

1049 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh 
và người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra với những cõi ấy, xả quyền từng sanh 
và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1050 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấv phải chàng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người tử noi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh vói những cõi ấy, ý quyền từng sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1051 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, nam quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và nữ quyền cũng 
đang sanh. 

1052 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ 
đang sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền từng sanh mà nữ quyền chẳng 
phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, mạng 
quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1053 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


599 


Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nữ quyền thì không đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang tái sanh, hỷ quyền từng sanh và nữ quyền 
cũng đang sanh. 

1054 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi! 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà nữ quyền 
không đang sanh với người ấy cõi ấy; còn đối với người nữ đang tái sanh thì với người 
ấy cõi ấy xả quyền từng sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1055 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào thì tín quyền... tuệ quyền... ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi! 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nữ đang tái sanh cõi 
Dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nữ quyền 
không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang tái sanh, ý quyền từng sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1056 . 

Nam quyền đang sanh với người nào thì mạng quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là mạng quyền từng sanh với người nào ở cõi nào thì nam quyền đang sanh với 
người ấy ở cõi ấy phải chăng? Người đang tử biệt cõi Dục giới, người phi nam đang tái 
sanh cõi Dục giới, người cõi sắc giới, người cõi vô sắc giới, mạng quyền từng sanh 
mà nam quyền không đang sanh cho người ấy cõi ấy. Còn người nam đang tái sanh, 
mạng quyền từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1057 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người sắc giới, hỷ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và 
nam quyền cũng đang sanh. 

1058 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền 
từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 



600 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1059 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh YỚi người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền 
từng sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1060 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm sanh lên noi Tịnh cư và người Vô 
tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na 
sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
từng sanh. 

Hay là hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na 
diệt của tâm hiện hành, hỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh 
của tâm hiện hành với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang 
sanh. 

1061 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền 
đang sanh mà xả quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành 
với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng từng sanh. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na 
diệt của tâm hiện hành (pavatti), xả quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sanh ra noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong 
sát-na sanh của tâm hiện hành với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và mạng quyền 
cũng đang sanh. 

1062 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Bậc sanh lên noi Tịnh cư và người sanh lên Vô 
tưởng, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải từng sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt 
của tâm hiện hành, ý quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh của 
tâm hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 

1063 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


601 


Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng hỷ, xả quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong 
ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

1064. 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng hỷ, ý quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong 
ưng hỷ hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

1065. 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi 
ẩy phải chăng? Người sanh lên cõi Tịnh cư, xả quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh ngoài ra đó, và người 
trong sát-na sanh của tâm tưong ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang 
sanh và tín quyền cũng từng sanh. 

Hay là tín quyền từng sanh vói người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng xả, tín quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

1066. 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người Tịnh cư đang sanh, xả quyền đang sanh mà trí quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và người trong sát- 
na sanh của tâm tưong ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền đang sanh và trí 
quyền cũng từng sanh. 

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tưong ưng xả, trí quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

1067. 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư (suddhãvãsa), xả quyền đang sanh mà ý quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó, và 
người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng xả hiện hành với những cõi ấy, xả quyền 
đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 



602 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


của tâm bất tương ưng xả, ý quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương 
ưng xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

1068 . 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyền đang sanh mà trí quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và 
trí quyền cũng từng sanh. 

Hay là trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, trí quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền từng sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 

1069 . 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, tín quyền đang sanh mà ý quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó, và người trong 
sát-na sanh của tâm tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang sanh và 
ý quyền cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng tín, ý quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng tín hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 

1070 . 

Trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người sanh lên Tịnh cư, trí quyền đang sanh mà ý quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh ra mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, trí quyền 
đang sanh và ý quyền cũng từng sanh. 

Hay là ý quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng?Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng trí, ý quyền từng sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người tương ưng trí sanh ra và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng trí hiện hành với những cõi ấy, ý quyền từng sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 

1071 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền không từng sanh với 
ngirờỉ ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là nhĩ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1072 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


603 


Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là tỷ quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

1073 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền... nam quyền không 
từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là nam quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1074 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là mạng quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

1075 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền không từng 
sanh với người ẩy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là xả quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

1076 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
không từng sanh với người ấy phải chăng? Từng sanh. 

Hay là ý quyền không từng sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 

1077 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra noi cõi Ngũ uẩn và người nào sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên 
tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh 
và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh, nhĩ quyền 
sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1078 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra noi cõi Ngũ uẩn và người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới 
rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang 
sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, tỷ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 



604 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1079 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn và người sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ 
viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang sanh 
ra, nhãn quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người 
hữu nhãn mà ngoài ra đó đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nữ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1080 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người sắc giới, Vô sắc giới 
sanh ra rồi sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và nam 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, nam quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1081 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra 
đó, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, mạng quyền 
sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1082 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót sanh ra nơi cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, hỷ quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1083. 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người Hỹ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên 
tịch và người đang sanh ra, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


605 


người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra mà ngoài ra đó, nhãn quyền đang sanh và xả 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, xả quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1084 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Ngũ, nhãn quyền đang sanh mà ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh, 
nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhãn sanh ra, ý quyền sẽ 
sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1085 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới và người sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi 
sẽ viên tịch và người nào sanh ra mỗi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch và người đang 
sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người 
hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, nữ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nữ quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1086 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chàng? 
Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới và người sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi 
sẽ viên tịch và người sanh ra mồi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người đang sanh ra, 
tỷ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ 
sanh ra mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ sanh ra, nam quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1087 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà mạng quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ 
quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, mạng quyền 
sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1088 . 



606 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch 
và người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1089 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và 
người đang sanh ra, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn người hữu tỷ đang sanh mà ngoài ra đó, tỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, xả quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1090 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoài ra đó, tỷ quyền đang 
sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, tín quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1091 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh ngoài ra đó, tỷ quyền 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh, ý quyền sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng đang sanh. 

1092 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người sắc giới, Vô sắc giới sanh ra rồi sẽ viên tịch và 
người tục sinh mồi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch và người nữ đang sanh ra, nữ quyền 
đang sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh 
mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nam quyền sẽ sanh mà nữ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


607 


quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nữ sanh ra, nam quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1093 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và 
mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng?Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn đối với người nữ sanh ra, mạng quyền 
sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1094 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà 
ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1095 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì xả quyền sẽ sanh với ngiĩời ẩy phải chăng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền 
đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà 
ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, xả quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1096 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chàng? 
Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và tín 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, tín quyền 
sẽ sanh và nữ quyền cũng đang sanh. 

1097 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào thì tuệ quyền... ý quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh mà ngoài ra đó, nữ quyền đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào thì nữ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền 



608 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nữ đang sanh, ý quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1098 . 

Nam quyền đang sanh với người nào thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy; còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang 
sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, mạng quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1099 . 

Nam quyền đang sanh với người nào thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh, người nam hữu xả sanh ra rồi viên tịch, nam quyền 
đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy; còn người nam đang sanh mà 
ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử, người phi nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy; còn người nam đang sanh, hỷ quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng đang sanh. 

1100. 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch và người 
nam đang sanh ra, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và xả quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, xả quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, xả quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1101 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh và 
tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, tín quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, tín quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1102 . 

Nam quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải 
chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải 
sẽ sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh mà ngoài ra đó, nam quyền đang sanh 
và ý quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


609 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, ý quyền sẽ sanh mà nam 
quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người nam đang sanh, ý quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng đang sanh. 

1103 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chàng? 
Người trong sát-na sanh của tâm kiếp chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm 
chót tưong ưng xả sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn người đang sanh ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm 
hiện hành, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, hỷ quyền sẽ 
sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả 
và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng 
đang sanh. 

1104 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót và người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tưong ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn người đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm 
hiện hành, mạng quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, xả quyền sẽ 
sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người đang sanh tất cả 
và người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng 
đang sanh. 

1105 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, mạng quyền đang sanh 
mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm hiện hành, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Tất cả người đang tử và người trong sát-na diệt của tâm hiện hành, ý quyền sẽ 
sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn tất cả người đang sanh 
và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt (pavatti), ý quyền sẽ sanh và mạng 
quyền cũng đang sanh. 

1106 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng hỷ và người trong sát-na sanh của tâm kế 
tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn người hỷ đang sanh mà ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của 
tâm bình nhựt tương ưng hỷ, hỷ quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền sẽ sanh mà 



610 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang 
sanh. 

1107 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, hỷ quyền 
đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh mà 
ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, hỷ quyền đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tương ưng hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà 
hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng hỷ, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang 
sanh. 

1108 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà tín quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt ịpavatti) tương ưng xả, xả quyền đang sanh 
và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy phải 

chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 

tương ưng tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền sẽ sanh mà 
xả quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 

1109 . 

Xả quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh mà ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn người xả đang sanh mà ngoài ra đó và 
người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng xả, xả quyền đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thi xả quyền đang sanh với người ấy phải 

chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 

tương ưng xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt (pavatti) tương ưng xả, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng 
đang sanh. 

1110 . 

Tín quyền đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn người hữu nhân sanh ra mà ngoài ra đó và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, tín quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


611 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát- 
na sanh của tâm bình nhựt tương ưng tín, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang 
sanh. 

1111 . 

Trí quyền đang sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh mà ngoài ra đó và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng trí, trí quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy phải 
chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả, người trong sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn người tương ưng trí đang sanh và người trong 
sát-na sanh của tâm bình nhựt tương ưng trí, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang 
sanh. 

1112 . 

Nhãn quyền đang sanh với cõi nào... 

1113 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh mà 
nhĩ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nhĩ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 

1114 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người đang sanh nơi cõi 
Sắc giới, nhãn quyền đang sanh mà tỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh mà ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền 
đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người vô nhãn đang sanh nơi cõi 
Dục giới, tỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1115 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người Dục giới kiếp chót đang sanh, người sắc giới đang sanh và 
người mỗi đời sanh ra đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người đang sanh, nhãn quyền 
đang sanh mà nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới 



612 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nữ quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử noi cõi Dục giới và nguời Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nữ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn 
nguời Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 

1116 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy cõi 
ẩy phải chăng? Nguời Dục giới kiếp chót đang sanh, nguời sắc giới đang sanh, nguời 
mỗi kiếp sanh ra đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch và nguòi đang sanh, nhãn quyền đang 
sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Dục giới hữu 
nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và nam quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử noi cõi Dục giới và nguời Dục giới vô nhãn đang 
sanh, nam quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời Dục giới hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1117 . ~ 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh vói người ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền đang sanh 
mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhãn ngoài ra 
đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời 
ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả nguời đang tử và nguời vô nhãn đang sanh, mạng quyền 
sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu 
nhãn đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng đang sanh. 

1118 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn và nguời xả hữu nhãn sanh ra 
rồi viên tịch và nguòi ấy đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, 
nhãn quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với nguời ấy 
cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử noi cõi Ngũ uẩn và nguời vô nhãn đang sanh noi cõi 
Dục giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với nguời ấy cõi ấy. 
Còn nguời hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nhãn quyền 
cũng đang sanh. 

1119 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn và nguời hỷ hữu nhãn sanh ra 
rồi viên tịch và nguời ấy đang sanh, nhãn quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời hữu nhãn ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, 
nhãn quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


613 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh và người Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và 
nhãn quyền cũng đang sanh. 

1120. 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn Nhãn quyền đang sanh mà 
tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Ngũ uẩn và người Dục giới vô nhãn đang 
sanh và người vô sắc, tín quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và 
nhãn quyền cũng đang sanh. 

1121 . 

Nhãn quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền 
đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhãn 
ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nhãn quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Ngũ uẩn, người Dục giới vô nhãn đang sanh 
và người Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người hữu nhãn đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng đang sanh. 

1122 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới, người tục sinh mồi kiếp đều 
thành nam rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, 
nữ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1123 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới, người tục sinh mỗi kiếp đều 
thành nữ rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà nam quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ đang sanh, 
nam quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 



614 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1124 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà 
mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, mạng quyền sẽ 
sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang 
sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng đang sanh. 

1125 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rồi 
sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng 
đang sanh. 

1126 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi 
sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, tỷ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1127 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang sanh mà tín 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra đó đang sanh 
với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1128 . 

Tỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tỷ quyền đang 
sanh mà trí quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ ngoài ra 
đó đang sanh với những cõi ấy, tỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


615 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ đang sanh và 
người Sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu tỷ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng đang sanh. 

1129 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người tục sinh mỗi kiếp đều thành nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch và người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi 
ấy, nữ quyền đang sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, nam quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người nữ đang sanh với những cõi ấy, nam quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng đang 
sanh. 

1130 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà mạng quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng 
đang sanh. 

1131 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang 
sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nữ quyền 
cũng đang sanh. 

1132 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nữ quyền đang 
sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang 



616 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1133 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà tín quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với những cõi 
ấy, nữ quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng đang sanh. 

1134 . 

Nữ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, nữ quyền đang sanh mà ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nữ ngoài ra đó đang sanh với 
những cõi ấy, nữ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người nữ đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng đang sanh. 

1135 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, nam quyền đang sanh mà mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh 
với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, mạng quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1136 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền 
đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam quyền 
cũng đang sanh. 

1137 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


617 


tịch, người ấy đang sanh, nam quyền đang sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó đang sanh với những cõi ấy, nam quyền 
đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, xả quyền sẽ 
sanh và nam quyền cũng đang sanh. 

1138 . 

Nam quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, nam quyền đang 
sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam ngoài ra đó 
đang sanh với những cõi ấy, nam quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục giới phi nam đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nam đang sanh với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng đang sanh. 

1139 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tưong ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang 
sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh noi 
cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt 
(pavatti) với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na 
diệt của tâm bình nhựt, hỷ quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của 
tâm bình nhựt với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 

1140 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, người trong sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tưong ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang 
sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn 
ngoài ra đó và người trong sát-na sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, mạng 
quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na 
diệt của tâm bình nhựt, xả quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn đang sanh và người trong sát-na sanh của 
tâm bình nhựt với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 

1141 . 

Mạng quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ 
sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót và người 
Vô tưởng đang sanh, mạng quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người 



618 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na 
sanh của tâm bình nhựt với những cõi ấy, mạng quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na diệt 
của tâm bình nhựt, ý quyền sẽ sanh mà mạng quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người đang sanh noi cõi Tứ uẩn, Ngũ uẩn và người trong sát-na sanh 
của tâm bình nhựt với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng đang sanh. 

1142 . " 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tưong ưng hỷ và người trong sát-na 
sanh của tâm liên tiếp với tâm chót tưong ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền đang sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu hỷ ngoài ra đó đang 
sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ bình nhựt với những cõi ấy, hỷ 
quyền đang sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng hỷ, xả quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng 
hỷ hiện hành với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

1143 . 

Hỷ quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, 
hỷ quyền đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
hữu hỷ ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ hiện 
hành với những cõi ấy, hỷ quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của 
tâm bất tương ưng hỷ, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người hỷ đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng hỷ 
hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng đang sanh. 

1144 . 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền đang sanh 
mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả ngoài ra đó 
đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tương ưng xả hiện hành với những cõi 
ấy, xả quyền đang sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, tín quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm 
tương ưng xả hiện hành với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang 
sanh. 

1145 . 

Xả quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, xả quyền 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


619 


đang sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu xả 
ngoài ra đó đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng xả hiện hành với 
những cõi ấy, xả quyền đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của 
tâm bất tưong ưng xả, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền chẳng phải đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người hữu xả đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng 
xả hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng đang sanh. 

1146 . " 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà trí quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân (sahetuka) ngoài ra đó đang 
sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín 
quyền đang sanh và trí quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là trí quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và người trong sát-na sanh của tâm 
bất tưong ưng tín, trí quyền sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng 
tín hiện hành với những cõi ấy, trí quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

1147 . * 

Tín quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, tín quyền đang sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người hữu nhân ngoài ra đó đang sanh và người 
trong sát-na sanh của tâm tưong ưng tín hiện hành với những cõi ấy, tín quyền đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bất 
tưong ưng tín, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người hữu nhân đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng tín 
hiện hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng đang sanh. 

1148 . 

Trí quyền đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Trong sát-na sanh của tâm chót, trí quyền đang sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người tưong ưng trí ngoài ra đó đang sanh và 
người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng trí hiện hành với những cõi ấy, trí quyền 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Trong sát-na diệt của tâm tất cả và trong sát-na sanh của tâm bất tưong 
ưng trí, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền chẳng phải đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người tưong ưng trí đang sanh và người trong sát-na sanh của tâm tưong ưng trí hiện 
hành với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng đang sanh. 

1149 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch 
noi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nưong cõi Vô sắc và người đang tử sanh lên cõi Vô 



620 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với nguời nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với nguời ấy phải chăng? Nguời kiếp chót cõi Ngũ uẩn đang sanh và nguời sanh lên 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nguời ấy đang sanh, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp 
chót nuơng cõi Vô sắc và nguời đang tử sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhĩ quyền 
sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1150 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả nguời đang tử và nguời vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch nơi 
cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp chót nuơng cõi Vô sắc và nguời đang tử sanh lên cõi sắc giới, 
cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tỷ quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với nguời nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với nguời ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và nguời nào 
sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nguời đang sanh ấy, tỷ quyền sẽ 
không sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch nơi cõi 
Ngũ uẩn, nguời kiếp chót nuơng cõi Vô sắc và nguời đang tử sanh lên cõi sắc giới, Vô 
sắc giới rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

1151 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả nguời đang tử và nguời vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch nơi 
cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp chót nuơng cõi Vô sắc và nguời sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc 
giới rồi sẽ viên tịch, nguời nào tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, 
nguời ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với nguời nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với nguời ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và nguời nào 
sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nguời tục sinh mỗi kiếp đều là nam 
luôn rồi sẽ viên tịch, những nguời ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp 
chót nuơng cõi Vô sắc và nguời đang sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên 
tịch, những nguời ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1152 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả nguời đang tử và nguời vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với nguời ấy. Còn nguời đang viên tịch 
nơi cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp chót nuơng cõi Vô sắc và nguời sanh lên cõi sắc giới, Vô 
sắc giới rồi sẽ viên tịch, nguời tục sinh mồi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, nguời 
ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ không sanh với nguời nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với nguời ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


621 


người nào sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mồi kiếp 
đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, 
người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người đang sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi 
sẽ viên tịch và người tục sinh luôn mồi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang 
tử, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1153 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên 
tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, mạng 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên 
tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, mạng quyền sẽ không sanh và 
nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1154 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn 
quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người xả hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót 
nương cõi Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ quyền sẽ 
không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1155 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ấy đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và người hỷ hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nhãn 
quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, người kiếp 
chót nương cõi Vô sắc và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, xả quyền 
sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1156 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, nhãn quyền 
chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi 



622 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và tín 
quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, tín quyền sẽ 
không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Ngũ uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1157 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền.. Ỷ quyền sẽ không 
sanh vói người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang sanh, 
nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang 
viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ không 
sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ 
uẩn, người kiếp chót nương cõi Vô sắc, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1158 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục 
giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi sắc giới, 
Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào tục sinh mồi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người nào sanh 
lên cõi Sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người tục sinh mỗi kiếp đều là nam luôn 
rồi sẽ viên tịch, những người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người đang sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên 
tịch, người nào tục sinh mồi kiếp đều là nam luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ 
quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1159 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục 
giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi sắc giới, 
Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người nào sanh ra mồi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào, thì Tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người 
sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mồi kiếp đều là nữ 
luôn rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền 
đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


623 


người sanh ra mỗi kiếp đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1160. 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng 
phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng quyền sẽ 
không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh 
và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1161. 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải 
đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người xả hữu tỷ 
sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, hỷ 
quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1162. 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô tỷ sanh ra, tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và người hỷ hữu tỷ 
sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, xả quyền 
sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1163 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người Vô tưởng đang 
sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người 
đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 



624 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, ý quyền sẽ không 
sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1164 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì nam quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người sanh lên cõi sắc 
giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mỗi kiếp nào cũng đều là nữ luôn rồi sẽ 
viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền sẽ không 
sanh. 

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh, người nữ sanh lên cõi sắc giới, 
Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, người sanh ra mồi kiếp đều là nữ luôn rồi sẽ viên tịch, 
người đang sanh ấy, nam quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy. 
Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới 
và người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người nào mồi kiếp sanh 
ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1165 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh 
mà nữ quyền đang sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và nữ 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1166 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chàng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải 
đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, 
người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người hữu xả sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang tử, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu xả sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với 
người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, Vô sắc 
giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và 
nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1167 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


625 


Nữ quyền chắng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải 
đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Dục 
giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ nào sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, người nữ hữu hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người đang sanh ấy, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với 
người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót cõi sắc giới, Vô sắc 
giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền sẽ không sanh và 
nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1168 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chang phải sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nữ 
đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
người đang viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, 
nữ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nữ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nữ 
quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1169 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người đang viên tịch 
nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng 
phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, mạng quyền sẽ không sanh 
mà nam quyền đang sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người 
kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1170 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu xả sanh 
ra rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, hỷ quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 



626 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc giới, Vô sắc giới và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, hỷ quyền 
sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1171. 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang sanh, nam quyền 
chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người đang tử ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam hữu hỷ sanh 
ra rồi sẽ viên tịch, người đang sanh ấy, xả quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang 
sanh với người ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người đang tử ấy, xả quyền 
sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1172. 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người phi nam đang 
sanh, nam quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền 
chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nam quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà nam 
quyền đang sanh với người ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

1173. 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với 
người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt 
ịpavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh, mạng 
quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tương ưng xả sẽ sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ 
sanh, hỷ quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1174. 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ẩy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của tâm bình nhựt 
(pavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, 
mạng quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và sát-na sanh của tâm kế tâm chót 
tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


627 


ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng 
hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1175 . 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người sát-na diệt của 
tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy. 
Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, mạng quyền chẳng phải đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì mạng quyền chẳng phải đang sanh 
với người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không 
sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy. Còn người sát-na diệt của tâm chót, ý 
quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1176 . 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì xả quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chàng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn 
tâm chót tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ 
sanh, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na sanh của tâm 
kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót 
tương ưng xả và người trong sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả 
quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1177 . ^ 

Hỷ quyền chang phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn 
(samangi) tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, tín quyền sẽ không sanh 
mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương 
ưng hỷ và người tề toàn tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh và hỷ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1178 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ không sanh 
với người ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
hỷ, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, 
bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh 



628 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


mà hỷ quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương 
ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1179 . 

Xả quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì tín quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng xả, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn 
tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không 
sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín quyền sẽ không sanh 
mà xả quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng 
xả và bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1180 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng 
xả, bậc nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, 
bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì xả quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyền sẽ 
không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền sẽ không sanh và xả 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1181 . 

Tín quyền chăng phải đang sanh với người nào, thì trí quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh mà trí quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chẳng phải 
đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là trí quyền sẽ không sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyền sẽ không sanh mà tín quyền 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền sẽ không 
sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1182 . 

Tín quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng tín, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, tín quyền chẳng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì tín quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà tín quyền 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


629 


đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không 
sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1183 . 

Trí quyền chang phải đang sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ không sanh với người 
ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả, sát-na sanh của tâm bất tương ưng trí, bậc 
nhập thiền Diệt và người Vô tưởng, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ 
sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, trí quyền chẳng phải 
đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền chẳng phải đang sanh với 
người ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh mà trí quyền 
đang sanh với người ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót, ý quyền sẽ không 
sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1184 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với cõi nào... tóm tắt... 

1185 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử cõi Ngũ uẩn và người vô nhãn đang 
sanh nơi cõi Dục giới, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nhĩ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người đang viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người nương cõi Vô 
tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nhĩ quyền cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ 
uẩn, nhĩ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc 
viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ 
không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1186 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi sắc giới, Vô sắc 
giới, và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh 
và tỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người đang sanh nơi cõi sắc giới, tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người đang tử nơi cõi sắc 
giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1187 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới và người đang tử nơi cõi sắc giới, người 
Vô tưởng, bực Vô sắc và người tục sinh mồi kiếp đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy 
đang tử, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh. 



630 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục giới, 
người đang sanh noi cõi sắc giới và người mồi kiếp sanh ra cũng là nam rồi sẽ viên 
tịch, người ấy đang sanh, nữ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi Dục giới, người đang tử noi cõi sắc giới, bậc 
Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang 
tử với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

1188 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới và người Dục 
giới vô nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi Dục giới và người tử noi cõi sắc giới, 
người Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy Nhãn quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh noi cõi Dục 
giới, người đang sanh noi cõi sắc giới và người mỗi kiếp nào khi sanh ra đều là nữ rồi 
sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi Dục giới, người đang tử noi cõi sắc 
giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người mỗi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1189 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Tất cả người đang tử và người vô nhãn đang 
sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn bậc viên tịch noi cõi Ngũ uẩn, người kiếp chót nưong cõi Vô sắc với những người 
ấy cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn 
với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc viên tịch noi cõi Ngũ uẩn và người kiếp chót nưong cõi Vô sắc với 
những người ấy cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1190 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Ngũ uấn và người Dục giới vô 
nhãn đang sanh, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với người ấy 
cõi ấy. Còn bậc viên tịch noi cõi Ngũ uẩn, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng 
phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh noi cõi Ngũ uẩn và 
người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, hỷ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


631 


quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch 
nơi cõi Ngũ uẩn và nguời Vô tuởng, Vô sắc và nguời xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, nguời ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1191 . 

Nhãn quyền chang phải đang sanh vói người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử nơi cõi Ngũ uẩn và nguời Dục giới vô 
nhãn đang sanh và bậc Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh 
với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nuơng cõi Vô 
sắc, nguời Vô tuởng và nguời hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, nguời ấy đang tử 
với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn và 
nguời hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, nguời ấy đang sanh, xả quyền sẽ không 
sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời viên tịch nơi cõi Ngũ 
uẩn, nguời kiếp chót nuơng cõi Vô sắc, bậc Vô tuởng và nguời hỷ hữu nhãn sanh ra 
rồi sẽ viên tịch, nguời ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nhãn 
quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1192 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Nguời đang tử nơi cõi Ngũ uẩn, nguời Dục giới vô 
nhãn đang sanh và nguời Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, nguời kiếp chót nuơng 
cõi Vô sắc và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang sanh và 
tín quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, tín 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời viên 
tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nuơng cõi Vô sắc, nguời Vô tuởng với những cõi 
ấy, tín quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1193 . 

Nhãn quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử nơi cõi Ngũ uấn, nguời 
Dục giới vô nhãn đang sanh và nguời Vô sắc, nhãn quyền chẳng phải đang sanh mà ý 
quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời viên tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót 
nuơng cõi Vô sắc và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với nguời nào cõi nào, thì nhãn quyền chẳng phải đang 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Nguời kiếp chót đang sanh nơi cõi Ngũ uẩn, ý 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời viên 
tịch nơi cõi Ngũ uẩn, bậc kiếp chót nuơng cõi Vô sắc, nguời Vô tuởng với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1194 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh vói 
người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời đang tử nơi cõi Dục giới và nguời Dục giới vô tỷ 
đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nữ quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. 



632 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người sắc giới, Vô sắc giới và người mồi kiếp 
nào khi sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và nữ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người mồi đời, kiếp nào khi sanh ra đều là nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, 
nữ quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người đang 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc sắc giới và Vô sắc giới, người mồi kiếp sanh ra đều là 
nam rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử, nữ quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng 
chẳng phải đang sanh. 

1195 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô 
tỷ đang sanh, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc sắc giới, Vô sắc giới và người mồi kiếp 
nào khi sanh ra đều là nữ luôn cho đến viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh cõi Dục giới và 
người mồi kiếp sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi 
ấy, nam quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc sắc giới, Vô sắc giới và người mồi kiếp nào khi sanh ra 
đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không 
sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1196 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? cả người đang tử và người vô tỷ đang sanh, tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên 
tịch cõi Dục giới và bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, mạng 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch 
nơi cõi Dục giới và người kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
mạng quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1197 . 

Tỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới vô tỷ 
đang sanh, và bậc sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc 
giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với 
những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh với những cõi ấy, hỷ 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


633 


nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người 
xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh 
và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1198 . 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới và người Dục giới vô tỷ 
đang sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ấy đang tử với những cõi ấy, tỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới và 
người hỷ hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh 
mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và tỷ quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1199 . 

Tỷ Nhãn quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không 
sanh với người ấy cỗi ẩy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới 
vô tỷ đang sanh và bậc sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh mà tín 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp 
chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ quyền 
chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót đang sanh nơi cõi Dục giới, tín 
quyền sẽ không sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch 
nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1200. 

Tỷ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người 
Dục giới vô tỷ đang sanh và bậc sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền chẳng phải đang sanh 
mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, tỷ 
quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót hữu tỷ đang sanh, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch 
nơi cõi Dục giới, bậc kiếp trước nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1201. 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nữ đang sanh, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi 



634 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc sắc giới, Vô sắc giới và người mỗi kiếp 
nào khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh và nam quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người kiếp nào 
khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, nam quyền sẽ không sanh 
mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
Sắc giới và Vô sắc giới và người mỗi kiếp khi sanh ra đều là nữ rồi sẽ viên tịch, người 
ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1202. 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ 
đang sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà mạng 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và 
mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, mạng quyền 
sẽ không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi 
cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1203 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ 
đang sanh, và người sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc 
giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang tử với 
những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu 
xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nữ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1204 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi nữ đang 
sanh, người sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 
cõi Sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người 
ấy đang tử với những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ 
không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh và người nữ hữu 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


635 


hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nữ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

1205 . 

Nữ quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nữ đang sanh và bậc sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh mà tín 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp 
chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền 
chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót là nữ đang sanh, tín quyền sẽ 
không sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng với những 
cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1206 . 

Nữ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người tử nơi cõi Dục giới, người Dục 
giới phi nữ đang sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền chẳng phải đang sanh 
mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ 
quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nữ kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ không 
sanh mà nữ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục 
giới, bậc kiếp trước nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ không sanh và nữ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1207 . ' 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới 
phi nam đang sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, bậc 
kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải 
đang sanh và mạng quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót là nam đang sanh, mạng 
quyền sẽ không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên 
tịch nơi cõi Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, 
mạng quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1208 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh, và người sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi Dục giới, người kiếp chót nương 



636 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


cõi Sắc giới, người Vô tưởng, Vô sắc và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người xả 
sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà nam quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch noi cõi Dục giới, người kiếp chót 
nưong cõi sắc giới, bậc Vô tưởng, Vô sắc và người nam xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, 
người ấy đang tử với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

1209 . 

Nam quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh và người sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh mà xả 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi Dục giới, bậc kiếp chót 
nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới, người Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và xả 
quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh vói người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh và người nam 
hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, người ấy đang sanh, xả quyền sẽ không sanh mà nam 
quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch noi cõi Dục giới, người kiếp 
chót nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới, bậc Vô tưởng và người nam hữu hỷ sanh ra rồi 
sẽ viên tịch, người ấy đang tử với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và nam quyền 
cũng chẳng phải đang sanh. 

1210. 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới, người Dục giới phi 
nam đang sanh, bậc nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng phải đang sanh 
mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi Dục giới, người 
kiếp chót nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam 
quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, tín quyền sẽ 
không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc viên tịch noi cõi 
Dục giới, người kiếp chót nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1211 . 

Nam quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử noi cõi Dục giới, người 
Dục giới phi nam đang sanh, bậc nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền chẳng 
phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch noi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nưong cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, nam quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người nam kiếp chót đang sanh, ý quyền sẽ 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


637 


không sanh mà nam quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn người viên tịch nơi cõi 
Dục giới, bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và nam quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1212 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uấn, Ngũ uấn và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà hỷ quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát- 
na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người trong sát-na sanh của tâm chót, 
người trong sát-na sanh của tâm kế tâm chót tương ưng xả sẽ sanh và người Vô tưởng 
đang sanh, hỷ quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát-na diệt của tâm kết tâm 
chót tương ưng xả sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ 
quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1213 . 

Mạng quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uân, Ngũ uấn và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người trong sát-na diệt của tâm chót và người trong sát- 
na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi Vô tưởng 
với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, sát-na sanh của 
tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang sanh lên cõi Vô tưởng, xả quyền 
sẽ không sanh mà Mạng quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người đang tử nơi cõi 
Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1214 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uấn, Ngũ uấn và người 
trong sát-na diệt của tâm bình nhựt (pavatti), mạng quyền chẳng phải đang sanh mà tín 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người đang tử nơi 
cõi Vô tưởng với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải 
đang sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và người Vô 
tưởng đang sanh, tín quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng đang sanh với những cõi ấy, tín 
quyền sẽ không sanh và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1215 . 

Mạng quyền chang phải đang sanh vói người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người đang tử nơi cõi Tứ uấn, Ngũ uấn 



638 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


và sát-na diệt của tâm bình nhựt, mạng quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ 
sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và nguời Vô tuởng với những 
cõi ấy, mạng quyền chẳng phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với nguời nào cõi nào, thì mạng quyền chẳng phải đang 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót và nguời Vô tuởng 
đang sanh, ý quyền sẽ không sanh mà mạng quyền đang sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn 
sát-na diệt của tâm chót và nguời Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh 
và mạng quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1216 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tưong ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót bất tưong ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót tương ưng xả, 
sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và xả quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ và sát-na 
sanh của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, xả quyền sẽ không sanh mà hỷ quyền 
đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn 
tâm chót tương ưng xả, sát-na diệt của tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh và người 
Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải 
đang sanh. 

1217 . 

Hỷ quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền...Trí quyền, ý 
quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát- 
na sanh của tâm bất tương ưng hỷ, hỷ quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng hỷ, bậc tề toàn tâm chót 
tương ưng xả và người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải đang sanh và 
ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng hỷ, ý quyền 
sẽ không sanh mà hỷ quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng hỷ, bực tề toàn tâm chót tương ưng xả và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1218 . 

Xả quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và tín quyền cũng 
sẽ không sanh. 

Hay là tín quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, tín 
quyền sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của 
tâm chót tương ưng xả, bực tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


639 


1219 . 

Xả quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh 
của tâm bất tương ưng xả, xả quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót tương ưng xả, bậc tề toàn tâm chót tương 
ưng hỷ và người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải đang sanh và ý 
quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót tương ưng xả, ý quyền 
sẽ không sanh mà xả quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm 
chót tương ưng xả, bực tề toàn tâm chót tương ưng hỷ và người Vô tưởng với những 
cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và xả quyền cũng chẳng phải đang sanh. 

1220. 

Tín quyền chang phải đang sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền sẽ không sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà tuệ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và trí quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là trí quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, trí quyền sẽ không 
sanh mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng 
phải đang sanh. 

1121 . 

Tín quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng tín, tín quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh 
mà tín quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và tín quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 

1222. 

Trí quyền chăng phải đang sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ không sanh với 
người ẩy cõi ấy phải chăng? Sát-na diệt của tâm tất cả và sát-na sanh của tâm bất 
tương ưng trí, trí quyền chẳng phải đang sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô tưởng với những cõi ấy, trí quyền chẳng 
phải đang sanh và ý quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền chẳng phải đang 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Sát-na sanh của tâm chót, ý quyền sẽ không sanh 
mà trí quyền đang sanh với người ấy cõi ấy. Còn sát-na diệt của tâm chót và người Vô 
tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và trí quyền cũng chẳng phải đang 
sanh. 


1223. 



640 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người sanh lên cõi Vô sắc rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh 
mà nhĩ quyền chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn 
quyền từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1124 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót và người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch, nhãn 
quyền từng sanh mà tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra 
đó, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1125 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mồi 
kiếp nào cũng thành nam rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nữ quyền sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và nữ quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1126 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mồi 
kiếp nào cũng đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nam quyền 
chẳng phải đang sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng 
sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1127 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1128 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền 
từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1129 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


641 


Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà xả 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền 
từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1230 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Người kiếp chót, nhãn quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nhãn quyền từng sanh và ý quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1231 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi 
đời kiếp nào cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và 
nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1232 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ẩy phải chàng? 
Người kiếp chót sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi đời 
kiếp nào khi tục sinh đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng 
sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1133 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1234 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Người kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà hỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và 
hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1135 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng 



642 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và xả 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1236 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chăng? Bậc kiếp chót, tỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, tỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1237 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì nam quyền sẽ sanh vói người ẩy phải chăng? 
Bậc kiếp chót, người sanh lên cõi sắc giới, Vô sắc giới rồi sẽ viên tịch và người mỗi 
đời kiếp nào đều hiện bày là nữ rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và 
nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1238 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1239 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và hỷ 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1240 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và xả 
quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1241 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy phải chăng?Bậc kiếp chót, nữ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


643 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1242 . 

Nam quyền từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1243 . 

Nam quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc kiếp chót và người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà hỷ quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh 
và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1244 . 

Nam quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc kiếp chót và người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nam quyền từng sanh mà xả quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh 
và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1245 . 

Nam quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, nữ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1246 . 

Nam quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Người kiếp chót, nam quyền từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy. Còn những người ngoài ra đó, nam quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1247 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy phải chăng? 
Bậc tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tuông ưng xả sẽ sanh, mạng quyền 
từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra 
đó, mạng quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1248 . 



644 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Mạng quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, mạng quyền 
từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, 
mạng quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1249 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? 
Bậc tề toàn tâm chót, mạng quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với người ấy. 
Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1250 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ẩy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, mạng quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1251 . 

Hỷ quyền từng sanh với người nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
tề toàn tâm chót và người tâm kế tâm chót tương ưng hỷ sẽ sanh, hỷ quyền từng sanh 
mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền 
từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1252 . 

Hỷ quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền.. Trí quyền, ý quyền sẽ sanh với 
người ẩy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không 
sanh với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1253 . 

Xả quyền từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy phải chàng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh 
với người ấy. Còn những người ngoài ra đó, xả quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì xả quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1254 . 

Tín quyền từng sanh với người nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải 
chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người 
ấy. Còn những người ngoài ra đó, tín quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


645 


Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1255 . 

Trí quyền từng sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ấy phải chăng? Bậc 
tề toàn tâm chót, trí quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy. Còn 
những người ngoài ra đó, trí quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy phải 
chăng? Phải rồi. 

1256 . 

Nhãn quyền từng sanh với cõi nào... 

1257 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà nhĩ 
quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nhĩ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nhĩ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1258 . 

Nhãn quyền từng sanh vói người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới và bậc sắc giới, nhãn quyền từng 
sanh mà tỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và tỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1259 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, bậc sắc giới và người mỗi đời kiếp 
nào khi sinh ra đều hiện bày nam cho đến khi viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà nữ 
quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1260 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người sắc giới và người mỗi đời 
kiếp nào khi sinh ra đều hiện bày nữ cho đến khi viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà 
nam quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1261 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà mạng 
quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 



646 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, mạng quyền sẽ sanh mà nhãn quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và nhãn quyền cũng từng sanh. 

1262 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, người xả hữu nhãn sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1263 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chàng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, người hỷ hữu nhãn sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, nhãn quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và xả quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, xả quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng từng sanh. 

1264 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng sanh mà tín quyền 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
nhãn quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, tín quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng từng sanh. 

1265 . 

Nhãn quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, nhãn quyền từng 
sanh mà ý quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, nhãn quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, ý quyền sẽ sanh mà nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người ngũ uẩn với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nhãn 
quyền cũng từng sanh. 

1266 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới và người mồi đời kiếp nào khi sinh 
ra đều hiện bày nam rồi sẽ viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nữ quyền sẽ không sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng 
sanh và nữ quyền cũng sẽ sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


647 


Hay là nữ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1267 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới và người mồi đời kiếp nào cũng hiện 
bày thành nữ cho đến khi viên tịch, tỷ quyền từng sanh mà nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền 
từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1268 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà mạng quyền 
sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tỷ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà tỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và tỷ quyền cũng từng sanh. 

1269 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới, người xả hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, tỷ quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người 
Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và tỷ quyền 
cũng từng sanh. 

1270 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới và người hữu hỷ sanh ra rồi sẽ viên 
tịch, tỷ quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ 
sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và tỷ quyền cũng từng sanh. 

1271 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà tín quyền sẽ 
không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, tỷ 
quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không 



648 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và tỷ quyền cũng từng sanh. 

1272 . 

Tỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, tỷ quyền từng sanh mà ý 
quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những 
cõi ấy, tỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và tỷ 
quyền cũng từng sanh. 

1273 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền sẽ sanh với người ấy cõi ẩy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi đời kiếp nào khi sinh 
ra đều hiện bày nữ cho đến khi viên tịch, nữ quyền từng sanh mà nam quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền 
từng sanh và nam quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là nam quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

1274 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ẩy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nữ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và nữ quyền cũng từng sanh. 

1275 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nữ quyền chẳng phải từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và 
nữ quyền cũng từng sanh. 

1276 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, người hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục 
giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nữ quyền không 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


649 


từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng từng sanh. 

1277 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà tín quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi 
ấy, nữ quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nữ quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh 
và nữ quyền cũng từng sanh. 

1278 . 

Nữ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ẩy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nữ quyền từng sanh mà ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nữ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nữ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và nữ 
quyền cũng từng sanh. 

1279 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nam quyền từng sanh và mạng quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, mạng quyền sẽ sanh mà nam quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, mạng 
quyền sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

1280 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu xả sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, nam quyền từng sanh mà hỷ quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và hỷ quyền cũng 
sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, hỷ quyền sẽ sanh mà nam quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và nam 
quyền cũng từng sanh. 

1281 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam hữu hỷ sanh ra rồi sẽ 
viên tịch, nam quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. 
Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi ấy, nam quyền từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 



650 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, xả quyền sẽ sanh mà nam quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, xả quyền 
sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

1282 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà tín quyền 
chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với những cõi 
ấy, nam quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, tín quyền sẽ sanh mà nam quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, tín quyền 
sẽ sanh và nam quyền cũng từng sanh. 

1283 . 

Nam quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Dục giới, nam quyền từng sanh mà 
ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới ngoài ra đó với 
những cõi ấy, nam quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, ý quyền sẽ sanh mà nam quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Dục giới với những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh 
và nam quyền cũng từng sanh. 

1284 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không gián đoạn với tâm chót tưong ưng xả sẽ 
sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng 
quyền từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là hỷ quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh noi cõi Tịnh cư, hỷ quyền sẽ sanh mà mạng quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, hỷ quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

1285 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tâm không xen hở với tâm chót tưong ưng hỷ sẽ 
sanh và bậc Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà xả quyền chẳng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh 
và xả quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên noi cõi Tịnh cư, xả quyền sẽ sanh mà mạng 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

1286 . 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền từng sanh mà tín 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


651 


quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Người sanh lên noi cõi Tịnh cư, tín quyền sẽ sanh mà mạng 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

1287. 

Mạng quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót và người Vô tưởng, mạng quyền 
từng sanh mà ý quyền chẳng phải sẽ sanh vói người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ 
uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, mạng quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Người sanh lên noi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà mạng quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và mạng quyền cũng từng sanh. 

1288. 

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, người cái tâm không xen hở với tâm chót tương ưng 
hỷ sẽ sanh, hỷ quyền từng sanh mà xả quyền sẽ không sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ sanh. 

Hay là xả quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, xả quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, xả quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

1289. 

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà tín quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, hỷ quyền 
từng sanh và tín quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là tín quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy 
cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, tín quyền sẽ sanh mà hỷ 
quyền không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó 
với những cõi ấy, tín quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

1290. 

Hỷ quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, hỷ quyền từng sanh mà ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những 
cõi ấy, hỷ quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành nơi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà hỷ quyền 
không từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, ý quyền sẽ sanh và hỷ quyền cũng từng sanh. 

1291. 



652 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Xả quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền từng sanh mà ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với 
những cõi ấy, xả quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thi xả quyền từng sanh với nguời ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc đang sanh noi cõi Tịnh cu, ý quyền sẽ sanh mà xả quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ sanh và xả quyền cũng từng sanh. 

1292 . 

Tín quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ sanh với người 
ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, 
tín quyền từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc đang sanh noi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà tín quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ sanh và tín quyền cũng từng sanh. 

1293 . " 

Trí quyền từng sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền sẽ sanh với người ẩy cõi ấy 
phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, trí quyền từng sanh mà ý quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi ấy, trí quyền 
từng sanh và ý quyền cũng sẽ sanh. 

Hay là ý quyền sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy phải chăng? Bậc đang sanh noi cõi Tịnh cư, ý quyền sẽ sanh mà trí quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tứ uẩn, Ngũ uẩn ngoài ra đó với những cõi 
ấy, ý quyền sẽ sanh và trí quyền cũng từng sanh. 

1294 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với người ấy 
phải chăng? Không có. 

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1295 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tỷ quyền... Nữ quyền, nam quyền sẽ 
không sanh với người ấy phải chăng? Không có. 

Hay là nam quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1296 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì mạng quyền sẽ không sanh với người 
ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là mạng quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1297 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì hỷ quyền... xả quyền sẽ không sanh 
với người ấy phải chăng? Không có. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


653 


Hay là xả quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1298 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền sẽ 
không sanh với người ẩy phải chăng? Không có. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì nhãn quyền không từng sanh với 
người ấy phải chăng? Từng sanh. 

1299 . 

Thiệt quyền... nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, hỷ quyền, xả quyền, tín quyền, trí 
quyền không từng sanh với người nào, thì ỷ quyền sẽ không sanh với người ấy phải 
chăng? Không có. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào, thì trí quyền không từng sanh với người 
ấy phải chăng? Từng sanh. 

1300 . 

Nhãn quyền không từng sanh với cõi nào... 

1301 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nhĩ quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nhĩ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người kiếp chót nưong cõi Ngũ uẩn, nhĩ quyền 
sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư, Vô 
tưởng và Vô sắc với những cõi ấy, nhĩ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền cũng 
không từng sanh. 

1302 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là tỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nưong cõi Dục giới và người sắc giới, 
tỷ quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh 
cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, tỷ quyền sẽ không sanh và nhãn quyền 
cũng không từng sanh. 

1303 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền sẽ không sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nưong cõi Dục giới, người sắc 
giới và người mồi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ 
quyền sẽ không sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc nưong 
Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền sẽ không sanh và nhãn 
quyền cũng không từng sanh. 

1304 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nưong cõi Dục giới, người 



654 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Sắc giới và người mỗi đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều hiện bày nữ luôn cho đến khi 
viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi 
ấy. Còn bậc Tịnh cư, người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, nam quyền sẽ không 
sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 

1305 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người Vô tưởng, Vô sắc, nhãn quyền không 
từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp 
chót nưong cõi Vô sắc với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và mạng quyền 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh 
cư và người kiếp chót nương cõi Vô sắc với những cõi ấy, mạng quyền sẽ không sanh 
và nhãn quyền cũng không từng sanh. 

1306 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chảng? Phải rồi. 

Hay là hỷ quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn và người xả hữu 
nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bậc Tịnh cư và người Vô tưởng, Vô sắc với những cõi ấy, hỷ 
quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 

1307 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà xả 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người nương Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi 
Vô sắc, người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn và người hỷ 
hữu nhãn sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và 
người Vô tưởng với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng 
không từng sanh. 

1308 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà tín 
quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc 
và bậc Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và tín quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, tín quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, 
bậc kiếp chót nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nhãn quyền cũng không từng sanh. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


655 


1309 . 

Nhãn quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền sẽ không 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người Vô sắc, nhãn quyền không từng sanh mà 
ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót nương cõi Vô 
sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, nhãn quyền không từng sanh và ý quyền 
cũng sẽ không sanh. 

Hay là ý quyền sẽ không sanh với người nào cõi nào, thì nhãn quyền không từng sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Ngũ uẩn, ý quyền sẽ không 
sanh mà nhãn quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Tịnh cư, bậc kiếp chót 
nương cõi Vô sắc và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền sẽ không sanh và 
nhãn quyền cũng không từng sanh. 

1310 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nữ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi 
đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nam rồi sẽ viên tịch, nữ quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nữ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1311 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người mỗi 
đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền sẽ không sanh 
mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người sắc giới, Vô sắc giới với những 
cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1312 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chang phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng 
sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người kiếp chót nương cõi sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh và 
tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1313 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Bậc sắc giới, tỷ quyền không từng sanh mà hỷ quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, người Vô tưởng, Vô 
sắc với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, người xả hữu 



656 


Việt dịch : Đại Trưởng ỉão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với 
nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nuơng cõi sắc giới, nguời Vô tuởng, Vô sắc với 
những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng sẽ không sanh. 

1314 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Nguời sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh 
mà xả quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nuơng cõi sắc giới, Vô 
sắc giới, nguời Vô tuởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nuong cõi Dục giới và nguời hỷ 
hữu tỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với 
nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nuong cõi sắc giới, Vô sắc giới và nguời Vô tuởng 
với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1315 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ẩy phải chăng? Nguời sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không từng sanh 
mà tín quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nuông cõi sắc giới, Vô 
sắc giới và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và tín quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nuong cõi Dục giới, tín quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 

nuong cõi sắc giới, Vô sắc giới và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, tín quyền chẳng 

phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1316 . 

Tỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng phải 
sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Nguời sắc giới, Vô sắc giới, tỷ quyền không 
từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nuong cõi sắc 
giới, Vô sắc giới và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, tỷ quyền không từng sanh và ý 
quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì tỷ quyền không từng 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nuong cõi Dục giới, ý quyền 

chẳng phải sẽ sanh mà tỷ quyền từng sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 

nuong cõi sắc giới, Vô sắc giới và nguời Vô tuởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và tỷ quyền cũng không từng sanh. 

1317 . 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ẩy cõi ấy phải chăng? Phải rồi. 

Hay là nam quyền chẳng phải sẽ sanh với nguời nào cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với nguời ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nuong cõi Dục giới và nguòi mỗi 
đời kiếp nào khi sanh ra cũng đều thành nữ rồi sẽ viên tịch, nam quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà nữ quyền sẽ sanh với nguời ấy cõi ấy. Còn nguời sắc giới, Vô sắc giới với 
những cõi ấy, nam quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 

1318 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


657 


Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền không từng 
sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc 
giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và mạng quyền cũng 
chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp 
chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
và nữ quyền cũng không từng sanh. 

1319 . 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ẩy cõi ẩy phải chăng? Người sắc giới, nữ quyền không từng sanh mà hỷ quyền 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, người Vô tưởng, 
Vô sắc với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người xả 
sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc với những 
cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 

1320 . 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, nữ quyền không từng sanh 
mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô 
sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người hỷ 
sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người 
ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với 
những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 

1321 . 

Nữ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, nữ 
quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nữ quyền không 
từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nữ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà nữ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nữ quyền cũng không từng sanh. 

1322 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền chăng phải sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Người sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền không 



658 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


từng sanh mà mạng quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và mạng quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là mạng quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, mạng 
quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp 
chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới với những cõi ấy, mạng quyền chẳng phải sẽ sanh 
và nam quyền cũng không từng sanh. 

1323 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chàng? sắc giới, nam quyền không từng sanh mà hỷ quyền sẽ 
sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, người Vô tưởng, Vô 
sắc với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và hỷ quyền cũng chẳng phải sẽ 
sanh. 

Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam 
hữu xả sanh ra rồi sẽ viên tịch, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh 
với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới và người Vô tưởng, Vô sắc 
với những cõi ấy, hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh. 

1324 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? sắc giới, Vô sắc giới, nam quyền không từng sanh mà 
xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc 
giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng sanh và xả quyền 
cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới và người nam 
hỷ sanh ra rồi sẽ viên tịch, xả quyền chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với 
người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng 
với những cõi ấy, xả quyền chẳng phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh. 

1325 . 

Nam quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chăng phải sẽ sanh với người ẩy cỗi ẩy phải chăng? sắc giới Vô sắc giới, nam quyền 
không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót nương cõi 
Sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, nam quyền không từng 
sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì nam quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc kiếp chót nương cõi Dục giới, ý quyền 
chẳng phải sẽ sanh mà nam quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc kiếp chót 
nương cõi sắc giới, Vô sắc giới và người Vô tưởng với những cõi ấy, ý quyền chẳng 
phải sẽ sanh và nam quyền cũng không từng sanh. 

1326 . 

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền chăng phải sẽ sanh 
với người ấy cõi ẩy phải chăng? Sẽ sanh (uppajjỉssati)... 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


659 


Hay là hỷ quyền chẳng phải sẽ sanh YỚi người nào cõi nào, thì mạng quyền không 
từng sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh (uppajjỉttha)... 

1327 . 

Mạng quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền... tín quyền, trí 
quyền, ý quyền chang phải sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì mạng quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Từng sanh. 

1328 . 

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành noi cõi Tịnh cư, hỷ quyền không 
từng sanh mà xả quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những 
cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và xả quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là xả quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, xả quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, 
xả quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 

1329 . 

Hỷ quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền... trí quyền, ỷ quyền 
chang phải sẽ sanh với người ẩy cõi ẩy phải chăng? Tâm thứ hai hiện hành noi cõi 
Tịnh cư, hỷ quyền không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn 
người Vô tưởng với những cõi ấy, hỷ quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng 
phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì hỷ quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà hỷ quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh và hỷ quyền cũng không từng sanh. 

1330 . 

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền chăng phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh noi cõi Tịnh cư, xả quyền không từng 
sanh mà tín quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, xả 
quyền không từng sanh và tín quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là tín quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, tín quyền chẳng phải sẽ 
sanh mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi 
ấy, tín quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 

1331 . 

Xả quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng phải 
sẽ sanh với người ẩy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh noi cõi Tịnh cư, xả quyền 
không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, xả quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì xả quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà xả quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh và xả quyền cũng không từng sanh. 

1332 . 



660 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Tín quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền... ỷ quyền chăng phải 
sẽ sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, tín quyền 
không từng sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với 
những cõi ấy, tín quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì tín quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà tín quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh và tín quyền cũng không từng sanh. 

1333 . 

Trí quyền không từng sanh với người nào cõi nào, thì ỷ quyền chang phải sẽ sanh với 
người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc đang sanh nơi cõi Tịnh cư, trí quyền không từng 
sanh mà ý quyền sẽ sanh với người ấy cõi ấy. Còn bậc Vô tưởng với những cõi ấy, trí 
quyền không từng sanh và ý quyền cũng chẳng phải sẽ sanh. 

Hay là ý quyền chẳng phải sẽ sanh với người nào cõi nào, thì trí quyền không từng 
sanh với người ấy cõi ấy phải chăng? Bậc tề toàn tâm chót, ý quyền chẳng phải sẽ sanh 
mà trí quyền từng sanh với người ấy cõi ấy. Còn người Vô tưởng với những cõi ấy, ý 
quyền chẳng phải sẽ sanh và trí quyền cũng không từng sanh. 

Dứt phần hành vi (pavattỉvãra) 


PHÀN CHU TƯỜNG (PARINNAVARA) 


1334 . 

Người nào đã chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang chu tường nhĩ quyền phải 
chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào đang chu tường nhĩ quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1335 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải chăng? 
Không phải. 


Hay là người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1336 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ẩy đang tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Không phải. 


Hay là người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1337 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ẩy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 


Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1338. 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


661 


Hay là người nào đang làm rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Không phải. 

1339 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? 
Không phải. 

Hay là người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1340 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ hai đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. 
Còn bực tề toàn đạo Bất lai đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền. 

1341 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thau tri cụ tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền 
phải chăng? Không phải. 

1342 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

1343 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thau tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri 
dĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1344 . 

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ẩy đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đang tiến hóa tri cụ tri quyền, thì người ấy đang làm cho rõ thấu tri 
dị tri quyền phải chăng? Không phải. 

1345 . 

Người nào chang phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chang phải đang trừ 
ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà đang trừ ưu quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, còn những người ngoài ra đó, 
chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang trừ ưu 
quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ hai, những người 
ngoài ra đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền. 

1346 . 



662 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào chắng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải đang tiến 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang chu tường 
(parijãnãtỉ) nhãn quyền mà người ấy đang tiến hóa (bhãveti) tri dị tri quyền. Neu trừ 
bực tề toàn đạo thứ hai, còn người ngoài ra đó, chẳng phải đang chu tường nhãn quyền 
và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ 
hai, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng 
chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 

1347 . 

Người nào chăng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải đang tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1348 . 

Người nào chang phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải đang làm 
cho rõ thau tri cụ tri quyền phải chăng? Người làm cho rõ thấu quả chí thượng, người 
ấy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 
Neu trừ bực tề toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, 
chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải 
đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Neu trừ bực tề 
toàn đạo chí thượng và La-hán quả rồi, còn những người ngoài ra đó, chẳng phải đang 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 

1349 . 

Người nào chăng phải đang trừ im quyền, thì người ấy chăng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang tiến hóa 
tri dị tri quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ hai rồi, còn người ngoài ra đó, chẳng phải 
đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Neu trừ ra bực tề toàn đạo thứ hai, còn những người 
ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ 
ưu quyền. 

1350 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải đang tiến hóa tri dĩ 
tri quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang tiến hóa 
tri dĩ tri quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ ba, còn những người ngoài ra đó mới 
chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1351 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


663 


Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải đang ỉàm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào đang làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ấy chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Neu 
trừ bực tề toàn đạo Bất lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng 
phải đang trừ ưu quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền mà người ấy đang trừ ưu quyền. Neu trừ ra bực tề toàn đạo Bất 
lai và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho rõ thấu 
tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền. 

1352 . _ ' 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chăng phải đang tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo thứ ba chẳng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ tư, còn những 
người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải 
đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang tiến hóa tri 
dĩ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Neu trừ ra bực tề toàn đạo thứ tư, còn 
những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng 
phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

1353 . 

Người nào chang phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chăng phải đang làm 
cho rõ thau tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền. Neu trừ ra người thứ tám và La-hán quả, còn người ngoài ra đó mới chẳng phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám chẳng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Neu trừ người thứ tám và La- 
hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

1354 . 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chăng phải đang làm 
cho rõ thau tri cụ tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, 
người ấy chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền. Neu trừ bực tề toàn đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó, 
chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đang làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo thứ ba chẳng phải đang 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Neu trừ ra bực tề toàn 
đạo thứ ba và La-hán quả, còn những người ngoài ra đó mới chẳng phải đang làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

1355 . 



664 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy từng trừ ưu quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đã từng trừ nhãn 
quyền. Còn bậc La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng chu tường nhãn quyền. 

1356 . 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ẩy đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chảng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thi người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Người thứ sáu đang tiến hóa tri dị tri quyền đã chẳng phải đã chu 
tường nhãn quyền. Còn bậc La Hán đã tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã chu tường 
nhãn quyền. 

1357 . 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1358 . 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thau tri cụ 
tri quyền phải chăng? Người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng 
chu tường nhãn quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn 
người nào làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền 
và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1359 . 

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Người thứ tư đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ 
ưu quyền. Còn người thứ ba đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đã từng trừ ưu 
quyền. 

1360 . 

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri 
quyền. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1361 . 

Người nào đã từng trừ im quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
phải chăng? Người thứ ba đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng trừ ưu quyền và cũng đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


665 


Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1362 . 

Người nào đã từng tiến hóa trí dị tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng?Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã 
từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng 
đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị 
tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1363 . 

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền phải chăng? Người thứ bảy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đã 
từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn chư La Hán đã từng tiến hóa tri dị tri quyền 
và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1364 . 

Người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thau tri cụ 
tri quyền phải chàng? Người nào đã từng làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy 
đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 
Còn người nào sẽ làm cho rõ thấu quả chí thượng, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ 
tri quyền và cũng đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1365 . 

Người nào chăng phải đã chu tường nhãn quyền, thì người ẩy chăng phải đã từng trừ 
ưu quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền mà đã 
từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu chẳng phải đã chu tường nhãn quyền và cũng 
chẳng phải đã trừ ưu quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đã chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1366 . 

Người nào chang phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chang phải đã 
từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chang phải đã từng chu tường 
nhãn quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải đã 
từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1367 . 

Người nào chăng phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải đã 
từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1368 . 



666 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào chăng phải đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải đã 
từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy 
chẳng phải đã từng chu tường nhãn quyền phải chăng? Người nào đang làm cho rõ 
thấu quả chí thượng, thì người ấy chẳng phải đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
mà đã từng chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám chẳng phải đã từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền. 

1369 . 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ẩy không từng tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Người thứ tư không từng trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền. Còn người thứ hai không từng trừ ưu quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị 
tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

1370 . 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng trừ ưu 
quyền phải chăng? Người thứ hai hay người không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã 
từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu hay người không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và 
cũng không từng trừ ưu quyền. 

1371 . 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thau tri cụ tri 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng 
trừ ưu quyền phải chăng? Người thứ ba... không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, 
mà đã từng trừ ưu quyền. Còn người thứ sáu mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền và cũng không từng trừ ưu quyền. 

1372 . " 

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ 
tri quyền phải chảng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa 
tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
(ahhindrĩya) mà từng tiến hóa tri dị tri quyền (anahhatahhassãmĩtindrĩya). Còn người 
thứ hai không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri 
quyền. 

1373 . 

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng 
tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ bảy không từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền mà từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai mới không từng làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng làm cho tiến hóa tri dị tri quyền. 

1374 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


667 


Người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ 
thau tri cụ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không từng 
làm cho tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người đang làm cho rõ thấu quả 
chí thượng, người ấy không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền (ahnatãvindrĩya) mà 
đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ tám không từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

1375 . 

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ẩy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Người 
thứ hai sẽ chu tường nhãn quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người thứ năm 
mới sẽ chu tường nhãn quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền. 

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

1376 . 

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ chu tường nhãn quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo sẽ chu tường nhãn quyền và cũng sẽ tiến hóa tri 
dị tri quyền. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1377 . 

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

1378 . 

Người nào sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ẩy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền. Còn người thứ bảy mới sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền và cũng sẽ chu tường nhãn quyền. 

1379 . 

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người 
thứ tư sẽ trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ 
đắc đạo mới sẽ trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? 
Phải rồi. 

1380 . 

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ẩy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải 
rồi. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? 
Người thứ hai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. Còn người 
thứ năm sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền. 



668 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1381 . 

Người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ ba sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ trừ ưu 
quyền. Còn người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng sẽ trừ ưu quyền. 

1382 . 

Người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị 
tri quyền. Còn phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng sẽ tiến 
hóa tri dị tri quyền. 

1383 . 

Người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải sẽ 
tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người phàm phu nào sẽ đắc đạo mới sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 

1384 . 

Người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thau tri cụ tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

1385 . 

Người nào chăng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ trừ ưu 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ chu tường 
nhãn quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ 
chu tường nhãn quyền. 

1386 . 

Người nào chang phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ẩy chăng phải sẽ tiến hóa 
tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà 
sẽ chu tường nhãn quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền 
và cũng chẳng phải sẽ chu tường nhãn quyền. 

1387 . 

Người nào chăng phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chang phải sẽ tiến hóa 
tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


669 


Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ chu 
tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1388 . 

Người nào chang phải sẽ chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ chu 
tường nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng 
phải sẽ chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1389 . 

Người nào chang phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ 
ưu quyền phải chăng? Người thứ tư chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ trừ ưu 
quyền. Còn người thứ năm mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng 
phải sẽ trừ ưu quyền. 

1390 . 

Người nào chăng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến 
hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ trừ 
ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1391 . 

Người nào chang phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chang phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền phải chăng? Người thứ ba mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền và cũng 
chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1392 . 

Người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chăng phải sẽ tiến hóa 
tri dĩ tri quyền phải chàng? Người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà sẽ 
tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ ba mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải sẽ tiến 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1393 . 

Người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ẩy chang phải sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền (anahhatahhassãmĩtindrĩya) mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền 
(ahhãtãvindrĩya). Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền và 
cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 



670 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1394 . 

Người nào chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ẩy chăng phải sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa 
tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng 
phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1395 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Người thứ hai từng trừ ưu quyền mà chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 
Còn bậc tề toàn đạo chí thượng mới đã trừ ưu quyền và cũng đang chu tường nhãn 
quyền. 

1396 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền. Còn bậc tề toàn đạo chí thượng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền 
và cũng đang chu tường nhãn quyền. 

1397 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Không phải. 

1398 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ẩy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Không phải. 

1399 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu 
quyền. Còn bậc tề toàn đạo Bất lai đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng đang trừ ưu 
quyền. 

1400 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1401 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


671 


Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy đã làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu 
quyền phải chăng? Không phải. 

1402 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

1403 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa 
tri dị tri quyền phải chăng? Không phải. 

1404 . 

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền phải chảng? Không phải. 

Hay là người nào đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa 
tri dĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1405 . 

Người nào chăng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ẩy không từng trừ ưu 
quyền phải chăng? Người thứ hai chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà từng trừ 
ưu quyền. Còn người thứ sáu mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng 
không từng trừ ưu quyền. 

Hay là người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1406 . 

Người nào chang phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng tiến hóa 
tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà 
đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ hai chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1407 . 

Người nào chang phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng tiến hóa 
tri dĩ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy mới chẳng phải đang chu tường 
nhãn quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng ịaggamaggasamahgĩ) 
không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ bảy 
mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền. 

1408 . 



672 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào chằng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy không từng làm cho 
rõ thấu trì cụ trì quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng không từng làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám mới 
không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền. 

1409 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Người thứ sáu chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa 
tri dị tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng 
không từng tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ 
ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1410 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng tiến hóa tri 
dĩ tri quyền. Còn những người thứ bảy mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng 
không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang trừ 
ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền mà 
đang trừ ưu quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng 
chẳng phải đang trừ ưu quyền. 

1411 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy không từng làm cho rõ thau tri 
cụ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang trừ ưu quyền mà đã từng làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và 
cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai không từng làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đang trừ ưu quyền. Còn người thứ tám mới không từng làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền. 

1412 . 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng tiến hóa 
tri dĩ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền mà 
đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ bảy mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền 
mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ bảy mới không từng tiến hóa tri dĩ tri 
quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

1413 . 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


673 


Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ẩy không từng làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La Hán chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri 
quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ tám chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Người thứ tám không từng làm cho rõ thấu 
tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ bảy mới không từng 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

1414 . 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Chư La-hán quả chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri 
quyền mà đã từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn người thứ năm chẳng phải 
đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng phải 
đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Ba hạng người tề toàn đạo chí thượng không 
từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ 
năm mới không từng làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng chẳng phải đang tiến hóa 
tri dĩ tri quyền. 

1415 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? 
Không phải. 

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1416 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Không phải. 

1417 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn quyền 
phải chăng? Không phải. 

1418 . 

Người nào đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thau tri cụ tri 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền. Còn người tề toàn đạo chí thượng sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền và cũng đang chu tường nhãn quyền. 

1419 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? 
Không phải. 



674 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1420 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. 
Còn người tề toàn đạo Bất lai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang trừ ưu quyền. 

1421 . 

Người nào đang trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang trừ ưu quyền 
phải chăng? Không phải. 

Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đang trừ ưu quyền. 
Còn người tề toàn đạo Bất lai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang trừ ưu 
quyền. 

1422 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị tri quyền 
phải chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đang tiến hóa tri 
dị tri quyền. Còn người thứ tám mới sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đang tiến hóa 
tri dị tri quyền. 

1423 . 

Người nào đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thau tri cụ tri 
quyền phải chăng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dị 
tri quyền phải chăng? Người thứ bảy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải 
đang tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tám sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và 
cũng đang tiến hóa tri dị tri quyền. 

1424 . 

Người nào đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chảng? Phải rồi. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đang tiến hóa tri dĩ 
tri quyền phải chăng? Người thứ năm sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải 
đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn bực tề toàn đạo chí thượng và người thứ ba mới sẽ 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đang tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

1425 . 

Người nào chăng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ trừ ưu 
quyền phải chăng? Người thứ năm chẳng phải đang chu tường nhãn quyền mà sẽ trừ 
ưu quyền. Còn người thứ tư mới chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng 
chẳng phải sẽ trừ ưu quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy chẳng phải đang chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ trừ ưu quyền mà 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo hàn). 


675 


đang chu tường nhãn quyền. Còn những người thứ tư mới chẳng phải sẽ trừ ưu quyền 
và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 

1426 . 

Người nào chăng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chang phải sẽ tiến 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo mới chẳng phải đang chu 
tường nhãn quyền mà sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải 
đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa 
tri dị tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ tám mới chẳng phải sẽ 
tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 

1427 . 

Người nào chang phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải đang chu tường nhãn quyền 
mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải đang chu tường nhãn 
quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
chu tường nhãn quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo chí thượng chẳng phải sẽ tiến hóa 
tri dĩ tri quyền mà đang chu tường nhãn quyền. Còn người thứ hai mới chẳng phải sẽ 
tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải đang chu tường nhãn quyền. 

1428 . 

Người nào chăng phải đang chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chang phải đang chu tường 
nhãn quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới 
chẳng phải đang chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang chu tường nhãn quyền phải chăng? Phải rồi. 

1429 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chang phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó, chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ 
tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ tám mới chẳng phải đang trừ ưu quyền 
và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ưu quyền phải chăng? Bậc tề toàn đạo Bất lai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền 
mà đang trừ ưu quyền. Còn những người thứ tám mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền và cũng chẳng phải đang trừ ưu quyền. 

1430 . 

Người nào chăng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa 
tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ ba mới chẳng phải đang trừ ưu quyền và cũng 
chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1431 . 



676 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào chắng phải đang trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm cho rõ thấu 
tri cụ tri quyền phải chăng? Người thứ bảy chẳng phải đang trừ ưu quyền mà sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải đang trừ ưu 
quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang trừ ưu quyền phải chăng? Phải rồi. 

1432. 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ẩy chang phải sẽ tiến 
hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải đang tiến hóa tri dị 
tri quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ ba mới chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chẳng phải đang 
tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1433. 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ bảy chẳng phải đang tiến 
hóa tri dị tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai 
mới chẳng phải đang tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1434. 

Người nào chăng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy chang phải sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ năm chẳng phải đang tiến 
hóa tri dĩ tri quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ hai 
mới chẳng phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy chẳng 
phải đang tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? Phải rồi. 

1435. 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ trừ ưu quyền phải chăng? 
Không phải. 

Hay là người nào sẽ trừ ưu quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn quyền phải 
chăng? Không phải. 

1436. 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Không phải. 

1437. 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ẩy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải 
chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? Không phải. 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


677 


1438 . 

Người nào đã từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng chu tường 
nhãn quyền phải chăng? Không phải. 

1439 . 

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? 
Không phải. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải 
chăng? Không phải. 

1440 . 

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? 
Những người thứ hai đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 
Còn quả Bất lai đã từng trừ ưu quyền và cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền phải 
chăng? Người thứ sáu sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã từng trừ ưu quyền. 
Còn quả Bất lai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng đã từng trừ ưu quyền. 

1441 . 

Người nào đã từng trừ ưu quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền phải 
chăng? La-hán quả đã từng trừ ưu quyền mà chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền. Còn những người thứ hai đã từng trừ ưu quyền và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng trừ ưu quyền 
phải chăng? Những người thứ sáu sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà chẳng phải đã 
từng trừ ưu quyền. Còn những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và 
cũng đã từng trừ ưu quyền. 

1442 . 

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền 
phải chăng? Những người thứ hai đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải sẽ 
tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn những người thứ năm đã từng tiến hóa tri dị tri quyền và 
cũng sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà chẳng phải đã 
từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ năm sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và 
cũng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. 

1443 . 

Người nào đã từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thau tri cụ tri 
quyền phải chăng? Chư La-hán quả đã từng tiến hóa tri dị tri quyền mà chẳng phải sẽ 
làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn những người thứ sáu đã từng tiến hóa tri dị tri 
quyền và cũng sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri 
dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền mà 
chẳng phải đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ sáu mới sẽ làm cho 
rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. 

1444 . 



678 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


Người nào đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền phải chăng? Không phải. 

Hay là người nào sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy đã từng tiến hóa tri 
dĩ tri quyền phải chăng? Không phải. 

1445 . 

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy sẽ không trừ ưu quyền phải 
chăng? Những người thứ năm, không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ trừ ưu quyền; 
những người thứ ba không từng chu tường nhãn quyền và cũng sẽ không trừ ưu quyền. 

Hay là người nào sẽ không trừ ưu quyền thì người ấy không từng chu tường nhãn 
quyền phải chăng? La-hán quả sẽ không trừ ưu quyền mà chẳng phải không từng chu 
tường nhãn quyền; những người thứ ba sẽ không trừ ưu quyền và cũng không từng chu 
tường nhãn quyền. 

1446 . 

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy chăng phải sẽ tiến hoá tri dị 
tri quyền phải chăng? Hạng phàm phu mà sẽ đắc đạo không từng chu tường nhãn 
quyền mà sẽ tiến hoá tri dị tri quyền; những người thứ tám không từng chu tường nhãn 
quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hoá tri dị tri quyền thì người ấy không từng chu 
tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả sẽ không tiến hoá tri dị tri quyền mà chẳng 
phải không từng chu tường nhãn quyền; những người thứ tám chẳng phải sẽ tiến hoá 
tri dị tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền. 

1447 . 

Người nào không từng chu tường nhãn quyền thì người ấy chang phải sẽ tiến hoả tri dĩ 
tri quyền phải chăng? Những người thứ bảy không từng chu tường nhãn quyền mà sẽ 
tiến hoá tri dĩ tri quyền; những người thứ hai không từng chu tường nhãn quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiến hoá tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng chu 
tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà đã 
từng chu tường nhãn quyền. Còn những người thứ hai mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ 
tri quyền và cũng không từng chu tường nhãn quyền. 

1448 . 

Người nào không từng chu tường nhãn quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ tám không từng chu tường nhãn 
quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng chu tường nhãn quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng chu tường nhãn quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đã từng chu tường nhãn quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc 
đạo đó, mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng chu 
tường nhãn quyền. 

1449 . 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chang phải sẽ tiến hóa tri dị tri 
quyền phải chăng? Phàm phu nào sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền mà sẽ tiến 



Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Song Đối (Yamaka) - Quyên Hạ (Cảo bản). 


679 


hóa tri dị tri quyền. Còn những người thứ sáu không từng trừ ưu quyền và cũng chẳng 
phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy không từng trừ 
ưu quyền phải chăng? Những người thứ ba chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền mà 
đã từng trừ ưu quyền. Còn những người thứ sáu chẳng phải sẽ tiến hóa tri dị tri quyền 
và cũng không từng trừ ưu quyền. 

1450 . 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ẩy chang phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền phải chăng? Những người thứ sáu không từng trừ ưu quyền mà sẽ tiến hóa tri dĩ 
tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó không từng trừ ưu quyền và 
cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng trừ 
ưu quyền phải chăng? Những người thứ hai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền mà 
đã từng trừ ưu quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng phải sẽ 
tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền. 

1451 . . .. 

Người nào không từng trừ ưu quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ 
tri quyền phải chăng? Những người thứ sáu chẳng phải từng trừ ưu quyền mà sẽ làm 
cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới chẳng 
phải từng trừ ưu quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng trừ ưu quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri 
quyền mà đã từng trừ ưu quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới 
chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng trừ ưu quyền. 

1452 . 

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chang phải sẽ tiến hóa tri 
dĩ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai không từng tiến hóa tri dị tri quyền mà 
sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo đó mới không 
từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ấy không từng tiến 
hóa tri dị tri quyền phải chăng? Những người thứ hai chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri 
quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo 
đó mới chẳng phải sẽ tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng không từng tiến hóa tri dị tri 
quyền. 

1453 . 

Người nào không từng tiến hóa tri dị tri quyền, thì người ấy chăng phải sẽ làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ hai không từng tiến hóa tri dị tri 
quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng tiến hóa tri dị tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng tiến hóa tri dị tri quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dị tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc 
đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng tiến hóa 
tri dị tri quyền. 



680 


Việt dịch : Đại Trưởng lão Tịnh Sự (Mahathero Sahtakicco). 


1454 . 

Người nào không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền, thì người ẩy chăng phải sẽ làm cho rõ 
thấu tri cụ tri quyền phải chăng? Những người thứ tám không từng tiến hóa tri dĩ tri 
quyền mà sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc đạo 
đó mới không từng tiến hóa tri dĩ tri quyền và cũng chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền. 

Hay là người nào chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền, thì người ấy không 
từng tiến hóa tri dĩ tri quyền phải chăng? La-hán quả chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri 
cụ tri quyền mà đã từng tiến hóa tri dĩ tri quyền. Còn phàm phu nào chẳng phải sẽ đắc 
đạo đó mới chẳng phải sẽ làm cho rõ thấu tri cụ tri quyền và cũng không từng tiến hóa 
tri dĩ tri quyền. 


Dứt quyến song phần thứ 10 


Hồi hướng và chia phước đến tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị Chư 
Thiên có oai lực hộ trì Tạng Diệu pháp đặng thạnh hành. 


Hoàn bị bộ Song Đối - quyển hạ, lúc Trung thu - Bính Thìn. 
- Soạn kể từ 29-07-1976 / 03-07-2520 lúc 18g30. 

Hoàn mãn kể từ 08-09-1976 / 15-08-2520 lúc 18g28. 

Đánh máy kể từ 17-08-1976 / 22-07-2520 lúc 18g30. 

Hoàn mãn kể từ 05-10-1976 / 12-08 (sau) 2520 lúc 18g20. 


Sài Gòn - Việt Nam 



